


® Thích Như Điển 





_ ` 
AM TẠC 
XU ĐỤC 


Tải nến có sửa chữa và bồ sung 








CẢM TẠ 
XỨ ĐỨC 
(Danke schön 
Deutschland) 


Bắt đầu uiết sách nầu oào ngày 4 tháng 6 năm 2002, 
nhằm ngày 24 tháng 4 năm Nhâm Ngọ. 

Viết xong uào ngày 28 tháng 6 năm 2002 

tại thư phòng chùa Viên Giác, 

Kỷ niệm lần sinh nhật thứ 54 của tác giả 





Cảm Tạ Xứ Đức 


THÍCH NHƯ ĐIỂN 


Viên Giác Tùng Thư - Đức Quốc 

Xuất bản lần thứ nhất bản in: 2002 

Tái bản cho ấn bản trên mạng điện tử: Tháng 5/2019 
Tái bản qua United Buddhist Publisher: Tháng 5/2019 
Trách nhiệm: Nguyên Đạo 

Hiệu đính và Layout: Nguyễn Minh Tiến 


ISBN-13: 978-1-0917-2110-4 
ISBN-10: 1-0917-2110-6 


©AII rights reserved. No part of this book may be reproduced by any 
means without prior written permission from the publisher. 


THÍPH NHƯ ĐIỂN 


CA Tơ 
.Xứư ĐứŒC 


Tải bản có sửa chữa và bồ sung 


2019 





MỤC LỤC 

§ TỚI VU SỐ CÍ sp 02010 10661461 G66g3z21x6)5 00kasesi84410x6416002x0044054310,g1x48 trù 9 
e Chương I. Đôi nét về nước ĐỨC ............................-- «<< «se s+sssssssss2 21 
Ti 1 ro ai is. gas. a. ÁP 
s00 8n 840 mẽ. ....... 24 
TC tin] TU s2seixi40asfbgdlisengilil6npng(148saao/tbdsoflaDlogidicsitodtpe 25 
TH HH an ốãaäaäãâÄâA.X. 30 
Những người ngoại quốc sống tại xứ ĐỨC....................-.‹--«+-s+-++++ k 


Sự đóng góp về thuế má của người ngoại quốc 
ElI?'CHINLXIMWGII DO 60a s/040a4a(8510010042132022N)ifsbieni 37 


e Chương II. Sự liên hệ giữa Chùa Viên Giác, Hội Phật Tử, 
Chỉ Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 


với chính quyền Đức qua Bộ Nội Vụ Liên Bang tại Bonn ..... 41 
e Chương III. Người Đức dưới mắt tôi............................. .- ---- « ««« se 63 


e Chương IV. Hơn 30 năm sống ở ngoại quốc và trong đó 


có hơn 25 năm sống tại xứ Đức. ................................---« «<2 81 
e Chương V. Làm thế nào để đi đến thành công..........................- 173 


e Chương VI. Những điều kiện đã giúp tôi 
đi đến sự thành Công.............................-- --- 5S S2 1 12s ve 189 


e Chương VII. Pháp môn tu học, hành trì 
của Phật Giáo Việt Nam tại Đức như thế nào?.................... 213 


e Chương VIII. Vị trí của ngôi chùa Viên Giác tại Hannover 
đối với người Việt cũng như người Đức ................................. 247 


§ Lũi KẾ a6 66xsciisSxs6ovaosessslsi6ibstsassssbssssslstatoSkss6svetytossookoivtse 265 


LỜI VÀO SÁCH 


ôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2002 nhằm ngày 24 
H.... 4 năm Nhâm Ngọ, tôi bắt đầu viết tác phẩm 
thứ 34 của mình với nhan đề là: “Cảm Tạ Xứ Đức”. Trong 
mùa an cư kiết hạ này tôi cố gắng hoàn thành tác phẩm để 
sau đó còn cho dịch ra tiếng Đức, nhằm cho người Đức cũng 
có thể xem và hiểu nhiều hơn về một dân tộc ở rất xa hơn 
nửa vòng trái đất, nhưng tại quê hương này đã cưu mang họ 
hơn 25 năm nay trong bàn tay từ ái đón nhận những người 
ty nạn Cộng Sản Việt Nam đến tạm dung, sinh sống tại xứ 
Đức này. 

Tôi không biết có ai đã viết một tác phẩm như thế để tạ 
ơn nước Đức chưa, nhưng riêng tôi phải có bổn phận phải 
viết một tác phẩm như thế nhằm để cảm ơn chính quyền và 
nhân dân Đức đã đón nhận mình cũng như người ty nạn Việt 
Nam trong suốt 25 năm qua và cho tới hôm nay vẫn còn tiếp 
tục đón nhận dưới nhiều hình thức khác nhau như: ty nạn 
chính trị, đoàn tụ gia đình, kết hôn hoặc những trường hợp 
nhân đạo khác. 


Tôi đến Đức vào ngày 22 tháng 4 năm 1977. Tính đến 
tháng 4 năm 2002 là đúng 25 năm, nghĩa là một phần tư thế 
kỷ. Trong một phần tư thế kỷ đó, cá nhân tôi và người ty nạn 
Việt Nam đã làm gì được cho mình, cho quê hương đất nước 
này và sẽ còn ở lại đây bao lâu? Hoặc giả phải làm gì khi quê 
mẹ cần đến v.v...? Đây là những câu hỏi mà phân trả lời dĩ 
nhiên là có nhiều lối giải thích khác nhau, nhưng tất cả cũng 
chỉ với một tấm lòng là: Cảm tạ xứ Đức. 


10 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Chúng tôi là những người Việt Nam mà cũng là những 
người Phật Tử, do đó tứ trọng ân, tức bốn ân nặng trong đời 
không được phép quên. Đó là ơn quốc gia nơi mình sinh 
sống. Thứ hai là công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha. 
Kế đến là ơn Thầy Tổ dạy bảo cho mình trở nên người hữu 
dụng cho Đời cho Đạo và ơn thứ tư là ơn xã hội đã giúp đỡ 
mình thành người. Đứng từ tư tưởng này, người Phật Tử Việt 
Nam đầu sống bất cứ nơi đâu, hay ở bất cứ chốn nào trên quả 
địa cầu này cũng đều phải có bổn phận cả, chứ không phải 
chỉ có bổn phận riêng đối với nước Đức này mà thôi. 

Từ những năm đầu của thế kỷ nhất đến thứ 13 người 
Việt Nam chúng tôi chỉ biết có người Trung Quốc. Sau đó có 
địp tiếp xúc với người Mông Cổ, người Nhật. Rồi đến thế kỷ 
16 các nhà truyền giáo Âu Châu đã đến Việt Nam, mà có lẽ 
trong ấy không có người Đức. Đến thế kỷ 19, 20 người Pháp 
đã đô hộ nước Việt Nam gần 100 năm, nên người Việt Nam 
đa phần biết về nước Pháp nhiều hơn, chứ ít đề cập đến nước 
Đức. Ảnh hưởng của Pháp tại Việt Nam cho đến năm 1975 
vẫn còn nhiều hơn, mặc đầu người Mỹ cũng đã có mặt tại 
quê hương chúng tôi từ sau năm 1954, nghĩa là sau ngày 20 
tháng 7 năm ấy đất nước Việt Nam bị chia đôi tại sông Bến 
Hải qua Hiệp Định Genève. Miền Nam Việt Nam theo chính 
thể Cộng Hòa và Miền Bắc theo chế độ Cộng Sản. Ngày 30 
tháng 4 năm 1975, người Cộng Sản miền Bắc đã thôn tính 
miền Nam Việt Nam. Do vậy đã có hơn 2 triệu người ra đi 
tìm tự do từ đó đến nay và con số này cho đến hôm nay vẫn 
còn tiếp tục. 

Nước Đức cũng bị chia đôi như thế, nhưng quý vị đã 
thống nhất trong hòa bình vào năm 1989. Tuy số người chết 
khi bức tường ô nhục Bá Linh đã ngự trị giữa hai lãnh thổ 


LỜI VÀO SÁCH L. 11 





Đông và Tây Đức, nhưng không nhiều như những người 
Việt Nam bị chết chìm trong biển Đông, trên rừng sâu của 
Thái Lan, Cam Bốt, Lào, Trung Quốc khi họ ra đi tìm tự do, 
mà những người chết không được thống kê chính xác ấy có 
thể lên đến hơn 500.000 người. 

Trước năm 1954 có lẽ rất ít người Việt Nam ở Đức. Nếu 
có, chỉ là những người Việt Nam đi lính cho Pháp và sang 
ở Đức trong thời gian Đệ nhị thế chiến (1939-1945) mà thôi. 
Trong thời gian từ năm 1964 đến năm 1975 đã có ít nhất là 
2.000 sinh viên Việt Nam đến từ miền Nam du học tại Tây 
Đức, đồng thời phía bên Đông Đức số sinh viên từ miền Bắc 
Việt Nam đến du học cũng không phải ít. Tôi không biết được 
rõ ràng ai là người đầu tiên đến Tây Đức này và Tòa Đại Sứ 
Việt Nam Cộng Hòa thiết lập tại Bonn vào năm tháng nào 
cũng không rõ, nhưng nếu có được một sử liệu rõ ràng thì 
con số người Việt Nam ở Đức cũng như học hành của thập 
niên 50 và 60 chắc không hơn 100 người. Cho đến giữa thập 
niên 70, con số sinh viên Việt Nam tại Tây Đức đã hơn 2.000 
người và kể từ sau năm 1975 đến nay (2002) con số thay đổi 
trên dưới 100.000 người đang định cư, hội nhập, lập gia đình, 
học hành tại xứ này. Do vậy có nhiều vấn đề để phải đề cập 
đến. Ví dụ như người Việt Nam hiểu về nước Đức như thế 
nào? Văn hóa ngôn ngữ của họ ra sao? Trước khi đi ty nạn có 
ai chọn cho mình là sẽ đến Đức không? 

Riêng tôi cũng đến Đức, nhưng không phải bằng con 
đường đi ty nạn chính trị, mà là ty nạn với lý do Tôn Giáo tại 
Việt Nam bị đàn áp và cũng không phải ra đi khỏi Việt Nam 
sau năm 1975 mà là đi du học vào ngày 22 tháng 2 năm 1972 
để đến Nhật Bản. Như vậy, tôi cũng đã chẳng có nhân duyên 
đối với quê hương sinh ra mình suốt hơn 30 năm qua, mà 


12 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





ngày ra đi, lên phi cơ tại phi trường Tân Sơn Nhất - Sài Gòn 
tôi đã chẳng nghĩ rằng phải lưu lạc đến Âu Châu và đặc biệt 
tại xứ Đức này từ năm 1977 đến nay vậy. 

Không biết người Đức chạy trốn chế độ độc tài của Hitler 
sau Đệ nhị thế chiến để đến Mỹ, Canada, Úc Châu hay một 
xứ xa xôi của Nam Mỹ nào đó có ai nghĩ rằng: Tại sao mình 
phải bỏ nước ra đi và đến định cư ở những xứ ấy, có nghĩ 
rằng một ngày nào đó mình phải trở về lại nơi chôn nhau cắt 
rốn của mình không? Hay vấn đề ngôn ngữ, phong tục, tập 
quán, điều kiện sinh sống của xứ sở tại đã làm cho họ rất khó 
khăn khi tái hội nhập lại với xứ sở của mình? Đây là một câu 
hỏi mà chỉ có những người Đức định cư tại ngoại quốc mới 
có thể trả lời được, chứ người Đức lâu nay sinh sống tại xứ 
Đức này thì không có kinh nghiệm bằng. 

Sau khi nước Đức chia đôi, một phần lớn người Đức sinh 
sống tại Đông Âu như Nga 5ô, Tiệp Khắc, Ba Lan v.v... và 
ngay cả người Đức bên Đông Đức cũng muốn về phía Tây 
Đức để sinh sống. Người ta tìm về quê hương ấy, vì lẽ Tây 
Đức có tự do hơn những xứ Cộng Sản Đông Âu lúc bấy giờ. 
Cũng vậy, sau 1954 có một triệu người từ miền Bắc Việt Nam 
đi cư vào miền Nam Việt Nam, chứ hầu như không có người 
miền Nam nào di cư ra miền Bắc để sinh sống, ngoại trừ 
những tù binh hoặc lính tráng. Tại Đức cũng thế, rất nhiều 
người Đức từ phía Đông sang phía Tây để ty nạn lập nghiệp, 
chứ có rất ít những người Đức từ phía Tây sang phía Đông 
để ty nạn khi chế độ Cộng Sản Đông Đức trước năm 1989 còn 
tồn tại. 

Còn những người Đức ra đi khỏi nước Đức từ năm 1945 
cho đến nay có bao nhiêu người trở lại để sinh sống tại quê 
hương này thì tôi không rõ, nhưng đa phần những người 
Đức mà tôi có dịp gặp họ tại Mỹ, Canada hay Úc thì họ đã 


LỜI VÀO SÁCH L 13 





chọn những nơi đó làm quê hương, chứ họ không trở lại 
Đức để sinh sống nữa. Vì lẽ những quốc gia ấy có tương lai 
cho con cái họ hơn và đĩ nhiên là giàu có, tự do phát triển 
hơn nước Đức trong hiện tại, mặc dầu đối với Âu Châu này 
nước Đức đang là một cường quốc về kỹ nghệ sản xuất nhiều 
ngành nghề. Tại sao như vậy? Đây là một câu hỏi mà ở những 
chương sau chúng tôi sẽ phân tích rõ ràng hơn. Khi nói về 
người Đức, chúng tôi lại có cơ hội để so sánh với hoàn cảnh 
của người ty nạn Việt Nam đã ở trên quê hương này hơn 25 
năm rồi, để thấy ra điểm tương đồng và điểm dị biệt, để từ 
đó chúng ta có cái nhìn hiểu biết, thông cảm nhau hơn. Nếu 
không, người Việt Nam sẽ nhìn người Đức dưới dạng khác 
và người Đức cũng không thể hiểu người Việt Nam là gì cả. 
Nếu có cũng chỉ là những câu hỏi xã giao thôi chứ không đi 
sâu vào nội dung của câu chuyện được. 

Nhiều người Nhật, nhất là những người đàn bà khi bước 
chân ra khỏi Nhật, họ ở định cư tại Mỹ hay Âu Châu. Vì 
nhiều lý do khác nhau, nhưng lý do quan trọng có thể là họ 
đi tìm cái tự do và bình đẳng trong quan hệ nam nữ mà ở 
quê hương họ không có. Nếu là người Nhật, mà chấp nhận ở 
Nhật, có nghĩa là họ chịu theo truyền thống, chứ không sửa 
đổi, thì đối với những người này họ không có mục đích đi xa, 
cũng như không ít một số người Đức cũng có quan niệm như 
vậy. Cho nên họ nhìn những người ngoại quốc sống trên quê 
hương này với những sự phê phán không nương tay mà họ 
không biết rằng ngày nay tất cả hoàn cầu của chúng ta đều 
đập chung một nhịp thở của môi sinh, chứ không còn cảnh 
ai khôn thì sống, ai dại thì phải chết. 

Hai mươi lăm năm qua chúng tôi đã bước đi những bước 
chân dài ngắn khác nhau trên quê hương này, chúng tôi phải 
biết cảm ơn quốc gia này đã cho chúng tôi những đặc ân ấy. 


14 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Chúng tôi hít thở được không khí tự do ở xứ Đức này, chúng 
tôi phải biết cảm ơn chính phủ cũng như nhân dân Đức đã 
mở rộng vòng tay đón nhận những người ty nạn Việt Nam 
đến từ Á Châu không có cùng một huyết thống, một ngôn 
ngữ, một tập quán, một màu da, mà chỉ đã có chung một 
mục đích là tìm cầu 2 chữ tự do mà thôi. Chúng tôi có được 
một đời sống yên ổn tại nơi đây phải cảm ơn xã hội Đức này 
đã cưu mang cho chúng tôi từ người già đến người trẻ có 
một cuộc sống ổn định, không vất vả với miếng cơm manh 
áo như tại quê hương mình. Đồng thời chúng tôi phải cảm 
ơn sự giáo dục của nước Đức. Từ đó đến nay suốt hơn 25 
năm qua con em của người Việt Nam đã học tại các trường 
Trung Học, Đại Học, trường dạy nghề v.v... đã ra trường và 
đang đóng góp trí tuệ, dĩ nhiên là chỉ phần nhỏ thôi, so với số 
người trí thức tại đây, nhưng điều ấy đã nói lên được ý nghĩa 
«ăn quả nhớ kẻ trồng cây», «uống nước nhớ ngưồn› là vậy. 
Tục ngữ Việt Nam đã nói lên được vấn đề ơn nghĩa này. Hận 
thù nên bỏ qua, nhưng nhơn nghĩa phải đáp đền. Do vậy khi 
ăn được trái cây ngon, phải biết rằng nhờ có người trồng cây, 
bón phân, tưới nước mới có được kết quả đó. Nước ta uống 
được hôm nay đâu phải tự nhiên mà có, phải có sự bắt đầu 
từ non cao, từ công lao của những người đào giếng. Cũng 
như thế, cái tự do mà xứ Đức đã có được của ngày hôm nay 
phải qua bao nhiêu đời Thủ Tướng Adenauer, Willy Brant 
v.v... hiệp lực với nhân dân Đức mới có được, chứ đâu phải 
một sớm một chiều mà dân Đức phá thủng được bức tường 
để bỏ phiếu bằng chân qua xứ tự do này. Quý vị khác chúng 
tôi là từ xứ áp bức sang xứ tự do, còn chúng tôi thống nhất 
mà cộng sản đã cưỡng bức tự do, cho nên người Việt Nam 
chúng tôi đã ra đi tìm tự do từ năm 1975 cho đến nay hơn 2 
triệu người, sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Phải nói một 


LỜI VÀO SÁCH L. 15 





câu dễ hiểu là nếu không có chế độ cộng sản trên quê hương 
Việt Nam thì người Việt Nam đã không bỏ nước ra đi. Họ phải 
ở lại sinh sống trên quê hương họ, như người Đức không thể 
chịu đựng chế độ độc tài Nazis nên đã phải rời quê hương thế 
thôi. Nếu không có chế độ ấy, họ đã ở lại quê hương này rồi. 

Đặc biệt trong quyển sách này tôi sẽ dành riêng một 
chương để nói về sự liên hệ với Bộ Nội Vụ Cộng Hòa Liên 
Bang Đức từ năm 1979 đến nay, nhằm cảm ơn sự trợ giúp 
to lớn của chính quyền Liên Bang cho vấn đề hội nhập của 
người ty nạn Việt Nam tại Đức, đồng thời chính phủ cũng đã 
hỗ trợ cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Chi 
Bộ Đức Quốc, cũng như Hội Phật Tử Việt Nan Ty Nạn tại 
đây từ đó liên tục cho đến bây giờ (2002) và hy vọng vẫn còn 
tiếp tục nhiều năm tới nữa. 

Vào ngày 2 tháng 4 năm 1978, Niệm Phật Đường Viên 
Giác được thành lập tại thành phố Hannover và ngày 2 tháng 
4 năm 1988 chúng tôi đã làm lễ kỷ niệm 10 năm tại chùa Viên 
Giác ở đường Eichelkampstr. có mời cả khách Việt và Đức 
tham dự. Lễ ra ngày 2 tháng 4 năm 2003 chúng tôi sẽ làm 
lễ kỷ niệm 25 năm chùa Viên Giác tại đường Karlsruherstr. 
này, nhưng sẽ để trễ hơn 2 tháng, lễ ấy sẽ cử hành vào cuối 
tháng 6 năm 2003, nhằm kỷ niệm Chùa và Báo Viên Giác tròn 
25 tuổi. Trong sách này tôi cũng sẽ dành một chương để nói 
về sự trưởng thành của Chùa cũng như Báo Viên Giác sau 10 
năm, rồi 25 năm, nhằm cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền 
Đức đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại Đức nói riêng 
và Người Ty Nạn Việt Nam nói chung tại đây. 

Con người có thói quen là hay quên cái cũ và cố tìm tòi 
cái mới để học hỏi. Thế nhưng nếu không có cái cũ thì cái 
mới sẽ không xuất hiện và chẳng tồn tại. Do vậy mà viết 


16 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





thành một quyển sách để tri ân là bổn phận của những người 
đã đi qua, nhằm giao phó cho thế hệ tương lai một trách 
nhiệm, mà trách nhiệm tương lai ấy chắc chắn phải cần đến 
nền móng của quá khứ mà hình thành. 

Thông thường thì người lớn tuổi học cái mới rất khó nhớ, 
mà những gì thuộc về quá khứ thì chúng liên tục hiện về. 
Trong khi đó giới trẻ thì ngược lại, những gì mới thì họ đua 
đòi, học hỏi, thích hợp nhanh. Còn những gì thuộc về quá 
khứ thì họ ít quan tâm đến. Tuy nhiên đến một lúc nào đó họ 
cũng phải già, phải chết, lúc ấy họ cũng sẽ làm những nhiệm 
vụ như bậc đàn anh của họ đã làm và thế hệ này cũng sẽ lui 
về quá khứ. Vì thế tôi thường hay nói: mỗi một thế hệ của 
chúng ta cũng chỉ có thể làm được một nhịp cầu nối từ quá 
khứ đến hiện tại mà thôi, chứ tuyệt nhiên nhịp cầu của quá 
khứ đó không thể bắc thắng đến tương lai được. Nếu cố bắc, 
sẽ hụt hãng ngay. Vì lẽ những tư lương của quá khứ không 
thể trang trải hết cho hiện tại và cả tương lai được. 

Từng năm rồi từng năm, mỗi năm như thế có một kỷ 
niệm khác nhau. Vì thời gian và sự kiện khác biệt nhau. Ví 
dụ như năm 2002 tôi viết quyển sách này để tạ ơn nước Đức, 
vì lẽ tôi đã đến đây đúng 25 năm (22.4.1977 - 22.4.2002) và 
sang năm 2003 sẽ kỷ niệm 25 năm thành lập Chùa và Báo 
Viên Giác, vì lẽ Chùa Viên Giác được thành lập ngày 2 tháng 
4 năm 1978, đến ngày 2.4.2003 là 25 năm và Báo Viên Giác số 
1 (bộ cũ) ra ngày 1 tháng 1 năm 1979 và đến cuối năm 2003 
cũng đúng 25 năm, nên chúng tôi đã chọn kỷ niệm 25 năm 
của 2 sự kiện quan trọng này vào cuối tháng 6 năm 2003. Rồi 
năm 1978, Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt Nam tại 
Đức được thành lập, sau đó là Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất tại Đức thành lập vào năm 1979. Tất 
cả những sự kiện ấy sẽ hòa chung cùng một nhịp để hân 


LỜI VÀO SÁCH | 17 





hoan đón mừng thành quả và sự tồn tại của những sự kiện 
trong suốt 25 năm qua. 


Mỗi năm chùa Viên Giác tại Hannover đều có an cư kiết 
hạ 3 tháng, kể từ sau lễ Phật Đản đến lễ Vu Lan. Đây là cơ hội 
để chư Tăng Ni thúc liễm thân tâm, tu hành giới đức, nhằm 
củng cố nội tâm và duy trì sự truyền thừa mạng mạch của 
chư Phật và chư Tổ suốt mấy ngàn năm qua. Ngày nay tuy 
ở ngoại quốc, nhưng Tăng Ni hành trì được như thế không 
phải là điều đễ, vì hoàn cảnh chung quanh tại Âu Mỹ rất 
phức tạp. Tuy nhiên, Tăng Ni phải khắc phục để có được 
những cơ hội tu học miên mật này. Mỗi ngày trong 90 ngày 
ấy, mỗi người đều có từ 4 tiếng đến 6 tiếng đồng hồ hành trì 
nơi Phật điện như tụng kinh, lễ Phật, ngồi thiền, kinh hành, 
niệm Phật, trì chú v.v... Ngoài ra có nhiều vị còn dậy sớm 
hơn để tu riêng cho chính mình. Đó là những thời khóa công 
cộng. Ngoài ra mỗi ngày còn phải học một tiếng rưỡi đồng 
hồ cũng như làm việc từ 3 đến 4 tiếng nữa. Như thế cả ngày 
24 tiếng đồng hồ, chư Tăng Ni trong mùa an cư kiết hạ đã sử 
dụng hơn 12 tiếng cho việc tu học rồi. Điều ấy rất đáng trân 
quý và mong rằng mãi cho đến các thế hệ mai sau đều luôn 
luôn tiếp tục được những việc truyền thừa như thế. 

Kể từ cuối năm 1995 Đại chúng chùa Viên Giác đã bắt 
đầu lạy kinh Đại Bát Niết Bàn. Mỗi chữ mỗi lạy và cho đến 
nay (2002) đã lạy được 500 trang sách chữ nhỏ li tỉ. Cứ mỗi 
đêm như thế lạy chừng 300 lạy. Có đêm nhiều hơn, có đêm 
ít hơn, do theo nhịp điệu của người đánh khánh nhanh hay 
chậm. Như vậy trung bình 500 trang sách là 100.000 lạy. Nếu 
lạy hết bộ kinh này có lẽ cũng trên 400.000 lạy, có nghĩa là 
400.000 chữ trong kinh. Bộ kinh Pháp Hoa hơn 70.000 chữ, 
chúng tôi cũng đã lạy mỗi chữ kinh mỗi lạy trong vòng hơn 
5 năm và Vạn Phật kinh cũng như Tam Thiên Phật kinh cũng 


18 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





thế. Kể từ năm 1984 đến nay, chùa Viên Giác tại Hannover 
trong 3 tháng an cư kiết hạ đều hành trì như thế. Đây là công 
phu tu hành miên mật của Tăng Ni và Phật Tử. Nếu không 
làm gì cả, để thời gian trôi qua rồi cũng luống công vô tích 
sự. Nếu cố gắng mỗi đêm chỉ lạy 1 trang kinh và 90 đêm 
của một năm hay 540 đêm của 6 năm. Đúng ra phải lạy gần 
200.000 lạy mới phải, nhưng còn phải lo cho những cuối tuần 
Thọ Bát Quan Trai hoặc những khóa tu khác nữa, nên chỉ còn 
lại quá bán của 540 ngày ấy, để thực hiện 100.000 lạy, quả là 
điều vi diệu vô cùng. 

Có nhiều người bảo tại sao Phật sự tại chùa Viên Giác 
phát triển mạnh mẽ như thế? Câu trả lời rất đơn giản. Vì ở 
đây có nhiều người dụng công, nhiều người tu học, nhiều 
người hành trì Phật Pháp nên chư Thiên và chư vị Bồ Tát 
cũng như chư Phật gia hộ sai khiến nhắc nhở mọi người nên 
hướng về đó để hộ trì. Chỉ đơn giản thế thôi. Chùa Viên Giác 
sẽ chẳng hưng thịnh nữa khi chư Tăng Ni chếnh mảng việc 
tu học và nghiêm trì giới luật thì điều ấy xảy ra ngược lại 
những gì đã thành tựu như xưa nay. 


Mỗi ngày tôi có được một số thời giờ rảnh sau lúc tụng 
kinh công phu khuya buổi sáng, nên tôi đã chắp bút tạo 
thành những tác phẩm lâu nay. Nếu không có những mùa an 
cư như thế, khó mà thực hiện được. Thời kinh Lăng Nghiêm 
vào mỗi buổi sáng rất quan trọng. Do vậy kể từ khi xuất gia 
học đạo (1964) đến nay gần 40 năm tôi đã chưa bỏ một buổi 
tụng nào, ngoại trừ những khi bịnh hoạn, nhưng suốt gần 40 
năm qua số ngày bịnh chưa ra khỏi 10 ngón tay. Nếu đi Phật 
sự nơi đâu, tôi cũng cố gắng hành trì, nếu trái giờ giấc, hoặc 
tại tư gia không có bàn thờ Phật thì đó là điều ngoài ý muốn. 
Thần chú Thủ Lăng Nghiêm rất quan trọng, nếu người tu 


LỜI VÀO SÁCH L 19 





nào chếnh mảng ắt sẽ không chiến thắng được chính mình 
khi ma chướng ập đến. 


Tại chùa Viên Giác hiện tại có hơn 20 Tăng Ni đang tu 
học và hơn 10 người làm công quả, 4 người làm việc văn 
phòng, có như thế công việc mới chạy được. Tôi chịu ơn tất 
cả mọi người. Vì nếu không có chúng Tăng, tôi sẽ không 
có nơi để gởi găm lòng mình mà thực hiện hạnh từ bi. Nếu 
không có Phật Tử công quả hộ trì, tôi sẽ không có cơ hội để 
trang trải sự lợi tha ở nhiều khía cạnh. Tất cả những ơn đức 
ấy đều nằm trong ơn chúng sanh và ơn xã hội. Ngay cả như 
tác phẩm này được thành tựu là do mọi bàn tay, mọi khối 
óc tạo thành, trong ấy có sự tài trợ về tài chánh của Bộ Nội 
Vụ Đức, đặc biệt là cơ quan truyền thông và văn hóa đã hỗ 
trợ để tác phẩm thứ 34 này của tôi được thành tựu. Rồi đánh 
máy, trang trí, sửa bài, dịch sang tiếng Đức v.v... tất cả đều là 
những công việc cần phải có nhiều thời gian cũng như thiện 
chí. Nếu không có những trợ duyên ấy, chắc chắn tác phẩm 
này cũng chẳng hoàn thành. 

Xin chắp tay cảm tạ thâm ân của chính phủ Đức, của 
nhân dân Đức, của những người Phật Tử Việt Nam tại Đức 
đã hỗ trợ cho tôi, cho chùa Viên Giác và Báo Viên Giác trong 
suốt 25 năm qua. Nếu không có những trợ duyên này, tôi kể 
như kẻ ra khơi không có phương tiện. 

Xin cảm tạ thâm ân đó. 


THÍCH NHƯ ĐIỂN 


20 


21 


Chương ÏI 


ĐÔI NÉT VỀ NƯỚC ĐỨC 


gười Việt Nam chúng ta hiểu như thế nào về nước 

Đức và người Đức? Có lẽ mỗi người sẽ có một câu 
trả lời khác nhau và cũng tùy theo ngành nghề chuyên môn 
mà có cái nhìn khác nhau. Dĩ nhiên trong ấy cũng có lắm điều 
được khen, đồng thời cũng có lắm điều bị chê. Tuy nhiên ở 
sách này tôi không trình bày những điều không tốt, mà chỉ 
trình bày những điểm đặc biệt của dân tộc Đức, kể từ khi lập 
quốc vào đầu thế kỷ 10 đến nay. Nghĩa là hơn 1.000 năm qua 
nhiều vấn đề dựa trên sách sử, để nhiều người Việt Nam nếu 
chưa có cơ hội làm quen, thì đây là cơ hội vậy. 

Đứng về phương diện lịch sử mà nói, nước Đức được chính 
thức thành lập vào năm 911 bởi nhà vua Korrad I và những 
tước hiệu của vua được thay đổi như: Fränkischer König, 
Römischer König. Cho đến thế kỷ 11 đổi thành Römisches 
Reich, thế kỷ 13 trở thành Heiliges Römisches Reich, thế kỷ 
15 thành Deutscher Nation. Chữ «deutsch» bắt đầu được biết 
đến từ thế kỷ 8 và sau đó kể từ miền Nam nước Pháp tiếng 
Đức này được lan rộng mãi cho đến ngày hôm nay qua bao 
nhiêu thay đối của hơn 1.000 năm lịch sử vậy. 


Nước Việt Nam chúng ta được gọi là nước có 4.000 năm 
văn hiến, nhưng nếu xem sử Nhật Bản hay sử Trung Quốc 
và ngay cả sử thế giới, họ cũng chỉ công nhận nước chúng 
ta từ năm 938, nghĩa là sau khi Ngô Quyền xưng vương mà 
thôi. Kể ra như vậy giữa nước Việt Nam và nước Đức, tuy 
hai nước Đông Tây khác nhau về địa lý, ngôn ngữ, khí hậu, 


22 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





nhưng thời gian chính thức hình thành một quốc gia không 
sai biệt bao nhiêu năm. Nghĩa là nước Đức được biết đến năm 
911, còn Việt Nam được chính thức độc lập tự chủ từ năm 
938. Kể từ đó đến nay, Việt Nam bị mấy lần đô hộ của Trung 
Hoa, Pháp, Nhật và sự hiện diện của người Nga cũng như 
người Mỹ. Nước Đức cũng không tránh khỏi những số phận 
hẩm hiu đó. Trước cách mạng Pháp (1789) tất cả các nước Âu 
Châu trước khi phong vương đều phải được sự chấp thuận 
của Giáo Hoàng tại La Mã. Đó là chưa kể năm 1949 đất nước 
Đức bị chia đôi, phía Đông Đức thành lập chủ nghĩa Cộng 
Sản vào ngày Z7 tháng 10 năm 1949 và phía Tây Đức thành 
lập Liên Bang tự do kể cả Tây Bá Linh, nhưng nước Đức từ 
năm 1949 đến năm 1989, trong 40 năm ấy kể cả hai miền đều 
nằm đưới sự kiểm soát của 4 cường quốc là Anh, Pháp, Mỹ 
và Nga. Một quê hương như thế mà ngày nay nước Đức đã 
trở thành một trong những cường quốc mạnh mẽ nhất nhì 
trên thế giới. Quả là «bất khả tư nghì› vậy. Miền Đông Đức 
do Nga thống trị suốt 40 năm. Miền Tây Đức tuy ảnh hưởng 
thống trị không mạnh và rõ nét, nhưng quân sự quốc phòng 
đều do Anh cai quản vùng Bắc Đức, Pháp cai quản vùng Tây 
Nam Đức và Mỹ cai quản vùng Nam Đức. Đây là những sự 
giám hộ cần thiết của một nước bại trận sau Đệ nhị thế chiến 
như Đức và Nhật. Ngày nay nước Đức đã sánh vai với năm 
châu bốn bể không hề thua kém một nước nào trên thế giới 
về tự do, kinh tế, giáo dục, tôn giáo, khoa học kỹ thuật v.v... 


Về đất nước 
Diện tích của nước Đức từ Đông sang Tây, từ Nam sang 
Bắc chỉ có 357.000 km2, đường chim bay dài nhất từ Bắc chí 


Nam là 876 km và chiều ngang là 640 km. Như vậy so với 
Việt Nam cũng không lớn hơn bao nhiêu. Diện tích của Việt 


ĐÔI NÉT VỀ NƯỚC ĐỨC| 23 





Nam độ 333.000 km? và đường chim bay dài nhất là 2.000 cây 
số đọc theo bờ biển, chỉ có chiều ngang của Việt Nam nhỏ 
hơn nước Đức rất nhiều. Nếu tính diện tích bao bọc chung 
quanh nước Đức thì biên giới của nước này là 3.758 km. Còn 
điện tích bao bọc của Việt Nam, Bắc giáp Trung Hoa, Tây 
giáp Lào, Nam giáp Cao Miên, Thái Lan, Đông giáp biển 
Đông thì có lẽ cũng hơn 5.000 km. 

Dân số Đức trong hiện tại có 81 triệu người, nếu so với 
Việt Nam cũng có thể gọi là tương đương và với Âu Châu 
thì Ý hiện có 58 triệu, Anh có 57 triệu, Pháp có 56 triệu. Diện 
tích mặt bằng thì Đức nhỏ hơn Pháp 544.000 m2 và Tây Ban 
Nha 505.000 m!. 


Phía Bắc nước Đức giáp Đan Mạch, Hòa Lan, Bỉ, Lục Xâm 
Bảo và Pháp nằm về phía Tây. Thụy Sĩ và Áo nằm về phía 
Nam của nước Đức. Phía Đông giáp Tiệp Khắc và Ba Lan. 
Vào ngày 3 tháng 10 năm 1990 là ngày thống nhất nước Đức 
sau 40 năm chia cắt, nước Đức đã có một biên giới to lớn như 
thế. 


Việt Nam sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 đã chia đôi như 
nước Đức. Phía Bắc theo chủ nghĩa Cộng Sản thân Nga và 
Trung Cộng. Phía Nam được Mỹ và các đồng minh của khối 
Tự Do hỗ trợ. Rồi đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam 
cũng thống nhất, nhưng miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam 
để trở thành một nước Cộng Sản (trong khi đó ngày 3 tháng 
10 năm 1990 nước Đức trở thành một nước hoàn toàn độc lập 
tự do, do người dân Đông Đức tự chọn thể chế chính trị này). 
Từ năm 1954 đến năm 1975, sau 21 năm, người Cộng Sản 
Việt Nam đã làm cho đất nước miền Bắc hủy hoại ở nhiều 
phương diện khác nhau cũng như Cộng Sản Đông Đức đã 
làm với quê hương họ từ năm 1949 đến năm 1990. Hơn 40 
năm ấy nếu người dân Đông Đức không tự chọn cho mình 


24 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





một thế đứng, có lẽ ngày nay người Đức cả Đông lẫn Tây 
không thể được thế giới nể vì. Thế giới nể trọng người Đức 
không phải vì những nhãn hiệu có in chữ: Made in Germany 
như xe Mercedes Benz, Audi, BMW v.v... mà người ngoại 
quốc đã khâm phục tinh thần quốc gia của người Đức sau 
ngày thống nhất đất nước này. Từ đó các lực lượng quân sự 
của Mỹ, Nga, Anh, Pháp phải tự động lần lượt rút về quê họ, 
qua một số đền bù thiệt hại và không bị mất mặt, khi không 
còn trực tiếp chăm sóc nước bị thống trị này nữa. Đó là một 
vinh hạnh cho nước Đức này. 


Về cảnh trí và khí hậu 


Nước Đức phía Bắc giáp biển, miền Trung có núi, miền 
Nam giáp rặng Alpen, là một trong những dãy núi cao tại 
Âu Châu. Đa phần là đất liền và nông nghiệp cũng là nghề 
chính của xứ này ngoài những kỹ nghệ nặng. Phía Bắc Đức 
có một số đảo như Nordeney, Amrum, Föhr, SyÌt cũng như 
đảo Helgoland. Đây là những nơi nghỉ hè rất nổi tiếng và 
trước năm 1975 cơ quan Caritas của Đức đã gởi một chiếc tàu 
sang Đà Nẵng (Việt Nam) tạo thành một bệnh viện nổi mang 
tên là Helgoland và sau năm 1975 chiếc tàu này trở về quê 
hương đã tạo nên nó. 

Về khí hậu thì nước Đức có khí hậu của biển và cả lục địa. 
Về mùa Đông có tuyết và nhiệt độ biến đổi từ 0 độ đến 5 độ 
C. Vào khoảng tháng 7 nhiệt độ trung bình từ 18 đến 20 độ C. 

Nếu những người đến từ Á Châu hay Phi Châu mà ở lại 
nước Đức nhiều năm thì chúng tôi sẽ gọi nơi đây không có 
mùa hè. Vì mùa hè ở Ấn Độ có khi lên đến 45 độ C. Mùa hè 
ở Việt Nam thường thường 35 độ C. Nếu gọi mùa hè ở Đức 
20 độ C chăng bằng khí hậu mùa Đông của quê hương chúng 


ĐÔI NÉT VỀ NƯỚC ĐỨC| 25 





tôi vậy. Ở Việt Nam không chia ra 4 mùa rõ rệt như ở Đức 
này mà chỉ có 2 mùa. Đó là mùa mưa và mùa năng. Lá chẳng 
vàng khi thu sang và đông đến không có một giọt tuyết nào. 
Nếu có, chỉ là sương mù bao phủ trên các rừng núi phía Bắc 
và Cao nguyên Trung phần Việt Nam mà thôi. 

Ở Đức này thông thường cứ đến Giáng Sinh là tuyết rơi, 
báo hiệu mùa Đông rõ nét rồi đó. Cuối tháng 3 đầu tháng 4 là 
cây lá bắt đầu đâm chồi nảy lộc, tháng 6, 7, 8 là mùa đi nghỉ 
hè. Sau đó gió bắt đầu chuyển mạnh, lá vàng hoe, kéo dài 
suốt tháng 9, 10 và 11 của mỗi năm. Như thế có 4 mùa rõ rệt. 
Có nhiều người ngoại quốc chịu lạnh không nổi, nên mùa 
Đông ở đây họ thường thiên di đến những nơi ấm áp hơn và 
mùa Xuân cũng như mùa Hè thì họ trở lại nơi này. Đôi khi 
tôi vẫn thường nói với những học sinh, sinh viên Đức đến 
chùa Viên Giác học Phật Pháp rằng: «Tuy nước Đức lạnh, 
nhưng tấm lòng của người Đức thì ấm áp vô cùng.» Ai nghe 
câu ấy cũng vui lòng. Vì lẽ đây là một người ngoại quốc nói 
về khí hậu cũng như tình người của người Đức, chứ không 
phải người Đức tự khen tặng cho dân tộc mình như thế. 


Về con người 


Nước Đức vào năm 911 chẳng biết được bao nhiêu dân 
số, nhưng cho đến năm 2002 có lẽ đã trên 82 triệu người rồi, 
trong ấy có 7 triệu người là người ngoại quốc, nghĩa là gần 
10% của dân tộc này. Trung bình 227 người sống trên 1 km? 
như thế. Thành phố đông dân nhất là Berlin với 3 triệu rưỡi 
người. Tại nước Đức có 19 thành phố có hơn 300.000 dân 
sinh sống. Một phần ba dân số của 84 thành phố lớn trên 
100.000 dân sống tại thành thị. Có nghĩa là 26 triệu người 
sống cũng như làm việc tại các đô thị trung bình và lớn. Số 


26 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





còn lại 47 triệu người sống giữa các làng từ 2.000 người đến 
100.000 người tại các vùng quê. Khoảng 13 triệu người Đức 
đã từ vùng Đông Âu cũng như Đông Đức đi cư vào Tây Đức 
trước năm 1961 khi bức tường Berlin được xây dựng. Năm 
1990 theo thống kê của chính phủ cứ 1.000 dân cư như vậy 
mỗi năm chỉ sinh 11 người. Đây là chỉ số sinh sản thấp nhất 
trên thế giới. 

Nếu tính 1.000 người là 500 cặp vợ chồng hay 400 cặp và 
200 người độc thân, thì số sinh sản như thế là quá thấp. Tại 
Á Châu mặc đầu bị cấm sinh sản đối với gia đình đông con. 
Nghĩa là nếu cặp vợ chồng nào đã có 2 con thì không nên 
sinh thêm nữa, nhưng họ vẫn muốn sinh nhiều hơn. Trong 
khi đó tại Đức sự sinh sản được khuyến khích, nhưng nhiều 
cặp vợ chồng trẻ vẫn không thích. Họ quan niệm rằng trách 
nhiệm rất nặng nề để phải lo cho một đứa trẻ sinh ra, nuôi 
lớn và đến trưởng thành 18 tuổi mới hết bổn phận, chỉ bằng 
dùng tiền làm được để đi nghỉ hè. Việc sống chung giữa nam 
nữ không cần kết hôn cũng không còn là điều cấm ky tại xứ 
Đức này nữa. Nên đây là nguyên do chính của sự việc chăng? 

Nếu với đà sinh sản này thì người già càng ngày càng 
nhiều mà người trẻ sinh ra lại ít, chừng 30 năm nữa đời sống 
của những người già sẽ khổ hơn. Vì số tiền đóng thuế của 
người trẻ ít - lúc ấy có lẽ là một gánh nặng cho chính phủ 
đương thời. Cho nên, dẫu cho có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
hưu trí đi nữa, bên nào cũng có những điều đáng lo âu của 
nó. Trong khi đó tại các xứ Á Châu, ngay cả Nhật Bản là một 
nước phát triển kỹ nghệ từ năm 1968 - Vua Minh Trị Thiên 
Hoàng duy tân nước này, đã hơn 100 năm qua, nhưng đời 
sống xã hội cũng không được bảo đảm mấy. Nếu thất nghiệp 
quả là một vấn đề lớn. Do đó có nhiều người đã tự tử, bấn 
loạn thần kinh là thế. 


ĐÔI NÉT VỀ NƯỚC ĐỨC| 27 





Nhìn về Ấn Độ hay Việt Nam là những xã hội nông 
nghiệp, ngay cả Trung Quốc nữa, dân số quá tải, đời sống 
thấp so với Đức và Âu Châu, nhưng họ vẫn sinh sản. Họ 
nghĩ đơn giản là: “Trời sinh voi thì sinh cỏ, sinh người thì 
sinh lộc”, đâu có gì phải bận tâm. Ngay cả đất nước Việt Nam 
vào đầu thế kỷ 20 nghĩa là cách đây 100 năm trước, dân số 
cả 2 miền Nam Bắc chỉ có 25 triệu người, mà 100 năm sau đã 
lên 80 triệu. Đó là chưa kể chiến tranh chết chóc suốt 50 năm 
qua. Không biết với đà sinh sản này Việt Nam nói riêng và 
thế giới nói chung sẽ đi đến chỗ cuối cùng là chỗ nào. Người 
Á Châu quan niệm rằng sinh con đông là để cho con cái lo 
cho cha mẹ về già, thay thế cho xã hội như các nước Âu Mỹ, 
nên cha mẹ cũng an phận thủ thường. Nếu con mình giàu có 
thì mình sẽ được sung sướng. Nếu con mình nghèo thì phải 
chịu chung số phận mà thôi. Do vậy ít đòi tăng lương, ít đòi 
bồi thường thiệt hại. Dĩ nhiên đời sống vật chất so với Âu Mỹ 
có thấp đó, nhưng đời sống tinh thần thì họ thoải mái hơn. 
Cho nên nhìn họ có nhiều nụ cười an phận, hơn là đời sống 
vật chất đầy đủ tại Tây phương. Ở đây không so sánh sự tốt 
xấu, hơn thua, mà do phong tục, tập quán, phong thổ tạo nên 
con người vậy. Nếu người Đức sinh ra tại Á Châu hoặc giả 
người Á Châu, Phi Châu sinh ra và lớn lên nhiều đời khác 
nhau thì những người này cũng suy nghĩ giống như những 
người Đức chánh hiệu mà thôi. 

Tại Đức này không có những dân tộc thiểu số như tại Việt 
Nam. Tuy nhiên mỗi vùng ở mỗi nơi có một đặc thù riêng 
biệt và họ cố gắng giữ gìn những đặc thù đó. Ví dụ người ở 
vùng Mecklenburg thì đóng kín, người ở vùng Shwanben thì 
tiết kiệm, người ở vùng Rhein thì sống thoải mái, tự nhiên, 
người ở vùng 5achen thì siêng năng chịu khó v.v... Tuy nhiên 
nước Đức đã kỹ nghệ hóa từ lâu, do vậy mọi người sống trên 


28 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





quê hương này như là một đại gia đình, ít có sự phân biệt. Đó 
là nhận xét của người Đức và sau đây là nhận xét của người 
ngoại quốc về người Đức. 

Người Đức chăm chỉ, sạch sẽ, chịu khó, mực thước. Tuy 
nhiên cũng tò mò và cứng nhắc hơn là nguyên tắc, đồng thời 
cũng lạnh lùng nữa. Sau đây là một câu chuyện vưi đăng trên 
một tạp chí Việt Nam xuất bản tại Thụy Sĩ cách đây chừng 
vài năm, xin chép ra để hầu quý bạn đọc. 

“Có một nhóm sinh viên nghiên cứu về tính kỷ luật và 
tự trọng của người Đức gồm có 3 nam và một nữ. Đầu tiên 
họ vào một nhà bưu điện tại thành phố Trier xin phép thực 
hiện một cuộc nghiên cứu. Sau đó họ phân chia công tác với 
nhau. Họ lấy 5 hình đàn ông dán lên trên 5 phòng điện thoại 
và 5 hình đàn bà dán lên trên 5 phòng điện thoại công cộng 
gần đó. Cả nhóm sinh viên này theo dõi suốt một tuần qua 
và ghi nhận rằng: Khi người đàn ông đến thì họ sắp hàng bên 
phía phòng điện thoại có dán hình đàn ông để gọi và khi đàn 
bà đến thì họ cũng làm thế. Đến một hôm có một sự kiện lạ 
xảy ra và đây cũng là kết quả của sự nghiên cứu ấy. Có một 
người đàn bà dẫn một đứa nhỏ đi theo, đứa nhỏ thấy trong 
phòng điện thoại bên đàn ông vẫn trống nên bảo mẹ mình tại 
sao không vào đó gọi? Bà mẹ bảo rằng phía đó chỉ để cho đàn 
ông thôi con ạ! Thế là đứa bé tiu nghỉu đứng chờ mẹ mình 
đứng sắp hàng phía bên phòng điện thoại dành cho người 
nữ. Rồi một hôm khác tự nhiên đám sinh viên mừng rú lên, 
vì có một người đàn bà chạy qua phòng điện thoại có dán 
hình người nam để gọi. Nhóm sinh viên này không bỏ lỡ cơ 
hội, chạy ra phỏng vẫn liền : 

- Xin lỗi bà! Tại sao bà chạy qua phía phòng điện thoại 
của người nam để gọi? 


ĐÔI NÉT VỀ NƯỚC ĐỨC| 29 





- Xin thưat Tôi không phải là người Đức. Chỉ có người 
Đức mới “kỳ cục” như vậy”. 

Câu trả lời ấy đã làm sáng tỏ vấn đề dân tộc tính vậy. 
Người Đức chấp nhận nguyên tắc không cần suy nghĩ. Trong 
khi đó người Pháp, người Anh lại không. Nếu là nhà vệ sinh 
thì mới chia ra nam nữ và người ta phải đứng sắp hàng tuân 
hành giữ nguyên tắc. Chứ còn ở đây là trạm điện thoại làm 
gì có phân biệt nữ nam mà người Đức cứ phải tuân thủ. Đó 
là chưa nói những việc xa hơn như ở Nhật, tại những vùng 
nhà quê, cho đến hôm nay họ vẫn còn tắm chung giữa nam 
nữ tại các suối nước nóng, trong khi trên thân hình họ chẳng 
có một mảnh vải che thân. Vậy thì dưới cái nhìn của người 
Đức thì đây là một dân tộc kém văn hóa, trong khi đó người 
Nhật rất tự hào về sự tự nhiên này. 


Tại Tokyo hay Kyoto là những thành phố nổi tiếng nhất, 
sang trọng nhất nhì ở Nhật, tại các chỗ tắm công cộng đàn 
ông vẫn khỏa thân tắm chung với nhau, đàn bà cũng thế. 
Trong khi đó tại Âu Châu hay ngay cả Việt Nam, khi tắm chỉ 
riêng biệt một người chứ không bao giờ có người thứ hai bên 
cạnh, nếu tắm khỏa thân. 

Ngày nay tại Âu Mỹ cũng có những nơi tắm thiên nhiên 
như thế, nhưng đa phần để dành cho giới trẻ và trung niên 
chứ người lớn tuổi thì chẳng thấy lai vãng. Ở Nhật lại khác, 
ai cũng có thể vào đó tắm chung từ già đến trẻ, từ con nít 
cho đến trung niên. Do đó khó có một kết luận cho đúng với 
những trường hợp mang nặng đặc tính dân tộc như thế này. 

Tại Đức có những thành phố lớn với dân cư đông đúc 
được xếp theo thứ tự như sau: 

1. Berlin với 3.465.700 người. 

2. Hamburg với 1.688.700 người. 


30 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





3. Mũnchen với 1.256.600 người. 
4. Köln với 960.600 người. 

5. Frankfurt am Main với 668.900 người. 
6. Essen với 627.200 người. 

Z. Dortmund với 600.600 người. 
8. Stuttgart với 599.400 người. 

9. Bremen với 554.200 người. 

10. Duisburg với 539.000 người. 
11. Hannover với 523.600 người. 
12. Nũrnberg với 500.100 người. 
13. Leipzig với 496.600 người. 
14. Dresden với 481.600 người. 


Trong 14 thành phố ấy, phía Đông Đức cũ có 2 thành phố 
thứ 13 và 14 và thành phố Hannover nằm ở con số thứ 11 có 
số dân trên 500.000 người. Thành phố Hannover đã kỷ niệm 
700 năm vào năm 1999 và năm 2000 đã tổ chức Hội Chợ Thế 
Giới, có hơn 18 triệu người đến tham dự trong vòng 6 tháng. 
Tại đây cũng có ngôi chùa Viên Giác và hằng năm có độ 
70.000 người Việt, khoảng 10.000 người Đức đến tham quan, 
lễ bái cũng như học hỏi giáo lý của Đức Phật trong suốt thời 
gian những năm tháng vừa qua. Dĩ nhiên trong thời gian tới 
con số ấy sẽ tăng lên nữa, nhưng bao giờ cũng thế, cũng như 
không khí chỗ nào thiếu thì không khí cũng luôn luôn trung 
hòa để loài người có đây đủ dưỡng khí mà hít thở để được 
tồn tại. 


Về tiếng Đức 


Tục ngữ Pháp có câu: «Deux yeux sont les fenêtres du 


coeur». Có nghĩa là: “con mắt là cửa sổ của tâm hồn”. Nhưng 
tôi đôi khi tự đối lại: «La langue, cest le fenêtre du coeur». 


ĐÔI NÉT VỀ NƯỚC ĐỨC| 31 





Có nghĩa: Ngôn ngữ là cửa sổ của tâm hồn. Quả thật ngôn 
ngữ nó quan trọng như thế đó. Mỗi dân tộc có một ngôn ngữ 
riêng, đôi khi có nhiều hơn một ngôn ngữ, nhưng nhiều lúc 
có nhiều dân tộc trên thế giới chỉ dùng một ngôn ngữ để diễn 
tả mọi hành động, mọi sự kiện trong cuộc sống của mình 
bằng lời để mọi người chung quanh hiểu nhau mà thông 
cảm nhau. Nếu con người không có ngôn ngữ để truyền đạt 
cho nhau, không biết là con người phải giao thiệp với nhau 
bằng những hình thức nào? 

Tiếng Đức là một ngôn ngữ thuộc nhóm Indogermanisch. 
Tiếng này có liên hệ với tiếng Đan Mạch, tiếng Na Ủy và 
tiếng Thụy Điển, cũng như tiếng Hòa Lan với tiếng Flämisch 
và ngay cả tiếng Anh cũng có sự liên hệ nữa. 

Mặc đầu nước Đức có nhiều thổ âm, nhưng đa phần 
dân chúng Đức đều có thể hiểu được tiếng của những địa 
phương khác. Ngoài nước Đức ra tại Áo, Liechtenstein, phần 
lớn của Thụy Sĩ, miền Bắc Ý và một phần của Bỉ, Pháp (Elsa) 
cũng như Lục Xâm Bảo và dọc biên giới Đức đều nói tiếng 
Đức như là tiếng mẹ đẻ của các quốc gia này. Ngay cả người 
Đức tại Ba Lan, Rumänien và một ít ở Nga cũng còn giữ tiếng 
Đức tại đây. 

Tiếng Đức được dùng như là tiếng mẹ đẻ cho 100 triệu 
người. Trong 10 quyển sách được xuất bản trên thế giới có 
một quyển bằng tiếng Đức. Đây cũng là một ngôn ngữ được 
địch nhiều, sau tiếng Anh và tiếng Pháp. 

Đối với người ngoại quốc có lẽ tiếng Đức là một loại tiếng 
rất khó. Khó nhất là văn phạm. Động từ thay đổi và mạo từ 
cũng thay đổi. Trong khi đó tiếng Anh thì không, tiếng Pháp 
có thay đổi theo giống và số, nhưng ở đây tiếng Đức còn có 
thêm cả trung tính cũng như thể Akkusativ và Dativ nữa, mà 


32 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





ở những ngôn ngữ trên không có. Đặc biệt tiếng Việt Nam thì 
động từ khỏi cần chia, chỉ cần xem thời gian phía trước hoặc 
sau chủ từ, người ta biết việc ấy thuộc về tương lai hay quá 
khứ hoặc hiện tại. Tuy nhiên tiếng Việt Nam cũng thuộc loại 
khó, không khó về văn phạm như tiếng Đức, mà khó về phát 
âm, dấu, giọng. Ví dụ tiếng Trung Hoa hay như thế mà chỉ có 
4 âm rưỡi. Trong khi đó tiếng Việt có đến 5 âm rưỡi. 

Tiếng Nhật là một ngôn ngữ có những đặc biệt riêng của 
nó. Ví dụ động từ luôn luôn đứng ở cuối câu và ở động từ 
ấy tự nó có thể chia thành thể phủ định, khẳng định, sẽ, đã 
v.v... Còn tiếng Đức động từ chỉ đứng ở cuối câu khi nào 
có trợ động từ. Ví dụ: Tôi muốn học tiếng Anh. Tiếng Việt 
dùng như thế là chủ từ + trợ động từ + động từ chính và 
túc từ. Trong khi đó tiếng Đức phải nói là: Ich will (möchte) 
Englisch lernen. Như vậy là động từ chính phải nằm ở cuối 
câu. Tiếng Nhựt phải nói là: Watashi wa Eigo o benkyositai. 
Câu này chủ từ đứng trước + túc từ + động từ. Tự động từ 
benkyo suru này nó biến thành thích (muốn) hay không 
thích, không muốn, sẽ, đã v.v... thật là rắc rối. Bởi vậy tôi hay 
nói: Ngôn ngữ là cửa sổ của tâm hồn là vậy. 

Có nhiều người ngoại quốc như Thổ Nhĩ Kỳ, Ý Đại Lợi 
họ ở đây cả 30 hay 40 năm, họ làm nghề lái taxi, tôi có dịp 
tiếp xúc với họ. Họ nói một câu đã sai đến mấy chữ rồi. Thế 
hệ thứ hai, con cái của họ sinh ra tại xứ Đức này có thể tốt 
hơn. Vì lẽ con cái họ bắt buộc phải đi học trường Đức, nên 
phải nói tiếng Đức. Còn họ đến nước Đức này chủ yếu là 
làm thợ và khi đến đây đã ở vào lứa tuổi trung niên rồi, nên 
họ phải chịu vậy. Người Việt Nam cũng có hoàn cảnh tương 
tự như thế. Khi ra đi ty nạn Cộng Sản thì đi cả gia đình, 
trong đó có ông bà, cha mẹ và con cái. Người lớn nhớ quê cha 
đất tổ, học đâu quên đó, trong khi con trẻ không có liên hệ 


ĐÔI NÉT VỀ NƯỚC ĐỨC| 33 





với quê hương cũ, nên chúng học hành thành tài khá nhiều. 
Tuy nhiên sự hội nhập quá nhanh này, chỉ một thế hệ mà đã 
quên hết tiếng mẹ đẻ, phong tục, tập quán v.v... làm cho cha 
mẹ, ông bà phải lo lắng. Chẳng biết đến thế hệ thứ 3, thứ 4 
sẽ ra sao đây? Dĩ nhiên là người Đức mong cho mọi người 
ngoại quốc sớm hội nhập vào xã hội này, trong khi đó những 
người ngoại quốc hiện sống tại nước Đức này họ vẫn còn 
muốn bảo vệ văn hóa, ngôn ngữ của dân tộc họ. Vì họ nghĩ 
rằng: Ý nghĩa của sự hội nhập nó không nhất thiết phải là bị 
đồng hóa. 


Những người ngoại quốc sống tại xứ Đức 


Nước Đức là một nước có thiện cảm với người ngoại 
kiều. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có những vấn đề kỳ thị. 
Ví dụ như công ăn việc làm tốt hơn, ngôn ngữ không giỏi 
bằng người Đức, hoặc giả cũng có nhiều người Đức nghĩ 
rằng người ngoại quốc vào đây để chiếm đoạt công ăn việc 
làm của họ, nên mới có một số đối đãi không đẹp mắt, nhưng 
đa phần người Đức đều hiểu là họ sống cũng phải nhờ vào 
ngoại kiều, vì lẽ những năm đầu thập niên 50, 60 họ phải cần 
thêm những khách thợ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, từ Ý v.v... và ngay 
cả đối với người Đức hiểu chuyện mọi sản phẩm của người 
Đức sản xuất ra phải bán đi khắp thế giới và dĩ nhiên là nhờ 
người ngoại quốc mua. Có như thế người dân Đức mới có 
thu nhập cao và bây giờ ai cũng phải hiểu là chúng ta sống 
với nhau chứ không phải sống cho nhau nữa. 

Nước Đức không phải là một quốc gia lý tưởng để di dân 
như nước Mỹ, Canada hay Úc, nhưng gần đây chính phủ 
SPD và Grũne đã có nhiều đạo luật có lợi cho nước Đức và 
có thiện cảm với ngoại kiều, để khi người ngoại quốc hướng 


34 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





đến nước Đức, không nghĩ rằng đây là hậu thân của Nazis 
được, mà hoàn toàn độc lập, tự do và thân thiện. Chính 
người Đức cũng thấy rằng sự giết hại mấy triệu người Do 
Thái thời Hitler là một điều sai lầm, đáng tiếc, nên ngày nay 
đã có những đạo luật bảo vệ ngoại kiều và tất cả đều bình 
đẳng trước pháp luật, chứ không phân biệt tôi là người Đức, 
anh là người ngoại quốc nữa. 

Bắt đầu từ năm 2002, biên giới về lãnh thổ, về tiền bạc của 
các quốc gia tại Âu Châu hầu như không còn nữa. Mọi người 
đi chuyển tự do, làm ăn buôn bán, giao dịch không còn trở 
ngại nữa, thì việc kỳ thị cũng giảm đi. Người Đức cũng phải 
tự hiểu rằng khi họ bước chân ra khỏi biên giới của nước 
Đức, họ cũng là người ngoại quốc vậy. Mỗi người đến ở, học 
hành và lưu trú tại xứ Đức này đều có một lý do riêng, đồng 
thời chúng ta cũng phải hiểu hơn 2 triệu người Đức đang ở 
ngoại quốc để sinh sống, làm việc cũng có những lý do của 
mỗi cá nhân. Ngày nay thế giới có thể chỉ còn có một, trong 
đó con người phải biết thương yêu nhau thì sự tồn tại kia 
mới có ý nghĩa, chứ không phải chỉ là kẻ mạnh đi hiếp yếu 
như chủ nghĩa «Daitoa» Đại Đông Á của Nhật hồi Đệ nhị 
thế chiến. Cũng không phải thời gian từ 1934 đến 1945 mà 
người Đức dưới chính quyền Hitler đã phải chiến đấu cho 
chủ nghĩa độc tài ấy và cuối cùng cũng phải đầu hàng Mỹ 
cũng như Anh, Pháp mà thôi. Đây là một bài học lịch sử có 
giá trị muôn đời, mong rằng tất cả chúng ta đều phải học chứ 
không phải chỉ có người Nhật hay người Đức. 

Trong 81 triệu dân Đức có gần 7 triệu người ngoại quốc. 
Con số ấy không nhỏ và trong ấy được chia ra như sau: 

- Đông nhất là cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ gần 2 triệu người. 

- Sau đó là người Ý gần 600.000 người. 


ĐÔI NÉT VỀ NƯỚC ĐỨC| 35 





- Người Hy Lạp 351.000 người. 

- Ba Lan 260.000 người. 

- Áo 186.000 người. 

- Rumänien 162.000 người 

- Tây Ban Nha 133.000 người. 

- Iran, Bồ Đào Nha, Anh, Mỹ và Hòa Lan khoảng từ 
100.000 đến 115.000 người. 

- Bảo Gia Lợi (Bulgarie), Ungarn và Pháp từ 50.000 đến 
100.000 người. 

- Những người ty nạn đến từ các nước xa hơn như Việt 
Nam gần 100.000 người, Marokko 82.000 người, 55.000 
người Libanese, 46.000 người Tích Lan, 46.000 người A 
Phú Hãn và 36.000 người Ấn Độ. 

Có độ 50% người ngoại quốc sống tại nước Đức này từ 10 

năm trở lên và 2/3 con cái của họ được sinh ra tại đây. 

Có khoảng 2 triệu người Đức hồi cư từ các nước phía 
Đông: kể từ năm 1987 đã về lại Đức và riêng năm 1994 đã có 
222.600 người. 

Số người xin ty nạn tại Đức mỗi năm một nhiều. Ví dụ 
như năm 1991 là 256.112 người và năm 1993 là 322.600 người. 
Trong số này có từ 4 đến 6% được ty nạn chính trị. Ngoài ra 
là những lý do khác như nhân đạo, kết hôn v.v... Số còn lại bị 
trục xuất hay tạm dung là tùy theo từng trường hợp. 

Người ta khi đưa đơn xin ty nạn có 3 lý do chính để được 
xét đến. Đó là: 

- Lý do Tôn Giáo: Ví dụ như tại quê hương mình không 

được thực thi tự do tôn giáo, lễ bái, hội họp v.v... 

- Lý do chính trị: Mình là người bị theo dõi, tình nghi, nếu 

mình trở lại quê hương sẽ bị bắt tù hoặc hãm hại. Tuy 


36 


CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





nhiên đa phần chỉ có lý do sau khi đến Đức, chứ trước 
khi đến Đức để ty nạn có lý do rõ ràng thì ít, cho nên 
việc công nhận để được ty nạn chính trị rõ ràng là rất 
giới hạn. Ví dụ như các cơ quan thẩm tra ty nạn chính 
trị Liên Bang Đức ở Zindorf luôn luôn đòi hỏi có bằng 
chứng bị đàn áp ở tại quê hương của mình, nhưng tiếc 
rằng ở những chế độ độc tài, như Cộng Sản Việt Nam, 
thì làm sao để có một bằng chứng. Tất cả đều dối trá 
và lừa đảo, nhưng thế giới tự do thì không thể nào 
tin được. Hiệp ước về người ty nạn đã được ký kết 
tại Genève vào ngày 28 tháng 7 năm 1951 đã giúp cho 
rất nhiều người được định cư cũng như ty nạn tại quê 
hương thứ hai, khi mà nơi sinh trưởng ra họ không thể 
dung thứ họ được, vì khác nhau bởi chính kiến và tư 
tưởng. 


- Điều thứ 3 cũng không kém phần quan trọng là mình 


người thiểu số ở tại quê hương mình, nhưng chính 
quyền sở tại đàn áp, đánh bật mình ra khỏi quê hương 
đó cũng như tiêu diệt ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, 
tập quán của mình thì người ấy có thể xin ở lại Đức để 
ty nạn. 


Trên đây là 3 lý do tương đối chính đáng. Dĩ nhiên là 


còn nhiều lý do khác nữa, nhưng nếu không được chứng 


minh một cách rõ ràng thì rất dễ bị cơ quan công quyền Đức 


kết luận là đến Đức vì lý do kinh tế, mà với lý do này thì 


không thể đứng vững để trước sau rồi cũng sẽ bị tiếp tục trục 


xuất về quê hương của mình. Nơi đó đang có không biết bao 


nhiêu cạm bẫy đang chờ đón họ. 


ĐÔI NÉT VỀ NƯỚC ĐỨC| 37 





Sự đóng góp về thuế má của người ngoại quốc cho 
chính quyền Đức 


Người ngoại quốc sinh sống tại Đức phải cảm ơn chính 
phủ Đức đã đành, mà chính phủ Đức ngược lại cũng phải 
cảm ơn người ngoại quốc nữa. Vì sao vậy? Vì lẽ người ngoại 
quốc đến đây mang nhiều nền văn hóa khác nhau, đã góp 
mặt và xây dựng đất nước này thành một đất nước đa văn 
hóa. Cũng ví như trong một vườn hoa, lâu nay đã có trông 
loại hoa hồng, xem ra đã đẹp mắt, mà nay có thêm hoa cẩm 
chướng, hoa lan, hoa cúc, hoa huệ v.v... thì càng đẹp hơn. 
Ngoài ra, với số lượng người ngoại quốc gần 7 triệu người 
sống trên nước Đức, gần 4 triệu người có công ăn việc làm, 
có hãng xưởng, nhà hàng. Hoặc giả những người đi làm kỹ 
sư, công chức v.v... mỗi năm như thế chính phủ Đức thâu 
vào chừng hơn 100 tỷ Đức Mã, có nghĩa là hơn 50 tỷ Euro 
trong hiện tại. Đây là số tiền đóng góp không nhỏ của ngoại 
kiều vào xã hội Đức này (5). Nếu mọi người dân Đức đều 
hiểu vấn đề này thì có lẽ làn sóng bài ngoại ở đất nước này sẽ 
ngày càng ít hơn. Vì nhiều người Đức nghĩ rằng ngoại kiều, 
trong đó có người ty nạn đến đây để ăn bám vào xã hội Đức 
và lấy mất công ăn việc làm của họ. Trên thực tế, xã hội nào 
cũng có lắm kẻ làm biếng và hư thân, nhưng nhiều người 
muốn đi ra ngoại quốc, hoặc muốn ty nạn đến một nước nào, 
có nghĩa là người đó phải có một nghị lực tuyệt vời mới vượt 
qua được những chặng đường nguy hiểm, mới có thể đến 
được những bến bờ tự do. Chỉ vấn đề ý chí thôi cũng đã 
quyết định chuyện sinh tử rồi, cho nên họ không thể ăn bám 
vào xã hội này được. 


Nhiều người ngoại quốc sống từ 10 năm trở lên tại xứ 
Đức, ai cũng tìm cách nhập tịch Đức, hoặc xin giữ 2 quốc 


38 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





tịch. Điều này chính phủ Đức cũng khuyến khích và có nhiều 
đạo luật khác nhau để giúp cho người ngoại quốc hội nhập 
vào xã hội này mau lẹ hơn, đỡ đi gánh nặng chăm sóc, học 
hành cũng như nghề nghiệp cho người ty nạn. 

Sau khi tái thống nhất nước Đức vào năm 1990, cả Đông 
Đức lẫn Tây Đức đã hòa nhập thành một. Tất cả thể chế chính 
trị hãng xưởng, chính phủ của miền Đông đều rập khuôn 
theo cách tổ chức của miền Tây và hiện tại nước Đức có tất 
cả là 13 Tiểu Bang và 3 Thành Phố để trở thành một nước 
Cộng Hòa Liên Bang Đức to lớn tại Âu Châu. 16 Tiểu Bang 
và Thành Phố đó kể theo thứ tự A, B, C là: 


1. Baden-Wirttemberg 

2. Eriestart Bayer 

3. Berlin 

4. Brandenburg 

5. Freile Hansestadt Bremen 
6. Freie und Hansestadt Hamburg 
Z. Hessen 

8. Mecklenburg-Vorpommen 
9. Niedersachsen 

10. Nordrhein-Westfalen 

11. Rheinland-Pfalz 

12. Saarland 

13. Friestaat Sachsen 

14. Sachsen-Anhalt 

15. Schleswig-Holstein 

1ó. EFreistaat Thủringen. 


Cả 13 bang và 13 thành phố lớn của Đức gộp lại chưa 
bằng một Tiểu Bang California của Mỹ, nhưng sản lượng 
quốc gia, tinh thần dân tộc, thi văn, kịch nghệ, hội họa, âm 


ĐÔI NÉT VỀ NƯỚC ĐỨC| 39 





nhạc, thể thao v.v... đã làm cho thế giới phải nể vì và ngày 
nay nước Đức đứng nhì, ba trên thế giới về mọi phương 
điện. Do vậy khi người ngoại quốc ngưỡng mộ về nước Đức, 
chính là ngưỡng mộ tỉnh thần dân tộc, tinh thần trách nhiệm 
và tinh thần tự chủ này. 

Nước Đức có 13 Tiểu Bang và 3 Thành Phố, nhưng chúng 
tôi chỉ giới thiệu sơ lược về Tiểu Bang Niedersachsen, nơi có 
ngôi chùa Viên Giác hiện hữu, còn những tiểu bang khác quý 
vị có thể tham cứu các sách tiếng Đức cũng như tiếng Anh 
viết về nước Đức này. 

Tiểu bang Niedersachsen hiện có 7 triệu 600 ngàn dân cư, 
sinh sống trên một diện tích rộng 46.352 km?. Thủ phủ của 
Tiểu Bang là thành phố Hannover. 


Hai phần ba đất đai của tiểu bang này chuyên về nông 
nghiệp, trồng trọt cũng như chăn nuôi. Thí dụ như thịt đồi 
của Oldenburg, mật của Lũneburg Heide. Về khoáng sản 
hầm mỏ thì có vùng Harz. Từ thời vua chúa Goslar đã được 
đào bới và mỏ bạc đã được phát hiện nơi đây. Bắt đầu từ 
năm 1775, Clausthal đã mở trường dạy học cho những người 
liên hệ về đồi và núi sinh sống tại đó. Ở đây những người tốt 
nghiệp cũng được công nhận là những kỹ sư miền núi. Tại 
Salzgitter, mỏ sắt cũng đã được phát hiện, lớn thứ 3 tại Âu 
Châu. Tại tiểu bang này đầu và hơi đốt cũng chiếm đến 5% 
của toàn nước Đức. Braunschweig là trụ sở kỹ thuật về hóa 
học cho toàn liên bang. Emden là hải cảng lớn thứ 3 của Bắc 
Hải. Nơi đây cũng là nơi đóng tàu rất nổi tiếng. Wolfsburg là 
thành phố sản xuất xe Volkswagen. 

Hơn 7 triệu người sinh sống tại tiểu bang này, có hơn 
500.000 người sống tại thành phố Hannover. Đây cũng là 
một thành phố triển lãm của thế giới. 


40 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Đại Học Göttingen là một đại học rất nổi tiếng về khoa 
học tự nhiên. Từ năm 1837 có một nhóm giáo sư tại Göttingen 
trung lập, chống lại sự giải tán những người nông dân của hiến 
pháp tiểu bang và việc này cho đến năm 1848 các Nghị viên tại 
cuộc họp Quốc Gia ở Frankfurt đã đề cập đến. Göttingen cũng 
là nơi sinh ra nhà Toán học và Thiên văn học Carl Friedrich 
Gauf§ (1771-1859). Trong thế kỷ 20, Göttingen đã phát triển về 
Atomphysik và có 2 người đã lãnh được giải Nobel. Đó là Max 
Born (1882-1970) và Werner Heisenberg (1901-1949). 

Năm 1993 cả nước Đức sản xuất là 1.079 tỷ Đức Mã, có 
nghĩa là hơn 1 billion cho mọi sản lượng của quốc gia và 
người ngoại quốc đã dự phần không ít về sự tăng trưởng 
kinh tế tại xứ Đức này. Nghĩa là 10% (100 tỷ Đức Mã). Trong 
đó Tiểu Bang Niedersachsen đóng góp cũng không nhỏ. 
Riêng chùa Viên Giác tại Hannover mỗi năm có 100.000 Phật 
Tử về thăm viếng, lễ bái v.v... Như vậy qua giao thông, mua 
sắm, du lịch v.v... người Việt Nam và Phật Tử Việt Nam cũng 
đã trực tiếp đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của Tiểu 
Bang Niedersachsen không phải là ít. 

Nếu muốn viết đầy đủ về nước Đức phải đề cập về Hiến 
Pháp, cử tri. Nước Đức liên hệ với ngoại quốc như thế nào, 
kinh tế ra sao. Từng loại kỹ nghệ một, căn bản cấu trúc của 
xã hội, đời sống người phụ nữ, thể thao, du lịch, hội hè, giáo 
dục, nghề nghiệp, văn hóa, tôn giáo, âm nhạc, kịch nghệ v.v... 
Như thế phải viết thành một quyển sách riêng. Tuy nhiên 
chương này chỉ là chương đại cương để giới thiệu những nét 
căn bản về nước Đức cho những người Việt Nam sau này 
hay đã ở đây lâu đời không rành Đức ngữ tham cứu. Còn 
những vị giỏi Anh hoặc Đức ngữ có thể đọc trực tiếp nơi các 
sách vở hiện có tại các Thư Viện của thành phố hay Đại Học 
thì sẽ rõ nhiều hơn. 


41 


Chương II 


SỰ LIÊN HỆ GIỮA CHÙA VIÊN GIÁC, 
HỘI PHẬT TỬ, CHI BỘ GIÁO HỘI 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÓNG NHẤT 
VỚI CHÍNH QUYÉN ĐỨC QUA 
BỘ NỘI VỤ LIÊN BANG TẠI BONN 


gày 22 tháng 4 năm 1977 tôi đã đặt chân đến phi 

N trường Hamburg của nước Đức, sau đó về ở Kiel 

một năm học tiếng Đức tại Đại Học Kiel. Sau đó có giấy nhập 

học tại Đại Học Hannover, Phân khoa Giáo dục, nên tôi đã 
đời về Hannover vào tháng 3 năm 1978. 


Lễ ra tôi không ở lại Đức. Vì chương trình học hậu Đại 
Học ở Nhật chưa xong, nên tôi muốn về đó để làm luận án 
cho xong, nhưng qua sự yêu cầu của các anh em Sinh viên 
Phật Tử lúc bấy giờ, nên tôi đã ở lại đây từ đó cho đến nay. 
Đúng là một nhân duyên vậy. 

Sau đó tôi đưa đơn xin ty nạn vì lý do Phật Giáo bị đàn áp 
tại Việt Nam và ngày 29.3.1979, Sở Công Nhận Ty Nạn Liên 
Bang đã chính thức công nhận và sau đó tôi đã nhận được 
Thông Hành Ty Nạn màu xanh có 2 gạch đen bên góc. 


Ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi và một số các anh chị em 
Sinh viên đang du học tại Nhật có lên Sứ quán Việt Nam 
Cộng Hòa tại Tokyo gia hạn thêm Thông Hành được 5 năm 
nữa, nghĩa là sổ Thông Hành ấy đến năm 1980 mới hết giá 


42 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





trị mặc đầu miền Nam Việt Nam không còn hiện hữu nữa. 
Tuy nhiên cũng nhờ Thông Hành của Việt Nam Cộng Hòa 
mà năm 1977 tôi mới được qua Đức, do Tòa Đại Sứ Đức tại 
Tokyo cấp Visa. Lúc ấy có giấy mời của Bác sĩ Văn Công 
Trâm, là bạn học cũ, từ Đức gởi sang cùng với giấy học Đức 
ngữ. 

Từ năm 1975 đến 1977, chính quyền Nhật đã không cấp 
cho Sinh viên chúng tôi một loại giấy tờ nào cả. Trong khi 
đó chính quyền Đức sau năm 1975 đã cấp cho các Sinh viên 
Việt Nam tại đây Thông Hành tạm (Fremdenpaf5) màu xám 
và sau đó chuyển qua Thông Hành Ty Nạn với quy chế cho 
người ty nạn thuộc Hiệp Ước ngày 28 tháng 7 năm 1951 ở 
Genève về người ty nạn. Ở Nhật không rõ ràng như thế cho 
nên ai cũng lo và sau khi tôi làm đơn xin ty nạn, tôi cũng đã 
được cấp một thông hành màu xám (Fremdenpa§) như thế, 
để đến ngày 29 tháng 3 năm 1979 được chính thức có Thông 
Hành Ty Nạn. Thời gian xem chừng 3 tháng là có kết quả. 
Lúc ấy ít người xin ty nạn và lý do vững vàng, do vậy có kết 
quả rất nhanh. 

Từ 1979 đến 1986 tôi vẫn dùng Thông Hành Ty Nạn này 
và từ ngày 15 tháng 7 năm 1986 chính quyền Hannover đã 
nhận cho tôi vào quốc tịch Đức và kể từ đó đến nay vẫn 
giữ quốc tịch Đức như vậy. Có nhiều lý do để trở thành dân 
Đức, vì lẽ ngày về Việt Nam chưa biết là bao giờ, vả lại Việt 
Nam cho đến nay Phật Giáo vẫn còn bị đàn áp. Thứ hai, có 
quốc tịch như thế dễ hội nhập nơi đây và dễ dàng đi chuyển 
trên thế giới. Vì với quốc tịch Đức thì có nhiều quốc gia trên 
thế giới không cần chiếu khán mà vẫn đến được như Mỹ, 
Canada, Úc chẳng hạn. Tôi là Tổng Thư Ký của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, phải đi hội họp 
và hoằng pháp khắp nơi, nếu không có quốc tịch Đức sẽ phải 


SỰ LIÊN HỆ GIỮA CHÙA VIÊN GIÁC,| 43 





chờ đợi lâu ngày xin Visa thì cuộc họp đã khai mạc, mà nhiều 
khi chưa chắc gì đã nhận được Visa để đi. 


Vào ngày 2 tháng 4 năm 1978 là Lễ An Vị Phật tại Niệm 
Phật Đường Viên Giác ở đường Kestnerstr. số 37 và vào ngày 
24 tháng 7 năm 1978 chúng tôi đã hoàn thành xong bản Nội 
Quy Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt Nam tại Đức 
Quốc bằng tiếng Việt cũng như tiếng Đức. 


Ngày 2 tháng 10 năm 1980 gởi đơn xin ghi danh tại Tòa án 
Hannover và ngày 27 tháng 6 năm 1981, Tòa án Hannover đã 
chính thức ghi danh vào Sổ Hội Đoàn với số hiệu 4844. Đồng 
thời ngày 27 tháng 2 năm 1981, Bộ Tài Chánh Hannover cũng 
đã công nhận Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt Nam 
tại Đức là một hội công ích từ thiện (gemeinnitzigkeit). 

Riêng phần Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất tại Đức cho đến ngày 5 tháng 10 năm 1980 chúng tôi 
mới thành lập được nội quy bằng tiếng Việt và tiếng Đức để 
sau đó ghi danh nơi Tòa án và xin tư cách công ích từ thiện 
tại Bộ Tài Chánh. 

Ngày 23 tháng 12 năm 1981 đã được Tòa án Hannover 
chuẩn y với số hiệu 4826. Ngày 13 tháng 1 năm 1981, Bộ Tài 
Chánh Hannover đã công nhận là một tổ chức công ích từ 
thiện (gemeinnitzigkeit) với số hiệu 25/206/28507-227. Như 
vậy cả 2 tổ chức đều có pháp nhân và pháp lý để dễ dàng 
hoạt động trên mọi bình diện của Liên Bang. Thành viên của 
Chi Bộ chỉ toàn là Tăng Ni và thành viên của Hội Phật Tử 
hoàn toàn là các vị cư sĩ. 

Ngày 10 tháng 12 năm 1978, chính quyền Tiểu Bang 
Niedersachsen, khi ấy ông Dr. Ernst AIbrecht là Thủ Hiến, đã 
nhận 1.000 người ty nạn Việt Nam đầu tiên trên chuyến tàu 
Hải Hồng từ Việt Nam đến Hồng Kông, rồi từ Hồng Kông 


44_| CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





sang Đức. Đây là sự cứu trợ nhân đạo cao cả nhất và cũng là 
lần đầu tiên số người ty nạn đến từ Việt Nam đông đảo nhất. 
Hôm đó các anh em sinh viên và chúng tôi ra phi trường 
Hannover để đón tiếp họ. Tôi xin nghỉ học một semester tại 
Đại Học Hannover để đi giúp đồng bào mới đến tại bệnh 
viện Göttingen và trại ty nạn Friedland. Tôi cũng chỉ mới đến 
Đức hơn một năm nên tiếng Đức còn giới hạn lắm. 

Sau đó anh Nguyễn Ngọc Tuấn, chị Nguyễn Thị Thu Cúc, 
các anh Văn Công Trâm, Lâm Đăng Châu v.v... lần lượt được 
chính quyền Tiểu Bang Niedersachsen mướn làm thông dịch 
viên dài hạn. Có người làm đến 5 năm. Còn tôi đầu năm 1979 
đã trở lại chùa để chăm sóc cho Niệm Phật Đường cũng như 
đi học tiếp tục. Ngày ấy có giấy khen của Thủ Hiến gởi đến 
những người làm thiện nguyện như chúng tôi và giấy ấy, 
nay chúng tôi vẫn còn giữ để làm kỷ niệm. 

Trong khi làm thiện nguyện cho đồng bào ty nạn như 
thế các đài truyền hình và báo chí có phỏng vấn chúng tôi. 
Chúng tôi trả lời thành thật về những gì đang xảy ra lúc đó 
cũng như dự tính trong tương lai cho Phật Giáo Việt Nam tại 
xứ này. Thuở ấy người dân Đức và chính quyền rất có thiện 
cảm với người ty nạn Việt Nam. Vì vậy vào ngày 17 tháng 10 
năm 1979 chúng tôi, anh Tuấn, chị Cúc đã được ông Geifler 
là một công chức làm trong Bộ Nội Vụ Liên Bang mời đến 
văn phòng của Thiên Chúa Giáo tại Kaiser-Friedrichstr. 9 
giới thiệu về những sinh hoạt của Niệm Phật Đường cũng 
như của Hội Phật Tử và ngày 23 tháng 11 năm 1979 chúng tôi 
đã gởi lên Bộ Nội Vụ Liên Bang một lá thư trình bày những 
buổi lễ tổ chức trong năm, báo Viên Giác, tiền thuê nhà v.v... 

Ngày 11 tháng 2 rồi ngày 30 tháng 4 năm 1980 chúng tôi 
đã nhận được 2 văn thư chính thức của ông Dr. GeifSler gởi, 
nhưng chúng tôi chưa quen với hành chánh, nên đã chẳng trả 


SỰ LIÊN HỆ GIỮA CHÙA VIÊN GIÁC,| 45 





lời kịp thời. Sau đó ngày 7.5.1980 chúng tôi mới làm đơn xin 
tài trợ. Đầu tiên chính phủ cho 11.800 Đức Mã để lo lễ Phật 
Đản. Cho 3.000 Đức Mã xuất bản báo Viên Giác và 5.400 Đức 
Mã trả tiền thuê nhà tại Kestnerstr. số 37. Tổng cộng là 20.200 
Đức Mã. Ngoài ra Bộ Văn Hóa của Tiêu Bang Niedersachsen 
cũng có giúp cho 15.000 Đức Mã nữa. Tổng cộng của 2 nơi là 
35.200 Đức Mã. 

Ngày 5 tháng 8 năm 1980 chúng tôi nhận được một thư 
khẩn nữa từ Bộ Nội Vụ, bảo rằng hãy làm đơn nhanh lên cho 
những nhu cầu mua máy móc của nhà ¡in và ngày 8 tháng 8 
năm 1980 chúng tôi nhận được thư của ông Broschat một lần 
nữa bảo rằng cần 3 giấy khảo giá khác nhau của 3 hãng bán 
cùng một loại máy. Thế là chúng tôi quýnh lên phải chạy đi 
tìm, nhưng lúc ấy tiếng Đức chẳng rành, vả lại tiếng Đức 
thuộc về lãnh vực chính phủ nên phải ngồi tra lại tự điển mới 
có. Không hiểu tại sao chính phủ bắt mình phải đi khảo giá 
3 hãng bán máy cùng một hiệu mà 3 nơi khác nhau. Sau này 
chúng tôi mới rõ là: tuy một loại máy giống nhau mà 3 cửa 
hàng bán giá khác nhau, chứ không giống nhau, chính phủ 
sẽ chọn hãng bán máy rẻ nhất. Từ đó về sau chúng tôi đã có 
kinh nghiệm. 

Năm đó chúng tôi còn nhận thêm được 10.000 Đức Mã 
mà chính phủ cho lễ Vu Lan nữa. Ngày 8 tháng 10 năm 1980 
chúng tôi làm đơn xin chính phủ tiền thuê nhà để làm chùa 
mỗi tháng độ 3.000 Đức Mã và ngày 10.12.1980 chính phủ 
đã đồng ý cho từng năm một. Cho đến ngày 24 tháng 11 
năm 1980 chúng tôi đã nhận được một thư khác của ông Dr. 
GeifSler đồng ý cho mua máy móc cho nhà máy in cũng như 
những lễ lộc khác trong năm tổng cộng là 62.011,80 Đức Mã. 


Đến ngày 1 tháng 1 năm 1981 chúng tôi đã dời địa điểm 
về Eichelkamstr. 35A và mỗi tháng chính phủ cho 3.000 Đức 


46 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Mã để trả tiền nhà. Năm 1981 này chúng tôi tương đối đã có 
kinh nghiệm, nên việc làm đơn xin tương đối dễ dàng hơn 
một chút. Tổng cộng năm 1981 chính phủ giúp 99.800 Đức 
Mã. Ở đây tôi xin làm một bản thống kê để tạ ơn nước Đức 
đã giúp cho người ty nạn Việt Nam của chúng tôi và đặc biệt 
là người Phật Tử từ đó đến nay, để tuyên dương chính phủ 
và nhân dân Đức đã hết lòng hỗ trợ cho chùa Viên Giác, Hội 
Phật Tử cũng như Chi Bộ tại đây. 














Năm 1982 chính phủ giúp tổng số tiền là 70.488 DM 
Năm 1983 -nt- Z1.500 DM 
Năm 1984 -nt- 72.700 DM 
Năm 1985 -nt- 75.600 DM 
Năm 1986 -nt- 79.400 DM 
Năm 1987 -nt- 78.300 DM 
Năm 1988 -nt- 79.880 DM 
Năm 1989 -nt- 82.400 DM 
Năm 1990 -nt- 86.000 DM 
Năm 1991 -nt- 138.200 DM 
Năm 1992 -nt- 87.700 DM 
Năm 1993 -nt- 140.100 DM 
Năm 1994 -nt- 127.100 DM 
Năm 1995 -nt- 162.465DM 
Năm 1996 -nt- 131.760 DM 
Năm 1997 -nt- 131.630 DM 
Năm 1996 -nt- 138.230 DM 
Năm 1999 -nt- 138.230 DM 
Năm 2000 -nt- 124.400 DM 
Năm 2001 -t- 155.000 DM 
Năm 2002 -nt- Z7.500 Euro 
Nếu làm con số thống kê chung trong suốt 23 năm qua 


mà Chính Phủ Liên Bang Đức đã trợ giúp cho chùa Viên 


SỰ LIÊN HỆ GIỮA CHÙA VIÊN GIÁC,|L 47 





Giác tại Hannover thì lên đến 2.118.206,80 Đức Mã cộng với 
77.500 Euro, tương đương với 155.000 Đức Mã. Như vậy số 
tiền tổng cộng là 2.273.206,80 Đức Mã. Nếu tính ra Đô-la Mỹ 
trong hiện tại, độ chừng hơn Một Triệu Đô-la Mỹ. 


Sở đĩ mỗi năm có sự tài trợ khác nhau vì lẽ có nhiều nhu 
cầu khác nhau. Ví dụ như ngoài việc tài trợ cho Lễ Phật Đản, 
Vu Lan, báo Viên Giác, tiền điện, gas, nước, sưởi, sách bút 
chỉ văn phòng v.v... thì số tiền tài trợ lại tăng lên. Trong hơn 
2 triệu Đức Mã tài trợ đó chúng ta phải tự đóng góp vào là 
một phần ba. Đây chỉ là những chỉ tiêu có liên quan đến Bộ 
Nội Vụ Liên Bang. Còn những chỉ tiêu như sinh hoạt phí, xây 
chùa, xe cộ, bảo hiểm, người làm, chợ búa, xăng nhớt v.v... 
phải trình cho Bộ Tài Chánh Hannover cứ mỗi 3 năm một lần 
như thế. Vì lẽ người Phật Tử cúng dường tiền vào chùa, cuối 
năm họ xin lại thuế từ chính phủ, cho nên chùa phải chứng 
minh sổ chi thu thật rõ ràng. Những gì mà báo Viên Giác 
đã đăng tải lên mỗi năm 6 lần và cho đến nay gần 25 năm 
rồi, đều có báo cáo với Bộ Tài Chánh để họ theo dõi. Người 
cúng dường tiền cho chùa mỗi năm có thể nhận lại một số 
tiền trừ thuế từ Bộ Tài Chánh nơi sở tại, nếu người đó có đi 
làm. Chỉ độ 10 đến 20% người đi làm có xin lại thuế, còn đa 
phần không muốn xin lại, hoặc lãnh tiền trợ cấp xã hội nên 
họ không cần đến điều này. 

Chính phủ giúp người dân, đặc biệt là dân ty nạn cũng 
từ thuế của dân ra mà thôi. Dĩ nhiên là trong đó vẫn có phần 
đóng góp của 100.000 người Việt Nam đang ty nạn và sinh 
sống tại nước Đức này, mà chùa đã làm được những gì cho 
đồng bào. Do vậy chính phủ vẫn tiếp tục hỗ trợ. Sự giúp đỡ 
ấy nhằm ổn định đời sống của ngoại kiều thuộc về tâm lý, 
văn hóa khi còn bỡ ngỡ cho việc hội nhập tại đây. Sự giúp đỡ 
ấy của chính phủ không phí phạm chút nào. Vì một người có 


48 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





niềm tin với Tôn Giáo chính là những người đang thực hành 
đạo đức! Có vậy xã hội sẽ không bạo động, đời sống tính 
thần được yên ổn. Đây là sự giúp đỡ cao quý nhất của chính 
phủ vậy. 

Khi người nhận được sự trợ giúp như chúng tôi phải tự 
hiểu rằng mình phải làm gì với bổn phận và trách nhiệm, 
chứ không phải chỉ nhận suông mà không có điều kiện. Suốt 
gần 25 năm qua chúng tôi đã thể hiện tinh thần tự lực và hội 
nhập bằng cách tạo lập tại Hannover một Cơ sở Văn hóa Tôn 
giáo trị giá độ 9 triệu Đức Mã, tương đương với 5 triệu rưỡi 
Mỹ kim thời giá 1991. Số tiền ấy có được là do Phật Tử khắp 
nơi tại Đức, Âu, Mỹ, Úc Châu đóng góp cũng như cho mượn 
không có lời. Ngoài ra chúng tôi đã mượn ngân hàng 700.000 
Đức Mã cho vấn đề xây dựng này. Cho đến gần giữa năm 
2007 thì hết nợ của ngân hàng và nhà thầu. Thành quả ấy là 
một sự cố gắng vượt bực, chính phủ giúp mặt này để chúng 
tôi giúp mặt khác, nhằm làm cho vững vàng cộng đồng của 
người Việt Nam đang sống tại xứ Đức này. 

Trong gần 25 năm qua, chúng tôi đã đào tạo được hàng 
ngàn, hàng vạn người Phật Tử thuần thành có quy y Tam 
Bảo, có ăn chay giữ giới. Không những chỉ người Việt mà 
người Đức cũng đến đây để làm quen với giáo lý từ bi lợi 
tha này. Đạo Phật không có cơ quan truyền giáo, nhưng nếu 
ai muốn theo thì cứ việc đến chùa. Chúng tôi đến nước Đức 
ty nạn chính trị và ty nạn Tôn Giáo, chúng tôi đã mang theo 
niềm tin của mình cũng giống như người Trung Hoa đã đến 
Việt Nam gần 2000 năm trước để ty nạn và họ đã mang đạo 
Phật vào Việt Nam. Các nhà sư thực hành đạo Phật tại Việt 
Nam, người Việt Nam thấy hay nên đã chọn lựa đạo Phật mà 
theo. Kể từ đó đến nay đã 2000 năm lịch sử rồi. Có lúc cũng 
là quốc giáo như vào đời Lý và đời Trần ở thế kỷ 11 đến 14. 


SỰ LIÊN HỆ GIỮA CHÙA VIÊN GIÁC,| 49 





Suốt 400 năm ấy Phật Giáo đã đóng góp rất nhiều cho dân 
tộc Việt Nam. 


Phật Giáo đến Đức cũng bằng con đường như thế, rất từ 
bị, hài hòa, không gây hấn chiến tranh cũng như thù hận, nên 
được chính phủ và người dân ở đây thương yêu, mến mộ. Do 
vậy chúng tôi rất ít gặp khó khăn ở đây. Chúng tôi đã tiếp 
xúc với những nhân viên công chức của chính quyền Bộ Nội 
Vụ như ông Dr. Geif6Sler, bà Michael, ông Dammemamn, ông 
Dubbert v.v... qua nhiều lần và nhiều năm tháng như thế. 
Chúng tôi thấy họ rất tận tình giúp đỡ, chỉ vẽ cũng như thân 
thiện, làm cho chúng tôi lại tin tưởng hơn. Cho đến hôm nay 
thì ông Dr. Geifler, bà Michael, ông Dammemann đã về hưu, 
nhưng những ơn nghĩa đó của quý vị chúng tôi không bao 
giờ quên được. Bằng chứng là những năm 1980, 1981 chúng 
tôi chăng biết gì về hành chánh, vì có học hành chánh bao giờ 
đâu, nhưng quý vị đã thôi thúc, chỉ vẽ từng li từng tí một để 
chúng tôi nhận được sự trợ cấp một cách dễ dàng. Dĩ nhiên, 
đường đi nào cũng chẳng đơn giản, nhưng có khó khăn thử 
thách thì sự thành công ấy mới có giá trị. Nếu không thì cuộc 
đời này đã không đầy đủ ý nghĩa của nó. 

Có nhiều lúc từ Bonn quý vị gọi lên thúc hối chúng tôi 
gởi đơn xuống gấp cho kịp thời gian tính, hay bảo nên làm 
giấy tờ chỉ xuất trước, Bộ có thể ứng liền. Những cử chỉ như 
thế làm sao chúng tôi quên được. Quý vị là những người làm 
ơn, có thể quý vị hay quên, nhưng chúng tôi là những kẻ 
chịu ơn, chúng tôi bắt buộc phải nhớ. 

Để nhận được sự tài trợ như thế, phải là một tổ chức chứ 
không phải tư nhân. Như quý vị đã thấy bên trên, chúng tôi 
có 2 tổ chức - Một tổ chức toàn là Tăng Ni và một tổ chức 
khác toàn là cư sĩ tín đồ. Với mô hình này tôi cũng muốn ứng 
dụng cho Hội Phật Giáo Đức (BDV) nhưng chưa thành công. 


50_| CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Vì người Đức tin theo Phật Giáo mới chừng hơn 100 năm nay 
thôi, nên chưa hệ thống hóa và tổ chức hóa Giáo Hội Phật 
Giáo tại đây. Dĩ nhiên là ở Đức có nhiều người giỏi, nhưng 
cũng không có nghĩa là trường học không cần thầy giáo, ở 
nhà con cái không cân cha mẹ. Cha mẹ và thây giáo chỉ làm 
bốn phận của mình chỉ dạy, còn nên hư là do học đường, môi 
trường cũng như hoàn cảnh của người con, người học trò. 
Tuyệt nhiên không thể nói và không thể đòi hỏi người con 
phải bình đẳng với cha mẹ, người học trò bình đẳng với thầy 
cô giáo được. Như vậy ý nghĩa của sự giáo dục, đào tạo đầu 
còn nữa. 


Ở đây cũng vậy, Tăng Ni có giới luật riêng. Họ không lập 
gia đình và sống đời phụng sự, phải có một tổ chức riêng, 
chứ không thể chung đụng với người cư sĩ được. Đây là một 
trong những lý do mà cho đến nay ở nước Đức này chưa 
trở thành một tổ chức Offenliches Recht được. Trong khi đó 
Phật Giáo tại Áo đã được công nhận từ năm 1983 và ở Ý 
vào năm 2000 là một Tôn Giáo sánh ngang vai với những 
tôn giáo khác, hiện có mặt tại Âu Châu này. Chính nhiều 
người Phật tử Đức họ cũng bảo rằng các tổ chức Phật Giáo 
tại Đức ngày nay rất phức tạp, giống như một gian hàng bày 
bán mọi loại, mọi thứ như là một Bazar vậy. Nói thế thì thê 
thảm quá, nhưng thực tế là vậy. Vì lẽ người theo Thiền Tông 
chỉ muốn giới thiệu Thiền của mình, người theo Tịnh Độ 
cũng thế. Gần đây phong trào học Phật Giáo Tây Tạng cũng 
nhiều lại cũng chẳng thiếu người Đức tin theo và đề cao tông 
phái của mình. Nhớ lại lịch sử thì thấy rằng đầu tiên thời 
Schopenhauer và sau đó, tại Đức này chỉ ảnh hưởng về Nam 
Tông Phật Giáo, nhưng ngày nay tại xứ Đức ảnh hưởng của 
Thiền và Mật Tông Tây Tạng mạnh hơn khuynh hướng cổ 
điển này rất nhiều. 


SỰ LIÊN HỆ GIỮA CHÙA VIÊN GIÁC,| 51 





Ở Đức này là một xứ tự do, muốn lập một Hội Đoàn chỉ 
cần 5 đến 7 người là đủ. Thế mà năm 1978 ở tại Đức này chưa 
đủ số tu sĩ như thế nên giữa năm 1978 tôi phải lập Hội Sinh 
Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt Nam trước, để rồi sau đó năm 
1979 có nhiều Thầy Cô qua Đức ty nạn, số Tăng sĩ mới đây 
đủ để trở thành một Chi Bộ Phật Giáo đúng nghĩa tại đây. 
Thuở ấy có quý Thầy Thích Trí Hòa, Thích Minh Thân, Thích 
Giác Minh đã cùng với tôi, Thầy Thiện Tâm, Thầy Minh Phú, 
Sư Cô Diệu Ân, Sư Cô Diệu Hạnh, Cô Minh Loan đứng vào 
danh sách của Chi Bộ để thành lập Hội. Sau này các thây 
Thích Trí Hòa, Thây Minh Thân và Sư Giác Minh đi Hoa 
Kỳ thì có Ni Sư Diệu Tâm đến cũng như một số quý vị xuất 
gia thêm, đã có chân trong Chi Bộ nên Chi Bộ đã phát triển 
không ngừng từ đó đến nay và số thành viên hiện đã hơn 40 
người xuất gia. Đây là số Tăng Ni đông đảo nhất trong các 
cộng đồng của Phật Giáo Đức tại đây. Nếu tính hết những 
người Đức xuất gia đang ở Thái Lan, Nhật Bản, Tích Lan, con 
số ấy cũng chưa đến. Vì lẽ đời sống của người xuất gia không 
đơn giản chút nào. Còn ở tại nước Đức này số người Đức 
xuất gia theo Đạo Phật chưa đến 20 người, trong khi đó số 
tín đồ theo Phật Giáo không dưới 200.000 người và số người 
thích đọc sách Phật Giáo cũng từ 500.000 đến 1 triệu người. 

Tôi phải cảm ơn chính phủ Đức và Bộ Nội Vụ đã đành, 
nhưng tôi cũng phải cảm ơn những Thầy, những Cô người 
Việt Nam nữa. Nếu không có họ, tổ chức Phật Giáo tại đây 
khó thành tựu. Đầu tiên, người chúng tôi nhắc đến là Sư 
Giác Minh. Sư theo hệ phái Khất Sĩ, đã đến ty nạn tại Aachen 
vào năm 1979. Sau khi Sư ở trại ty nạn được mấy tháng, Sư 
có dọn về Niệm Phật Đường Viên Giác ở Kestnerstr. số 37, 
Hannover, từ cuối năm 1979 đến giữa năm 1980, ở chung 
với chúng tôi, sau đó Sư di dân sang Mỹ và hiện đang sống 


52 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





ở Tiểu Bang California vùng Los Angeles. Cuộc họp ngày 5 
tháng 10 năm 1980, Sư được mọi người hiện diện bầu làm 
Chi Bộ Phó Nội Vụ. 


Riêng tôi được bầu làm Chi Bộ Trưởng từ năm 1980 đến 
nay. Cứ mỗi 2 năm bầu lại một lần và nhiệm kỳ này (2001- 
2003) có lẽ là nhiệm kỳ cuối. Vì chúng tôi muốn trẻ trung hóa 
thành phần lãnh đạo của Chi Bộ, đưa lớp Tăng Ni trẻ lên 
làm việc. Dẫu sao đi nữa cá nhân tôi cũng đã làm việc trong 
Chỉ Bộ và tại nước Đức này hơn 25 năm rồi. 25 năm làm việc 
tại đây tôi được phép xem như 50 năm tại Việt Nam. Vì lẽ ở 
nước Đức này cái gì cũng mới mẻ. Tất cả đều bắt đầu bằng 
con số không to tướng. Công việc từ A đến Z phải thành 
thục. Nếu không, sẽ dễ bị đổ gãy giữa đường. 

Cuối năm 1978, Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt 
Nam được thành lập và với danh nghĩa này chúng tôi đã 
khai báo tại Ordnungsamt Hannover. Đến năm 1979 chúng 
tôi đã đứng trên danh nghĩa này để xin tài trợ của Bộ Nội Vụ 
Cộng Hòa Liên Bang Đức. Năm 1981 Tòa án mới công nhận 
tổ chức (ngày 27.6.1981) và cùng năm này Bộ Tài Chánh 
cũng đã công nhận tư cách công ích từ thiện của tổ chức. 
Chi Bộ được thành lập vào ngày 5 tháng 10 năm 1980 và 
ngày 23 tháng 12 năm 1981 cũng đã được Tòa án Hannover 
công nhận, đồng thời trong năm 1981 này tổ chức của Chi 
Bộ cũng đã được công nhận là một tổ chức từ thiện công 
ích (Gemeinnitzigkeit). Như thế cả 2 tổ chức có cái trước cái 
sau, nhưng tất cả đều được tư cách pháp nhân vào năm 1981 
để chúng tôi làm việc nhịp nhàng từ 1981 đến nay (2002) và 
trong năm này chúng tôi sẽ đệ đơn lên Bộ Văn Hóa của Tiêu 
Bang Niedersachsen xin hợp thức hóa tính cách Offenliches 
Recht để Phật Giáo được công nhận như là một Tôn Giáo 
như tại Áo và Ý đã thành công. 


SỰ LIÊN HỆ GIỮA CHÙA VIÊN GIÁC,L 53 





Người thứ ba được bầu vào chức vụ Chi Bộ Phó Ngoại 
Vụ thuở ấy là Thầy Thích Thiện Tâm. Thầy ấy đến ty nạn tại 
Đức vùng Mũnerstadt gần Wirzburg từ năm 1979 và Thầy 
tham gia Chi Bộ cho đến khoảng 1985 thì không còn trực tiếp 
nữa. Mặc đầu Thầy ấy vẫn còn ở nước Đức và đã về hưu, 
Thầy thích đời sống nhập thất, an tĩnh tu hành hơn là đi vào 
những việc hành chánh. 

Vị Thư Ký của Chi Bộ được bầu thuở đó là Thầy Thích 
Minh Thân. Thầy Minh Thân cũng đến ty nạn tại Đức vùng 
Barntrup vào cuối năm 1979 và dời về Dũsseldorf để đến 
năm 1985, 8ó thì Thầy ấy sang Mỹ, hiện ở tại vùng San Jose 
Tiểu Bang California tại Hoa Kỳ. 


Ni Sư Thích Nữ Diệu Hạnh được bầu làm Thủ Quỹ của 
Chi Bộ. Ni Sư cũng đến ty nạn tại Đức từ năm 1979, ở vùng 
Barntrup cho đến ngày nay và hiện là Trụ trì chùa Phật Bảo 
tại Barntrup. 


Thầy Minh Phú và Cô Minh Loan thuở ấy được bầu vào 
Ủy Viên Văn Hóa. Thầy và Cô đều đến Đức ty nạn từ năm 
1979. Đầu tiên đến ở trại ty nạn Mũnerstadt và sau đó Thầy 
Minh Phú về chùa Viên Giác Hannover ở với tôi từ năm 1981 
đến 1983, sang năm 1984 Thây về Dũsseldorf lập nên Niệm 
Phật Đường Thiện Hòa để sau đó dời về Mönchengladbach 
và trụ ở đó cho đến ngày nay. Cho đến nhiệm kỳ 2001-2003 
này, Thượng Tọa Thích Minh Phú giữ chức vụ Chi Bộ Phó 
Ngoại Vụ. Cô Minh Loan đến năm 1990 không đủ nhân 
duyên nữa nên đã hoàn tục, không còn giữ những nhiệm vụ 
trong Chi Bộ nữa. 

Người cuối cùng trong 7 người của Chi Bộ là Ni Sư Thích 
Nữ Diệu Ân. Ni Sư đảm trách Ủy Ban Nghi Lễ thuở đó và 
qua nhiều nhiệm kỳ khác nhau Ni Sư cũng đã đảm nhận 


54 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





nhiều nhiệm vụ khác nhau trong Chi Bộ. Ni Sư cũng đến ty 
nạn tại Đức từ năm 1979, ở Mũnerstadt và có về chùa Viên 
Giác Hannover ở một thời gian ngắn, sau đó Ni Sư về Aachen 
để lập nên chùa Quan Thế Âm Ni Tự và trụ tại đó cho đến 
ngày nay. 

Khi Sư Giác Minh, Thầy Minh Thân, Thầy Thiện Tâm 
không còn cộng tác với Chi Bộ nữa thì một số chức vụ trong 
Chi Bộ được thay thế bởi Sư Bà Thích Nữ Diệu Tâm, Ni Sư 
Diệu Phước, Thầy Trí Hòa cũng như một vài vị mới đến ty 
nạn tại nước Đức sau này. Về sau Thây Trí Hòa đi Mỹ, nên 
nhân sự cứ phải hoán đổi mãi để hợp với như cầu, tình hình 
sinh hoạt Phật sự của từng thời điểm và nhất là làm sao phải 
phù hợp với tinh thần Nội Quy của Chi Bộ theo luật lệ của 
nước Đức. 


Bản Nội Quy của Chi Bộ gồm có 5 chương, 10 điều và 
14 điểm - là chỉ đạo nòng cốt của việc Phật sự tại Đức từ đó 
đến nay. Hôm nay tôi viết những dòng chữ này để tạ ơn 
chính phủ Đức, đồng thời cũng xin tạ ơn những Thầy, Cô 
đã cộng tác với Chi Bộ trong suốt thời gian hơn 20 năm qua, 
hoặc ngắn hạn hoặc dài hạn. Tất cả là những cây trụ cột của 
Giáo Hội tại xứ Đức này. Phải thành thật nói rằng chúng tôi 
không giỏi như những nơi khác, nhưng chúng tôi biết lắng 
nghe, nên đã giữ vững Chi Bộ được suốt hơn 20 năm qua. Tôi 
là người lãnh đạo luôn luôn quan niệm rằng phải cần nhiều 
bàn tay, khối óc góp sức vào, đầu dở cũng sẽ trở nên mạnh 
mẽ. Cũng như thế ấy, một cây đầu to, cao lớn đến thế mấy 
mà đứng trơ vơ giữa khoảng không, khi gió bão thổi qua 
chắc chắn sẽ dễ bị trốc gốc. Còn chúng tôi, giống như những 
chùm cây dại mọc đọc theo hai bên lề đường, tuy xấu xí, khó 
xem, nhưng chúng tôi đã chạm lưng vào nhau, nương tựa 
lẫn nhau, nên gió nào có thổi đến chúng tôi vẫn không bị 


SỰ LIÊN HỆ GIỮA CHÙA VIÊN GIÁC,| 55 





đao động. Nhiều lúc những thành viên trong Chi Bộ cũng có 
những sự bất mãn, có lúc nhỏ, có lúc lớn, nhưng cuối cùng rồi 
chúng tôi cũng đã giải quyết một cách êm thắm, nhẹ nhàng. 
Điều này chúng tôi đã học được ở người Đức và người Âu 
Mỹ rất nhiều. Nghĩa là cái gì không thích, không đúng thì cứ 
nói, cứ bàn cãi và cuối cùng cái hay nhất được tuyển chọn ra 
và đem vào ứng dụng cho tổ chức. Có như thế tổ chức mới 
mạnh và tạo nên sự tin tưởng của mọi người được. 


Năm 1977, đơn thương độc mã một mình tôi đi vào xứ 
Đức này, đến năm 1979 có đầy đủ 7 người Tăng sĩ để lập nên 
một Tổ Chức của Giáo Hội. Và ngày nay, sau hơn 20 năm, 
đã có hơn 40 người xuất gia, nhằm duy trì cũng như phát 
triển mạng mạch cho Phật Giáo tại xứ này. Con số ấy thực sự 
không nhiều đối với việc phải lo chăm sóc đời sống tinh thần 
của gần 70.000 đồng bào Phật Tử Việt cũng như Đức tại đây, 
nhưng so với truyền thống xuất gia của người Việt Nam đối 
với Phật Giáo các nước khác tại xứ Đức này, con số ấy không 
phải nhỏ. 

Khi chúng tôi nhận được sự tài trợ của Chính Phủ Liên 
Bang như thế, không có nghĩa là nhận tiền riêng cho mỗi cá 
nhân trong Chi Bộ, mà mỗi một khoản chi thu đều phải rõ 
ràng. Nếu dư phải trả lại cho chính phủ, nếu thiếu, chính là 
mình không biết tính, nhưng dầu dư hay thiếu cũng không 
được dưới và trên 20% của số tiền đã dự chi cho mỗi công 
việc. Quý vị nhìn hơn 2 triệu Đức Mã mà chính phủ đã giúp 
cho Giáo Hội tại Đức trong suốt hơn 20 năm qua đều thuộc 
về lãnh vực văn hóa của Tôn Giáo. Ví dụ như tài trợ một phần 
cho lễ Phật Đản, Vu Lan, đóng tiền thuê chùa để có nơi sinh 
hoạt. Sau này, kể từ năm 1991 đến nay chuyển tiền thuê ấy 
qua trả tiền điện, gas, nước v.v... Rồi xuất bản báo Viên Giác, 
sách vở của chúng tôi viết, bút chỉ văn phòng v.v... nghĩa là 


56 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





tất cả những sự chỉ tiêu đó không còn đọng lại một vật gì cả. 
Ngoại trừ những máy in, sách vở, bàn ghế văn phòng của 
chính phủ cho. Bây giờ đã quá 20 năm rồi, nên đa phần đã bị 
hư hoặc không còn dùng đến nữa. 

Ngoài ra tất cả những chi thu ấy, cuối năm đều phải 
tường trình về Bonn. Bomn sẽ gởi cho một bộ khác gọi là 
Bundesausgleichsamt (Bộ so sánh) để thẩm định lại việc chi 
thu của Giáo Hội có đúng hay không? Nếu sai, số tiền chi ấy 
sẽ bị rút lại. Ví dụ như trong chỉ thu ăn uống cho buổi lễ, nếu 
có ai trong Ban Tổ Chức mua lộn vào đó một ít xà-phòng, 
một cây chối quét nhà v.v... điều ấy trở nên không hợp lệ. Vì 
lẽ chi cho thực phẩm thì phải chi cho thực phẩm, thứ khác 
không được tính thêm vào. Điều ấy có nghĩa là những vật sử 
dụng ấy sẽ mất luôn, chứ không được phép còn tồn tại. 


Có năm chúng tôi nhận được sự tài trợ của chính phủ 
nhiều. Vì lẽ năm ấy có tổ chức Hội thảo, hội nghị, hoặc khánh 
thành v.v... chúng tôi được trợ giúp cho việc đi chuyển trong 
nước Đức, chỗ ăn, chỗ ở v.v... Và dĩ nhiên trong mỗi khoản 
chi như thế chúng tôi đều phải có phần đóng góp của tổ chức 
mình độ chừng 1/3 tổng chi phí. 

Cá nhân tôi trong suốt 25 năm qua cũng như quý Thầy, 
quý Cô trong Chỉ Bộ phải nói rằng đã không nhận một đồng 
lương nào của chính phủ cả, mà tất cả đều với mục đích từ 
thiện, công ích như Bản Nội Quy đã đề ra. Vì nhu câu chúng 
tôi không nhiều, như chỗ ở đã có chùa, di chuyển có Phật 
Tử cúng, ăn uống thực phẩm cũng Phật Tử cúng dường và 
ngay cả tiền túi cũng không cân nhiều. Chúng tôi chỉ cân bảo 
hiểm sức khỏe và mỗi người đã được Giáo Hội hoặc chùa địa 
phương lo việc ấy. Chúng tôi sống độc thân, không có gia 
đình, nên chẳng cần tài sản, của cải để lại cho con cháu đời 
sau như người đời vẫn thường làm. 


SỰ LIÊN HỆ GIỮA CHÙA VIÊN GIÁC,| 57 





Tôi chăng biết mình còn sống được bao lâu nữa, nên hôm 
nay sau 25 năm làm việc ở xứ Đức này, tôi phải nói lên hai 
tiếng “cảm ơn” với chính phủ Đức và với những người đồng 
đạo của tôi, đã giúp tôi đi suốt một đoạn đường dài của một 
thế hệ 20 năm và thế hệ khác của 20 năm sau chắc chắn sẽ 
khác hơn bây giờ. Vì “thời gian và thủy triều đâu có đợi chờ 
ai”. Do vậy phải làm những gì khi có thể làm được để tạ 
ơn Tam Bảo, ơn Quốc gia, ơn Sư trưởng, ơn bằng hữu, ơn 
thiện hữu tri thức, ơn chúng sanh v.v... là những điều mà 
một người tu Phật như chúng tôi không được phép quên, 
phải luôn luôn nhớ. 

Sau đây tôi xin ghi lại một vài diễn tiến với Hội Sinh Viên 
và Kiều Bào Phật Tử Việt Nam tại Tây Đức. 

Ngày 20 tháng 11 năm 1979, Hội Sinh Viên và Kiều Bào 
Phật Tử Việt Nam tại Đức được thành lập và Hội Trưởng lúc 
bấy giờ là anh Thị Minh Văn Công Trâm. Lúc ấy Trâm còn 
là Sinh viên Y khoa, du học tại Đức từ năm 1969, nghĩa là đã 
ở Đức 10 năm, nên tiếng Đức khá vững vàng. Bây giò là Bác 
sĩ gây mê tại bệnh viện Iserlohn. Tôi phải cảm ơn vị này. Vì 
nếu không có anh Văn Công Trâm thì tôi không có mặt tại 
xứ Đức, mà cũng chẳng có giấy mời đến Đức thăm vào năm 
1977. Trâm vốn là bạn học cùng trường thuở Tiểu Học và bây 
giờ là đệ tử quy y Tam Bảo của tôi. 

Người thứ hai là Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp, lúc ấy cũng 
còn là sinh viên và hiện tại là kỹ sư nhưng không còn hành 
nghề kỹ sư mà làm nghề nhà hàng, du học Đức từ năm 1968. 
Anh này cũng hỗ trợ cho tôi rất nhiều từ khi Niệm Phật 
Đường Viên Giác mới thành lập vào năm 1978 cho đến năm 
1992 thì mới chính thức không giúp đỡ trực tiếp nữa. 


Người thứ ba là anh Tusito Nguyễn Ngọc Tuấn, Sinh 
viên du học Đức từ năm 1968 và đã xong kỹ sư, hiện đang 


58 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





làm việc tại Bưu Điện ở Bonn. Thuở ấy anh giữ chức Phó Hội 
Trưởng Ngoại Vụ, còn Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp là Phó Hội 
Trưởng Nội Vụ. 


Người thứ tư là chị Diệu Hoa Nguyễn Thị Thu Cúc, giữ 
chức Thư Ký của Hội. Chị cũng là sinh viên du học Đức từ 
năm 1968 và đã cộng tác với chùa Viên Giác cho đến năm 
1980, sau đó vì công ăn việc làm nên đã dọn về Hamburg và 
bây giờ thì cư trú tại Bomn. 


Người thứ năm là cô Thủ Quỹ Thị Nhân Đoàn Thị Thu 
Hạnh, người này không phải là sinh viên du học. Tuy nhiên 
chồng cũng là Tiến sĩ người Đức. Cô đến Đức độ năm 1977. 
Hiện giò ở gần Braunschweig. Những năm đầu cô là Thủ Quỹ 
của Niệm Phật Đường cũng như của Hội Phật Tử, những 
chi thu ngày ấy tôi vẫn còn giữ cho đến nay, để sang năm 
(2003) kỷ niệm 25 năm thành lập chùa Viên Giác sẽ trưng bày 
những kỷ niệm khiêm nhường ấy cho mọi người xem. Nghĩa 
là sau 25 năm, Viên Giác đã tiến theo lũy thừa 100 hoặc lũy 
thừa 1000 chứ không phải ít. 


Trong năm người của Ban Chấp Hành Hội Phật Tử đã 
có 4 người là sinh viên du học. Do vậy tên của Hội được đặt 
là Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt Nam tại Đức, và 
đến năm 1987, vì lẽ đồng bào Phật Tử đến ty nạn tại Đức 
càng ngày càng đông và số sinh viên đã ra trường, cho nên 
Đại Hội năm ấy đã đổi danh xưng là Hội Phật Tử Việt Nam 
Ty Nạn tại Tây Đức. Đây là một Hội có tâm vóc của người 
Việt Nam tại xứ Đức này. Cho đến nay sau hơn 20 năm hoạt 
động đã có 18 Chi Hội tại các địa phương như: Hamburg, 
Norden, Bremen, Hannover, Berlin, Koblenz, Nũrnberg, 
Frankfurt, Aschaffenburg, Wiesbaden, Saarland, Ereiburg, 
Mannheim, Stuttgart, Tùttlingen, Reutlingen, Mũnchen và 


SỰ LIÊN HỆ GIỮA CHÙA VIÊN GIÁC,L 59 





trong 18 Chi Hội đó có Z7 Gia Đình Phật Tử quy tụ các em 
thiếu nhi và thanh thiếu niên Việt Nam hiện đang đi học 
tại các trường Đức. Bảy Gia Đình Phật Tử ấy sinh hoạt tại 
các địa phương như: Norden, Bremen, Hamburg, Hannover, 
Berlin, Nùrnberg, Mũnchen và những Gia Đình Phật Tử ấy 
đang sinh hoạt dưới các chùa tại các địa phương như: 
- GĐPT Pháp Quang tại Hamburg sinh hoạt với chùa Bảo 
Quang 
- GĐPT Tâm Minh sinh hoạt với chùa Viên Giác tại 
Hãaannover 
- GĐPT Chánh Niệm sinh hoạt với chùa Linh Thứu tại 
Berlin 
- GĐPTI Chánh Tín sinh hoạt với chùa Tâm Giác tại 
Mũnchen 
Có 3 Gia Đình Phật Tử sinh hoạt trực tiếp với các Chi Hội 
không có chùa. Đó là: 
- Gia Đình Phật Tử Minh Hải tại Norden 
- Gia Đình Phật Tử Chánh Giác tại Bremen, và 
- Gia Đình Phật Tử Chánh Dũng tại Nũrnberg, nhưng có 
lẽ nay mai Chánh Dũng sẽ được sinh hoạt với Niệm 
Phật Đường Viên Âm vừa mới được thành lập tại 
Fủrth. 
Ngoài ra có một số chùa tại Đức không có Gia Đình Phật 
Tử sinh hoạt thường xuyên như: 
- Chùa Phật Bảo tại Barntrup 
- Chùa Quan Thế Âm Ni Tự tại Aachen 
- Chùa Thiện Hòa tại Mönchengladbach 


- Chùa Tam Bảo tại Reutlingen 
- Chùa Phật Huệ tại Frankfurt. 


60 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Như vậy nếu tính chung lại, tại Đức ngày hôm nay có 10 
ngôi chùa để tổ chức những khóa tu học, lễ bái, cầu nguyện, 
ma chay, cưới hỏi cho khoảng 70.000 người Việt Nam, quả 
là một sự dung chứa quá tải. Trong khi đó người Đức mỗi 
nhóm chỉ 5 hay 10 người trở lên, họ đã có một cơ sở sinh hoạt 
tín ngưỡng, đầu cho thuê mướn hay mua sắm. 


Vào năm 1995, theo ông Dr. Baumann trong quyển 
Deutsche Buddhisten mà ông đã cho xuất bản thì số lượng Hội 
Đoàn cũng như Tổ Chức và Nhóm theo Đạo Phật của người 
Đức hiện ở rải rác trên Cộng Hòa Liên Bang Đức này không 
dưới 500 Hội. Tôi chẳng biết nhiều như vậy là tốt, hay ít là 
tốt. Tuy nhiên sự tự phát ấy nó cũng chỉ có tính cách thời 
gian. Nếu tổ chức nào có đường hướng hoạt động lâu dài, rõ 
ràng thì tổ chức ấy sẽ được nhiều người tham gia cộng tác. 
Bằng ngược lại, các tổ chức ấy sẽ tự tan rã. 

Tôi quan niệm rằng: Tất cả các tổ chức của Phật Giáo 
tại xứ Đức này hay bất cứ nước nào trên thế giới theo Phật 
Giáo cũng giống như thế thôi. Nghĩa là: Thân mẹ của một 
cây đại thụ phải gồm nhiều cành lá. Nếu cành nào phát triển 
tốt thì sẽ sống mãi trên thân cây mẹ ấy, nếu cành nào khô, 
tự nó phải bị hoại diệt để cho cành khác tăng trưởng. Đây là 
nguyên tắc mà tôi đã điều khiển Chi Bộ cũng như cố vấn cho 
sự sinh hoạt của Hội Phật Tử Việt Nam tại Cộng Hòa Liên 
Bang Đức này. Tôi không sợ hơn hoặc thua, nhiều hoặc ít, mà 
tôi chỉ nói đến sự tôn tại trong sự tồn tại để được phát triển, 
thì đó là một nguyên tắc tương đối cho nhiều vấn đề mà tôi 
đã làm cơ sở cho sự hoạt động tại đây. Không tranh giành 
ảnh hưởng, không sợ hơn kém, mà chỉ sợ rằng mình không 
đủ đức tu để lo vun xới vườn hoa nội tâm giác ngộ của mình 
khi đi vào một xứ sở có nền văn hóa xa lạ với Đông Phương 
như thế này. 


SỰ LIÊN HỆ GIỮA CHÙA VIÊN GIÁC,| 61 





Trên đây là sự tổ chức cũng như cơ cấu của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Đức và nhờ có tổ chức chặt 
chế như thế nên sự liên hệ với chính quyền, điều hành Phật 
sự cũng như phát triển mỗi ngày một khởi sắc hơn. Giữa cư 
sĩ và Tăng sĩ đã hoạt động một cách nhịp nhàng. Giữa Đời 
và Đạo chúng tôi đã kiện toàn giai đoạn 20 năm xây dựng cơ 
sở và từ đây trở đi là đào tạo con người và đi vào hoạt động. 
Có như thế tổ chức mới lớn mạnh và cành cây kia trên thân 
thể của cây cổ thụ Phật Giáo mới còn có cơ hội để triển khai 
ở nhiều phương diện hơn thế nữa. 

Nước Đức và Chính phủ Đức là một nhà nước pháp trị. 
Nghĩa là dùng luật pháp để cai trị và bảo đảm đời sống cho 
người dân, nên chúng tôi cảm thấy rất yên ổn, hài hòa dễ 
sống. Đời sống thoải mái ấy không nhất thiết do vật chất 
tạo nên, mà phải do tâm thức của con người có một lối sống 
thích hợp với những gì tự do của ta đang có thì đời sống ấy 
càng có ý nghĩa nhiều hơn. 

Do đó, ngày càng có nhiều người muốn đến thăm Đức, 
hoặc muốn ở lại Đức cũng từ lý do ấy là chính, chứ không 
phải ai cũng muốn đến đây vì lý do kinh tế như nhiều nhà 
chính trị hoặc dân chúng Đức đã phê phán. Nghĩ như vậy thì 
quả là rất tội nghiệp cho con người khi phải đánh đổi mạng 
sống của mình để đi tìm hai chữ Tự Do. 

Chương này tôi muốn đề cập đến sự liên hệ giữa Giáo 
Hội và Bộ Nội Vụ Cộng Hòa Liên Bang Đức từ khi hình 
thành cho đến khi phát triển, và chương sau tôi sẽ có một cái 
nhìn chủ quan cũng như khách quan sau hơn 25 năm sống 
tại xứ Đức này. 


62 


63 


Chương HII 


NGƯỜI ĐỨC DƯỚI MÁT TÔI 


au hơn 25 năm sống ở xứ Đức, tôi đã hít thở không 

khí của bầu trời tự do nơi đây, tôi đã ăn bánh mì, 

khoai tây của Đức, gạo và thực phẩm du nhập từ Á Châu. 
Sống đời sống tự do thoải mái tại xứ này, lời đầu tiên là tôi 
phải cảm ơn xứ Đức. Nếu không có xứ Đức cưu mang tôi và 
những người ty nạn Việt Nam cùng những sắc dân khác ở 
vùng trời tự do này thì sự sống còn và phát triển không có 
ý nghĩa gì nữa cả. Vì vậy, những kẻ chịu ơn nước Đức như 
chúng tôi phải cảm ơn, đó là một bốn phận. Tuy nhiên trong 
cuộc sống của xã hội này, bao giờ cũng có lẽ tương đối của 
nó. Chỉ có chân lý của tôn giáo mới tuyệt đối, nhưng nhiều 
khi điều ấy ở xã hội này cũng bị mổ xẻ, đưa lên truyền thông 
và truyền hình hằng ngày. Do vậy những nhận xét dưới 
đây của một người ngoại quốc như tôi cũng chỉ có tính cách 
tương đối và theo chủ quan nhận xét của người viết mà thôi. 
Năm 1975 khi tôi còn ở Nhật, tôi có viết một bài nhận xét 

về nước Nhật, bằng tiếng Nhật, sau hơn 3 năm ở đó, nhan 
đề là: “Nhật Bản dưới mắt tôi”. Nếu người ngoại quốc đọc, 
chắc hẳn là vui, vì đúng tâm trạng của họ, nhưng người Nhật 
đọc, họ không vui mấy. Vì lẽ những gì người Nhật chờ đợi 
nơi người ngoại quốc không hoàn toàn đúng như vậy. Tôi 
kết luận bài viết bằng câu: “Người Nhật cũng giống như hoa 
anh đào, rất đẹp khi nở. Tuy có sắc nhưng chẳng có hương.” 
Điều ấy có nghĩa là người Nhật lịch sự, lễ phép, nhưng đó 
chỉ là cách xã giao thôi, chứ không phải là tấm lòng của họ. 


64 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Vì mỗi một dân tộc có một dân tộc tính khác nhau, chẳng a1 
giống ai và cũng chỉ có một vài việc tiêu biểu nào đó xứng 
đáng tinh thần quốc gia, chứ còn đa phần là làm theo phản 
ứng của mỗi cá nhân chứ không phải là tập thể hay truyền 
thống. Ví dụ như việc Harakiri, nghĩa là mổ bụng của các võ 
sĩ Nhật khi mà việc nghĩa đáng phải làm, nhưng ngày nay 
truyền thống ấy hầu như không còn tồn tại nữa. Hay quý 
vị đã xem phim Kaminokaze, nghĩa là Thần Phong, những 
cảm tử quân của Nhật chủ trương một là chiến thắng, hai là 
chết chứ không chịu nhục và bại trận, nhưng sau 2 quả bom 
nguyên tử của Mỹ thả ở Hiroshima và Nagasaki vào tháng 8 
năm 1945 thì tinh thần hy sinh ấy cũng không còn nữa. Đây 
có thể gọi là Mentalität của người Nhật. Chữ này nếu dịch 
cho đủ nghĩa là: tâm tánh, trạng thái tinh thần, tánh hướng, 
khí chất v.v... Khi người ta nhìn vào một dân tộc, đầu tiên 
người ta có thể đánh giá qua cái Mentalität đó. 


Người Nhật rất đúng giờ và siêng năng, lễ phép. Đó là 
cái Mentalität của họ. Còn người Đức thì sao? Khi tôi đến 
Đức thấy người Đức cũng sạch sẽ như người Nhật, nhất là 
những khung kính cửa sổ. Tuy không dơ, nhưng các bà nội 
trợ vẫn siêng năng lau chùi, khiến ai đi đạo ngoài đường, 
khi nhìn vào thấy cũng cảm phục và khen là sạch cũng như 
siêng năng quá. Người Việt Nam thì không được như thế 
- nhà bao giờ dơ mới lau chùi, kiếng cửa sổ thì ít quan tâm 
đến. Họa hoằn một năm lau chừng vài lần là cùng. Đợi cho 
khi nào thật dơ mới lau, trong khi đó người Đức vẫn lau chùi 
thường xuyên. Đây là một bản chất tốt tượng trưng cho sự 
siêng năng. Nhưng người Đức rất khép kín và lạnh lùng. 
Bằng chứng thì quá nhiều để nói. Ví dụ nhà cửa lúc nào cũng 
đóng, không mở rộng như ở Á Châu. Có lẽ ở đây ảnh hưởng 
về vấn đề khí hậu chăng. Chúng tôi sinh ra ở những xứ nhiệt 


NGƯỜI ĐỨC DƯỚI MẮT TÔI| 65 





đới, nên lúc nào cũng thoải mái ở ngoài đường hơn là ở trong 
nhà. Trong khi đó người Đức thích ở trong nhà hơn là ở ngoài 
đường. Nhất là những cuối tuần thật lạnh lùng đáng sợ ngay 
cả ở những phố thị lớn. Các xứ Á Châu vào những ngày cuối 
tuần rất đông đảo người qua lại, thăm viếng bạn bè, chợ búa, 
mua sắm, du ngoạn v.v... ở đâu đâu cũng rạng rỡ nụ cười. 
Trong khi đó ở Đức hầu như yên lặng vào cuối tuần. Một 
người ngoại quốc khi mới đến xứ này họ sẽ ngạc nhiên rất 
nhiều cho những sinh hoạt cộng đồng như thế. 

Người Đức ít chào nhau khi chưa quen biết, nhưng người 
Mỹ thì khác, bất kể lạ quen gì, câu xã giao đầu tiên là: “Ông, 
bà có khỏe không?” Còn ở người Đức thì khó gặp câu ấy lắm, 
khi chưa có sự hiểu biết hoặc giao hảo. Người Á Đông chúng 
tôi Ít ra cũng nhoẻn miệng cười xã giao khi gặp nhau. Còn 
người Đức tìm được nụ cười rất hiếm. Đây cũng là dân tộc 
tính của xứ này nữa. 

Người Đức cũng siêng năng, nhưng so ra với người Nhật 
chưa bằng phân nửa và ngày nay Đại Hàn còn siêng hơn cả 
người Nhật nữa. Thế nào gọi là siêng năng? Có nghĩa là làm 
việc chăm chỉ, không câu nệ thời gian, miễn sao công việc 
chạy và hãng xưởng phát triển là được. Ở Đức tới trưa thứ 
sáu là đã nghỉ cuối tuần, trong khi đó ở Nhật hay các nước Á 
Châu đến chiều thứ bảy vẫn chưa được nghỉ, có nơi còn làm 
việc luôn ngày chủ nhật nữa. Nếu là ở Đức sẽ phạm luật lao 
động, nhưng ở Á Châu thì không. 

Ở Đức nghỉ hè và nghỉ lễ rất nhiều. Trong khi đó ở Á 
Châu một năm chỉ nghỉ lễ được 1 đến 2 tuần. Nếu có bịnh, 
phải lấy ngày nghỉ vào các ngày nghỉ hè ấy. Trong khi đó tại 
Đức và Âu Châu không có vấn đề đó. Người Nhật khi đi tìm 
việc làm, đến một hãng xưởng để giới thiệu mình và mong 
được thâu nhận với những lý do sau đây: 


66 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





- Mong cho hãng của ông chủ ngày càng phát đạt. Vì có 
tiến triển, gia đình người thợ, người làm công mới có 
thể sống được. 

- Muốn tiến thân theo chiều hướng tốt, khi đời sống tại 
hãng ấy được bảo đảm. 


- Muốn tạo uy tín cho hãng trên thương trường v.v... 


Đó là những lý do tiêu biểu để một kỹ sư, một công nhân 
được nhận vào làm trong hãng xưởng ấy. Trong khi người 
Việt Nam tinh thần này ít có được. Nếu có ai đó có hỏi họ 
rằng: “Công việc làm của anh ở sở ra sao?” Họ thường đáp: 
“Nhẹ lắm anh ơi! Nhưng lương khá.” 

Đó là một trong những câu trả lời thiếu tinh thần trách 
nhiệm. Nếu là người Nhật họ sẽ bảo là: Công việc nặng 
nề lắm, nhưng xứng đáng với đồng lương của tôi lãnh ra. 
Người Đức sẽ có một câu trả lời khác: “Việc lương hướng 
không được phép nói cho người khác nghe.” Đó cũng là một 
tinh thần khép kín của dân tộc này. Làm một tuần 40 giờ mà 
ở đây các Công Đoàn muốn còn 35 giờ, rồi có nơi chỉ còn 30 
giò, như thế không biết làm sao để phát triển kinh tế. Chủ 
yếu chính là vấn đề quyền lợi và hưởng thụ của cá nhân. 
Trong khi đó ở Á Châu nếu quyền lợi có đòi, họ sẽ đòi cho 
tập thể, chứ ít đòi cho cá nhân như thế. 

Người Đức ăn mặc rất giản dị, không phô trương như 
người Pháp. Tuy thế, trong túi người Đức có nhiều tiền để 
dành hơn là người Pháp. Người Pháp ăn mặc lịch sự thật, 
ngoại giao thật hay, nhưng trong túi rất ít tiền. Người Đức 
và người Âu Châu có sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính 
phủ, hãng xưởng, ngân hàng, nên tiền bạc họ có, tất cả đều 
đầu tư để sinh lợi, cả hai bên đều có lợi và chính phủ cũng 
thâu thuế được nữa. Trong khi đó người Á Châu, trong đó 


NGƯỜI ĐỨC DƯỚI MẮT TÔI| 67 





có Việt Nam, khi mà sự tin tưởng ở chính quyền, hãng xưởng 
hay ngân hàng không cao, không nhiều thì họ lấy tiền ấy chơi 
hụi cá nhân hoặc giữ trong nhà. Như vậy cả hai đều chẳng 
lợi. Chính phủ không thâu được thuế, mà tiền kia chẳng sinh 
ra tiền, đồng thời chính phủ chẳng biết đâu mà kiểm soát để 
thâu thuế nữa. Như thế là một xã hội đang bảo lưu, ít phát 
triển. 

Về ăn uống thì người Đức rất lịch sự, tự nhiên, nhưng 
nhiều khi cũng khép kín. Ví dụ như trong khi ăn không được 
tạo thành tiếng động, trong khi đó người Nhật thì ngược lại, 
khi nào tạo thành tiếng lúc húp canh hay suppe v.v... chứng 
tỏ rằng đồ ăn ấy ngon và đúng tư cách của một người thưởng 
thức sành điệu. Còn người Việt Nam trong khi dùng bữa 
thường nói chuyện thật lớn, mời mọc thật lâu, lấy đồ ăn cho 
bạn bè, thân thuộc. Đó là một cử chỉ thân thiện. 

Khi tôi mới đến Đức và ngay cả bây giờ cũng còn thấy 
nhiều điều lạ lùng. Ví dụ như bạn bè hay ngay như cả bạn 
trai và bạn gái mời nhau đi ăn kem, ăn nhà hàng hay xem 
chiếu phim v.v... phần ai nấy trả tiền, chứ không ai bao ai 
cả. Nếu ở Việt Nam, đây là một sự phũ phàng và xúc phạm 
đến danh dự của người được mời. Ở Á Châu thường thường 
người lớn hơn hay bao cho kẻ nhỏ hơn và người giàu hay có 
nghĩa cử bao dung cho mọi người bằng cách khi mời đi ăn 
hay xem hát thì trả tiền, chứ ở đây thì phần ai nấy trả. Ngay 
cả tiền bạc trong gia đình, ở đây cũng sòng phẳng, nghĩa là 
vợ có một số Konto riêng, chồng một sổ riêng. Ở Á Châu, 
nhất là Việt Nam thì không có vấn đề đó. Nghĩa là người 
chồng hoàn toàn tin tưởng nơi người vợ, nên giao trọn tiền 
bạc cho vợ quán xuyến, trông nom. Do vậy mà sự tin cậy 
cao hơn và tình yêu lâu bền hơn. Do đó sự ly dị ít hơn là 
người Đức hay người Mỹ. Người Nhật gọi vợ họ là “gia nội” 


68 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





có nghĩa là người ở bên trong gia đình, là một nội tướng lo 
chăm sóc cho gia đình, nên mọi quyền hạn ở bên trong đều 
do người vợ chăm lo và người chồng chỉ lo việc ngoại giao, 
tiếp xúc, làm việc phía bên ngoài là đủ. 

Ở Âu Mỹ ngày nay quyền bình đẳng giữa nam và nữ 
được xem ngang hàng nhau, nên phải đối xử với nhau như 
thế mới phải lẽ. Tuy nhiên phái yếu thuộc về phái nữ, chứ 
không phải là phái nam, nên cần phải có nơi nương tựa. Đa 
phần chủ gia đình là đàn ông. Trừ khi chồng chết, người vợ 
ấy đảm nhận thêm trách nhiệm làm cha, chứ có rất ít cặp vợ 
chồng sống trong nhà mà người vợ đóng vai chính và người 
chồng đóng vai phụ. Do đó việc đối xử như thế xem ra cũng 
lạnh lùng. 


Trong việc bình đẳng giữa nam nữ đã có ở Mỹ, Úc, Pháp 
từ 200 năm nay và ở Đức cũng hơn 100 năm, nhưng cho đến 
bây giờ so ra những việc nặng, những việc chính trị, những 
việc ở Quốc Hội người nữ cũng chỉ đóng vai trò rất khiêm 
nhường, chưa đến một phần ba của công việc, trong khi đó 
thiên chức của người mẹ phải sinh con và giáo dục cho con 
cái nên người. Việc này người cha không thể chu toàn được. 
Vì vậy nên người Á Châu giao toàn quyền cho nữ giới quyết 
định công việc trong gia đình cũng là vấn đề hữu lý thôi. 

Người Pháp lịch sự, tế nhị như thế nào đối với phụ nữ tôi 
chưa thấy, nhưng tôi thấy người đàn ông Đức mặc áo khoác 
cho người nữ và nhận áo này để cất giùm cho người nữ. Đây 
là một cử chỉ thân thiện đáng yêu, mà không nhất thiết phải 
là người nữ, ngay cả những người đàn ông, đàn bà với nhau, 
ai lớn hơn sẽ được phục vụ như thế. Đây quả là một cái nhìn 
đẹp, đậm nét văn hóa của xứ Đức này. Trong khi đó những 
người đàn ông Việt Nam thì cục mịch hơn, hầu như chẳng 
ai làm việc đó. Nếu có người nào làm được, chứng tỏ rằng 


NGƯỜI ĐỨC DƯỚI MẮT TÔI| 69 





họ có ảnh hưởng của văn hóa Âu Châu, trong đó có văn hóa 
Đức, chứ tuyệt nhiên ở Việt Nam không có vấn đề đó. Người 
Nhật thì còn thô bạo trắng trợn hơn. Nghĩa là người vợ phải 
có bổn phận mặc áo, cởi giày cho chồng, chứ người chồng 
không làm gì để tỏ vẻ lịch sự trong những vấn đề này cả. 
Đây cũng là dân tộc tính của Đức và các dân tộc khác trên 
thế giới vậy. 

Người Đức ăn uống rất cực, chỉ bánh mì, khoai tây là 
chính. Trong khi đó người Pháp, Anh, Ý hoặc những người 
Á Châu thì có nhiều món ăn đổi bữa hơn. Bù lại người Đức 
ở nhà sang trọng hơn những dân tộc khác tại Á Châu và Phi 
Châu. Có nhiều người nói rằng người Đức dành tiền ấy để 
đi nghỉ hè, chẳng biết có đúng không? Nhưng khi đi nghỉ hè 
người Đức vẫn kéo theo những chiếc xe có giường ngủ cho 
đỡ tốn tiền khách sạn, chứ đâu phải họ xài tiền một cách rộng 
rãi đâu. 

Người Đức chạy xe ngoài đường rất lịch sự, không bóp 
còi ¡nh ỏi như người Việt hay người Thái Lan khi ở quê 
hương của họ. Họ hay giữ ranh giới, khoảng cách và không 
vượt qua người trước, nếu không cần thiết. Dĩ nhiên cũng có 
những người Đức trẻ tuổi chạy ẩu và gây ra tai nạn. Có như 
thế chính phủ mới có thêm tiền từ những khoản tiền phạt 
này. Ở những thành phố lớn như Berlin, Hamburg, Frankfurt 
v.v... tệ trạng đậu xe, đua xe, tai nạn xảy ra hằng năm không 
Ít so với các nước khác tại Á Châu. 

Ở Đức được một điểm tốt là bảo hiểm sức khỏe. Ai ai, kể 
cả ngoại kiều đều phải đóng bảo hiểm và nếu không có bảo 
hiểm do hãng xưởng đóng, hay đóng tự túc qua tư nhân thì 
xã hội cũng giúp cho vấn đề này để người bệnh có điều kiện 
chữa trị. Không như ở một số nước khác, khi một bệnh nhân 
cấp cứu, một sản phụ khi chở đến bệnh viện, điều đầu tiên 


70 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





nhân viên bệnh viện sẽ hỏi là bảo hiểm ở đâu? Nếu không 
có, việc nhập viện có nhiều trắc trở. Mặc đầu những lý do 
nhập viện đều cần thiết và xứng đáng cả. Tại Việt Nam ngày 
nay dưới chế độ Cộng Sản thì còn tệ hại hơn nữa. Không ai 
có quyền hơn sức mạnh của đồng tiền. Do đó người nghèo 
càng ngày càng khổ. Cái chết luôn bị rình rập bên mình. Vì lẽ 
chính phủ chẳng quan tâm gì đến những kẻ khốn cùng như 
thế. Trong khi đó ở Đức vấn đề này tương đối rất tốt đẹp. 
Không có một người dân Đức hay một người ngoại kiều nào 
khó khăn vì vấn đề này cả. 

Về bảo hiểm xã hội ở xứ Đức này cũng rất tốt. Những 
người ty nạn lớn tuổi đến xứ Đức này trên 60 tuổi, khó tìm 
công ăn việc làm, do đó được trợ cấp xã hội cho đến lúc qua 
đời. Khi mất, nếu người ấy không có con cái lo liệu và không 
có bảo hiểm thì xã hội cũng cho cả tiền hòm và tiền chôn cất. 
Đây có thể nói là một thiên đường trên trần thế. Ở các nước 
xã hội chủ nghĩa ngày xưa tại Đông Âu và ngay ngày nay tại 
Việt Nam họ hay quảng cáo rằng các nước ấy là thiên đường 
của xã hội chủ nghĩa. Thế mà khi chết cũng không có chiếc 
chiếu để chôn và chính phủ đâu có đoái hoài tới. Một xã hội 
nghèo tơi tả như Việt Nam, nếu không đổi mới theo hướng 
tư bản từ năm 1986 đến nay thì dân chúng còn khổ sở hơn 
nhiều nữa. Họ quảng cáo cái gì cũng của nhân dân, nhưng 
tiếc thay ngân hàng lại thuộc nhà nước quản lý. Do vậy các 
đảng viên vẫn sống phè phởn trên xương máu của người 
dân thấp cổ bé họng, trong khi đó Tổng Bí thư Đảng, Chủ 
tịch nước v.v... đang có hằng tỷ đô-la để trong ngân hàng ở 
ngoại quốc. Xã hội Cộng Sản bất công như thế, khiến cho mọi 
người không thể tin tưởng vào cái thiên đường này, cho nên 
nhiều người đã ra đi tìm những thiên đường tự do thực sự 
nằm ngoài “thiên đường xã hội chủ nghĩa”. 


NGƯỜI ĐỨC DƯỚI MẮT TÔI| 71 





Ở Đức, thỉnh thoảng mới thấy những người ăn xin hoặc 
say rượu. Họ đi xin không phải vì nghèo, mà vì uống rượu, 
hút thuốc hết tiền, nên đã ra hè phố, hoặc trạm xe điện để 
ngủ, đi lang thang như không có định hướng. Những trường 
hợp như thế cảnh sát thường lùng bắt và hướng dẫn cho họ 
đến những cơ quan từ thiện như Caritas hoặc nhà thờ để 
được giúp đỡ, nhưng đó cũng là bản chất của những người 
này vì thiếu học, không tự chủ nên vẫn say sưa, hút sách, cờ 
bạc v.v... Ở những xã hội chậm tiến việc này còn nhiều gấp 
năm hay mười lần như thế. 

Về giáo dục học đường, có thể nói ở Đức tốt hơn cả ở 
Mỹ và ở Nhật. Vì lẽ người học trò khi còn học ở Tiểu Học và 
Trung Học không phải đóng một loại học phí nào cho nhà 
trường cả và ngay cả khi học xong chương trình Cử nhân, 
Tiến sĩ mỗi năm cũng chỉ đóng chưa tới 100 Euro tượng trưng 
cho bút chỉ văn phòng, thế mà sinh viên đã biểu tình để đòi 
hỏi được giảm. Nếu nhìn qua Nhật hoặc Mỹ, tuy số Đại Học 
nhiều hơn Đức, nhưng Đại Học tư nhân chiếm rất nhiều. Nếu 
học ngành Y khoa mỗi năm tại Mỹ và Nhật phải đóng ít nhất 
từ 10 ngàn đến 15 ngàn Mỹ kim học phí và những ngành 
khác cũng vậy. Dĩ nhiên ở Nhật cũng có nhiều loại trường 
như trường công lập của chính phủ thì khỏi đóng tiền học 
phí như ở Đức, nhưng thi tuyển vào đó rất khó, vả lại số sinh 
viên chỉ nhận giới hạn mà thôi. 

Đại Học cổ xưa nhất của nước Đức là Đại Học Heidelberg, 
được thành lập từ năm 1386 và nhiều Đại Học khác được 
thành lập vào thế kỷ 15. Ví dụ như Đại Học Leipzig thành 
lập năm 1409, Đại Học Rostock thành lập năm 1419 và tổng 
cộng kể đến năm 1960, tại nước Đức này có 20 trường Đại 
Học. 


72 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Thống kê vào khóa mùa Đông của niên khóa 1994-95 tại 
Đức có gần 2 triệu sinh viên đi học, nhưng dĩ nhiên là ra 
trường rất ít. Vì lẽ chế độ học đường ở Đức rất tự do và không 
gò bó thời gian phải học bao nhiêu học kỳ thì ra trường. 
Ngoài ra, những sinh viên nghèo còn có thể nhận được học 
bổng từ chính phủ nữa, để sau khi ra trường khi có công ăn 
việc làm thì trả dần hoặc trả một lần cho chính phủ trong một 
nửa số tiền mượn và một nửa kia chính phủ cho sinh viên ấy. 
Sau này những năm 2000, 2001 hình như có nhiều thay đổi 
về chế độ học bổng cho Sinh viên, nghĩa là chỉ cấp cho đến 5 
năm học tại Đại Học mà thôi, sau đó phải tự túc. 


Ở các xứ nghèo như Việt Nam, học bổng nếu có cũng chỉ 
cấp cho những học sinh giỏi, chứ không phải ai cũng được 
cấp như tại Đức chỉ vì nghèo. Như vậy người sinh viên có 
cơ hội học hỏi tiến thân nhiều hơn, nếu người ấy có ý chí. 
Tuy nhiên, vì chế độ học đường quá dễ dãi như thế nên có ít 
người ra trường hơn so với lúc ghi danh vào học. 

Ngược lại, ở Nhật chế độ thi tuyển vào Đại Học rất khó, 
nhưng nếu đã học ở Đại Học sau 8 học kỳ là ra trường, sau 
đó thi vào Cao Học, học 4 học kỳ nữa là xong và nếu ai học 
cao nữa thì học bậc Tiến sĩ từ 6 đến 8 học kỳ nữa là hoàn tất. 
Vì lẽ không ai có tiền nhiều để đóng cho Đại Học nên phải 
học nhanh, học vội ra trường để kiếm việc làm. 

Năm 1994 qua bảng thống kê của Chính phủ Đức đã có 
khoảng 135.000 sinh viên du học tại đây. Con số ấy không 
phải là con số nhỏ. Dĩ nhiên tiếng Đức là một loại ngôn ngữ 
khó mà nhiều người ngoại quốc đến học như vậy phải nói 
rằng ở ngoại quốc có nhiều người có cảm tình với nước Đức 
này. Tuy họ thấy những việc khủng bố đốt nhà, giết người 
của một số thanh niên cực hữu Đức gây ra, nhưng họ vẫn 


NGƯỜI ĐỨC DƯỚI MẮT TÔI| 73 





đến. Vì lẽ họ tin rằng ở xứ này có luật pháp để trừng trị 
những người sống ra ngoài khuôn khổ của xã hội như thết Dĩ 
nhiên nhân dân Đức ai cũng muốn sống hòa bình trong đó có 
cả người ngoại quốc nữa, nhưng vào tháng 4 năm 2002 vừa 
rồi tại trường học ở Erfurt, nằm ở phần đất bên Đông Đức 
cũ có một học sinh giết cả thầy, cô, học sinh, cảnh sát, tổng 
cộng 16 người một lúc, làm cho thế giới cũng ngẩn ngơ và 
tất cả chính giới của nước Đức cũng phải đặt lại vấn đề. Tại 
sao học đường lại sa đọa, mất phẩm chất đạo đức như thế? 
Cũng trong năm 2002 một tổ chức gọi là PISA hay kiểm tra 
về học lực của các học sinh trên toàn thế giới thì nước Đức ở 
ngoài số chỉ tiêu. Nghĩa là không đủ tiêu chuẩn. Vì thế Thủ 
Tướng Schröder của Đức muốn cho học sinh Trung Học học 
suốt ngày tại trường như các xứ khác tại Á và Âu Châu, chứ 
không chỉ học tới trưa là về nhà để sau đó lo chơi đùa với bạn 
bè mà quên làm bài tập. 

Ông Thủ Tướng Schröder cũng là người cần mẫn siêng 
năng. Khi còn nhỏ, cha mất sớm, ông tự học, tự kiếm việc 
làm, đi bỏ báo để có thêm tiền trong khi học. Lớn lên sau 
khi tốt nghiệp Tiến sĩ, ông đã gia nhập vào Đảng SPD và đã 
làm Thủ Hiến Tiểu Bang Niedersachsen trước khi làm Thủ 
Tướng Liên Bang từ năm 1998 đến nay. Mùa bầu cử của năm 
2002 này chẳng biết như thế nào - Ông còn ở lại với nhân dân 
Đức hay ra đi thì chưa rõ, nhưng khi quý vị câm quyển sách 
này trên tay thì chuyện ấy đã rõ ràng rồi. Ở đây tôi muốn 
nhãn mạnh, con người ấy do ý chí tạo thành, mặc đầu hoàn 
cảnh của bản thân ông, của gia đình ông, không phải là hoàn 
toàn tốt đẹp như nhiều gia đình khác. Trong khi ông làm Thủ 
Tướng của một nước giàu nhất nhì tại Âu Châu, anh ruột 
ông vẫn đi làm nghề sửa chữa đường sá cầu cống, chị ruột 
ông vẫn làm ở những cửa hàng. Nếu mà những người này ở 


74 _| CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





nước Việt Nam Cộng Sản hay Trung Hoa thì họ chắc chắn đã 
có chỗ ngồi thật cao, có những món tiền thật lớn để tiêu xài 
chứ không cần đi làm như thế. 

Ở Nhật tuy không có ăn trộm, ăn cắp vặt, nhưng nhiều 
khi các Đảng phái khui ra những chuyện mờ ám thì thâm 
thủng cả hàng tỷ đô-la. Nước Đức này cũng thế, người Đức 
ít ăn cắp vặt, nhưng các Đảng phái chính trị, những nhà thầu, 
ngân hàng v.v... đã trốn thuế cũng cả tỷ tỷ đô-la. Do vậy tôi 
vẫn thường hay nói: Ở đâu cũng vậy, khi còn ở cõi Ta bà này 
là vẫn còn những tệ nạn như thế. 

Khi ông bà xây một căn nhà, không nhất thiết là phải có 
tiền đầu tiên, mà điều căn bản là ông bà phải tính toán như 
thế nào để căn nhà ấy được xây lên và trả nợ ngân hàng như 
thế nào v.v... Vậy thì cái tâm kia mới là chính, là động lực đẩy 
mạnh để đi đến thành công và chắc chắn không phải bằng 
tiền. Vì có nhiều người trúng số, có rất nhiều tiền, do không 
biết tính toán, cuối cùng còn thâm thêm nợ nữa. Như vậy cái 
ý chí nó giúp ta thành Thủ Tướng, thành Vua, thành Bồ Tát, 
thành Phật và quyết chắc rằng tiền bạc nó không làm nên tư 
cách con người, mà nó chỉ là một phương tiện để giúp đỡ con 
người đi đến thành công mà thôi. 

Sau khi thống nhất nước Đức, chính quyền Đức đã giúp 
cho các Đại Học ở phía Đông tân trang đổi mới lại với số tiền 
lên đến 2,4 tỷ Đức Mã, nhưng sự giáo dục phía Đông vẫn 
còn ì ạch, có lẽ vẫn còn ảnh hưởng bởi chính sách của chế 
độ cũ chăng? Năm 1994/95 có 285.000 sinh viên phía Đông 
ghi danh học. Tuy nhiên, số ra trường cho đến nay cũng rất 
giới hạn. Có nhiều sinh viên và người lao động thích sang 
phía Tây Đức nhiều hơn để kiếm chỗ học và việc làm, nhưng 
nhiều khi người Đông Đức cũng không phải dễ kiếm việc 
làm tại Tây Đức, vì lẽ suốt trong 40 năm xã hội chủ nghĩa họ 


NGƯỜI ĐỨC DƯỚI MẮT TÔI| 75 





được đào tạo khác và tinh thần trách nhiệm họ không bằng 
phía bên Tây Đức nên họ vẫn bị đối xử khác như thường. Đó 
là người Đức, còn người ngoại quốc khi đi xin việc hoặc lúc 
mướn nhà quả là điều khó khăn vô cùng. Nhà đăng trên báo 
chưa cho thuê và sự thật là vẫn chưa có người thuê, nhưng 
khi nghe tiếng người ngoại quốc gọi đến xin thuê, thì đa 
phần câu đầu tiên bị từ chối khéo là: Đã có người thuê rồi. 
Người Đức nếu đóng vai người ngoại quốc mới hiểu thấu 
tất cả những vấn đề tế nhị ấy. Mặc dầu tại đây có nhiều luật 
pháp để bảo vệ cho việc làm, cho việc thuê nhà, nhưng đa 
phần người ngoại quốc vẫn bị thiệt thòi như thường. Có lẽ 
đây là cái lỗi của người ngoại quốc, vì tiếng Đức quá đở nên 
không nắm bắt được những cơ hội tốt như những người Đức 
khác chăng? 

Còn người Đông Đức thì sao? Người Tây Đức vẫn nghĩ 
rằng họ được giáo dục cao hơn, giàu có hơn và trên thực 
tế sau hơn 10 năm thống nhất Đông Tây Đức, chính phủ 
rất thành công. Vì có nhiều tiền thuế để đổ vào xây dựng 
cho phía Đông, nhưng cả hai phần đất nước Đông Tây vẫn 
chưa có một điểm chung tuyệt đối để xây dựng đất nước này 
ngang hàng với các quốc gia láng giêềng khác. 

Ngày 30 tháng 4 năm 1945 là ngày giải thể chế độ Đức 
Quốc Xã ở Đức, ngày mà nhân dân Đức và thế giới reo mừng, 
vì đã thoát ra khỏi ách độc tài thống trị của một bạo chúa 
Hitler cũng giống như Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc, 
hoặc một Hirohito của Nhật Bản. Đến ngày 30 tháng 4 năm 
1975 nghĩa là 30 năm sau, miền Nam Việt Nam đã bị mất vào 
tay của người Cộng Sản Việt Nam phương Bắc và từ đó đến 
nay đã hơn 1/4 thế kỷ rồi mà cả 2 miền tư tưởng của nhân 
dân đâu có thống nhất được. Tuy giang sơn nối liền một mối, 
nhưng tư tưởng chính trị, đời sống văn hóa nhân dân miền 


76 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Nam Việt Nam vẫn còn khác xa đời sống thực tế của người 
dân miền Bắc rất nhiều, mặc đầu tại miền Bắc Việt Nam chính 
phủ đầu tư vào đó không ít. Tuy nhiên cái tỉnh thần làm việc 
của xã hội chủ nghĩa mấy mươi năm qua làm sao bằng nhân 
dân miền Nam đã tiếp xúc với tư bản chủ nghĩa từ năm 1954 
đến 1975 được. Hy vọng rồi thời gian sẽ làm cho mọi dị biệt 
đi đến chỗ tương đồng, nhưng bằng chứng của nước Đức 
và bằng chứng của Việt Nam là 2 thực thể quá hùng hồn để 
cho chúng ta thấy rằng tiền bạc chắc chắn không phải là vấn 
đề chính cho vấn đề phát triển quốc gia, mà thể chế chính trị 
và ý chí vươn lên của con người mới là vấn đề căn bản quan 
trọng nhất. 

Nước Đức vẫn là nước có người đến du lịch nhiều. Vì 
nhiều người nghĩ rằng nước Đức an toàn hơn các nước khác 
tại Âu Châu như Anh hay Pháp chẳng hạn. Vì lẽ ở Đức không 
có thành phố nào lớn như Paris hay London, mà ở đó có rất 
nhiều vấn đề phức tạp. Ngay cả Berlin là thủ đô của nước 
Đức trong hiện tại cũng chỉ có hơn 3 triệu người, so với Paris, 
London trên 10 triệu người, dĩ nhiên là ở Đức ít có vấn đề 
hơn. Thế nhưng điều ấy không có nghĩa là không có. Ví vụ 
như tại phi trường Erankfurt người ta được đọc những lời 
khuyên bằng tiếng Đức lẫn tiếng Anh là: “Coi chừng bị móc 
túi.“ Như thế có nghĩa là ở đây đã xảy ra những chuyện như 
thế. Vật giá ở Đức không rẻ hơn Pháp, Anh, nhưng chắc chắn 
là rẻ hơn các xứ Bắc Âu như Đan Mạch, Na Ủy, Thụy Điển, 
Phần Lan. Do vậy nhiều người đến Đức cũng là lý do chính. 


Ngày nay người Nhật đến Âu Châu rất nhiều, trong đó có 
xứ Đức. Vì tại Đức có những thành phố cổ như Heidelberg, 
Trier v.v... là những nơi họ cần xem và cần đến. Nếu có ai đó 
đi du lịch ở Nhật mới biết - một quả táo tốt nhất của Nhật 
tính đến 8 USD. Một bữa ăn sáng của khách sạn độ chừng 


NGƯỜI ĐỨC DƯỚI MẮT TÔI| 77 





20 USD mà thông thường ở Âu Châu tiền ăn sáng được tính 
chung vào tiền phòng, nhưng ở Nhật không có vấn đề đó. 
Năm 1972 khi tôi du học tại Nhật, 1 USD đối được 360 Yen. 
Bây giờ năm 2002, 1 USD chỉ đổi còn 120 Yen. Nghĩa là đồng 
ỦSD đã mất giá 1/3 sau 30 năm, hoặc giả đồng tiền Yen đã 
có giá? Do vậy mà từ Nhật đi sang du lịch các nước Âu Mỹ 
rẻ hơn khi họ chuyển đổi đồng Yen ra USD hoặc những loại 
tiền Âu Mỹ khác. Trong khi đó người ngoại quốc khi vào 
Nhật phải lo tính trước túi tiền, mặc dầu nơi đây không bị 
móc túi nơi phi trường hay ở những nơi đô hội, mà túi của 
khách bị rỗng vì giá cao cắt cổ như vậy. 

Khi vào khách sạn hay lúc ăn uống, khách sẽ nhìn thấy 
trên bàn miếng giấy có ghi rằng: nơi đây không nhận tiền 
pour boire (trinkgeld). Thế nhưng giá cắt cổ như thế thì ai 
còn dám cho thêm tiền cho người hầu bàn? Ở Ấn Độ và Việt 
Nam hay ngay cả ở Đức này cũng khác. Việc cho tiền bồi 
bàn là chuyện bình thường. Điều ấy cũng giống như thưởng 
công cho họ. Trong khi ở Nhật không có thông lệ ấy. Có lẽ là 
cái thể điện của quốc gia chăng? Năm 2002, chúng tôi ở Ấn 
Độ một tưần lễ chỉ tiêu 100 USD là cùng, thế mà ở Nhật chỉ 
có 4 ngày nhưng phải tiêu đến cả ngàn USD. Vật giá cao nhất 
thế giới phải nói là nước Nhật. Trong khi đó, vật giá tại Đức 
tương đối trung bình, không đắt quá mà cũng không rẻ quá, 
nên cũng dễ thở. 

Người ngoại quốc, dẫu ở tận Châu Phi, ai ai cũng biết 
những đồ vật có dấu hiệu Made in Germany. Ví dụ như 
Mercedes, BMW, Audi, Volkwagen v. v... là những sản phẩm 
tuyệt diệu nhất. Tuy không đẹp bằng xe Honda, Suzuki của 
Nhật, nhưng rất bền và chất lượng rất tốt. Đây là niềm tự hào 
của người Đức và vì thế người ngoại quốc đến xứ họ thăm 
cũng như ở lại ngày càng nhiều vì lý do chữ tín ấy rất quan 


78 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





trọng. Riêng người Việt Nam thì vấn đề này cần phải xét lại. 
Đồ Việt Nam sản xuất tương đối rẻ. Vì nhân công đông, giá 
thành thấp, nhưng nếu bán được thì con buôn và người sản 
xuất có nhiều lý do để ngụy trang cho món hàng của mình. 
Ví dụ như làm cho chất lượng kém đi, nhưng cũng với mẫu 
đó hoặc giả số lượng cũng giảm v. v... từ đó uy tín không còn 
đứng vững trên thương trường và dễ đi đến chỗ phá sản. 

Người ngoại quốc cũng rất hãnh diện về những đồ đạc 
được sản xuất tại Đức. Họ đứng trước một chiếc xe hiệu 
Mercedes đã hơn 30 năm sử dụng nhưng máy vẫn còn chạy 
rất tốt nên họ đã tự hào. Họ tự hào vì họ đã chọn món hàng 
ưng ý, tuy có đắt hơn so với giá thị trường, nhưng rất bền. 
Mỗi năm Nhật Bản chắc chắn sản xuất xe hơi nhiều hơn Đức 
và mẫu mã cũng đẹp hơn, hợp thời trang hơn, nhưng kim 
ngạch xuất cảng xe hơi của Nhật không bằng tiền thâu vào 
của Đức khi bán xe ra thị trường. 


Một người nội trợ cầm một con dao nhỏ làm bếp rất hãnh 
diện và nói với bạn bè rằng con dao ấy tôi mua ở Đức, đã 25 
năm rồi nhưng vẫn còn sắc bén! Như vậy là nước Đức thành 
công rồi! Khi người thợ làm con dao ấy họ chỉ biết chế tạo theo 
công thức và sản lượng, nhưng vì trách nhiệm nghề nghiệp 
họ không thể bớt chất thép để hạ giá thành, mà ngược lại làm 
đúng tiêu chuẩn thì chữ tín càng được tin hơn. Vì lý do ấy nên 
nhiều người Đức họ lạnh lùng cũng phải. Bởi lẽ họ nghĩ rằng 
tất cả những đồ được bày bán đó đều có chất lượng cao. Nếu 
anh chị thích thì cứ mua, chứ không cần phải hạ giá. 

Người trẻ nước Đức ngày nay lớn lên họ đã chẳng phải 
nhọc công như cha ông họ đã trải qua những gian khổ của 
thời Hitler, của Đệ nhất, Đệ nhị thế chiến, hay cả 40 năm 
sống dưới chủ nghĩa cộng sản của Đông Đức, nên họ đã sa 
đọa rất nhiều và họ đã bị thế hệ đàn anh của họ cảnh cáo. 


NGƯỜI ĐỨC DƯỚI MẮT TÔI| 79 





Ngày nay các phong trào hippy, tự do luyến ái, ly dị v.v... 
đã xảy ra hằng ngày và đây là nguyên nhân của những ung 
nhọt trong xã hội, nếu không sớm chữa trị, chắc chắn sẽ trở 
thành những thời đại bệnh hoạn kế tục về sau, để nước Đức 
này sẽ ra sao thì những người có trách nhiệm ắt đã rõ. Tuy 
nhiên những phong trào sống tự nhiên, sống hết mình, sống 
thoải mái và không có tinh thần trách nhiệm như thế không 
phải chỉ có ở xứ Đức này mà nhan nhản khắp Âu Mỹ và ngay 
cả các nước Á Châu như Nhật Bản, Đại Hàn, Trung Hoa, Việt 
Nam, Thái Lan v.v... 

Tôn giáo tại các xã hội Âu Mỹ ngày trước có quyền lực 
vô biên. Bây giờ thì thân quyền đã giảm và nhân quyền đã 
thăng hoa, nên ở đây mọi quyền tự do của con người được 
tôn trọng và bảo vệ một cách thái quá. Ví dụ như nhiều 
người chửi cả Thủ Tướng, Vua, Dân Biểu. Lật hết tẩy của đối 
phương không một chút nhân nhượng, những tổ chức tôn 
giáo cũng chỉ đứng vòng ngoài, làm sao vào bên trong được, 
trong khi luật pháp cho phép họ làm những vấn đề như thế 
để tuyên dương ý chí tự do. 


Ngôi chùa Viên Giác được xây dựng tại Hannover từ 
năm 1991. Từ đó đến nay mỗi năm có hàng trăm ngàn người 
về chùa tham gia các lễ lớn như Tết, Rằm tháng Giêng, Lễ 
Phật Đản, Vu Lan và các khóa tu học v.v... Mỗi lần như thế 
có báo chí truyền hình hay tường thuật lại các buổi lễ và họ 
có phỏng vấn chúng tôi là có bị kỳ thị bởi người Đức không? 
Điều này phải thành thật trả lời là hoàn toàn không. Có lẽ 
người Đức cũng hiểu Đạo Phật là đạo hòa bình, đạo đem tình 
thương để hóa giải khổ đau cho nhân sinh, nên họ rất có cảm 
tình. Dĩ nhiên là cũng còn nhiều người Đức có ý tò mò tìm 
hiểu Đạo Phật là gì v.v... nhưng điều ấy không có ý xấu, mà 
chính là để giải tỏa những thắc mắc của họ. 


80 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Khi con người bị cuốn vào đời sống thác loạn, họ thấy 
như chơi vơi, lạc lõng giữa dòng đời. Do đó nhiều người đã 
tìm đến với Tôn Giáo, trong đó có Phật Giáo, mà Thần học sẽ 
giúp họ về vấn đề tâm lý trị liệu để giúp họ quân bình giữa 
đời sống tâm linh và đời sống vật chất một cách điều hòa 
hơn. 

Chủ đề của chương này là «Người Đức dưới mắt tôi», tôi 
đã nhìn tổng quát về mọi phương diện qua 25 năm sống tại 
Đức. Có lẽ cũng có nhiều người Việt Nam không bằng lòng 
bảo: “Sao Thầy bênh vực người Đức quá, trong khi đó giá trị 
của người Việt Nam thì Thầy không nâng cao lên?“ Hoặc giả 
cũng sẽ có những người Đức khó tính bảo rằng: “Đó chẳng 
phải là dân tộc tính của người Đức. Vì người Đức cao thượng 
hơn, chứ không phải như vậy.“ Thì đó cũng là nhận xét của 
những người khác và cái nhìn đó nó khác cái nhìn của tôi. 
Thế thôi. Tuy nhiên, người Phật tử chúng tôi vẫn luôn cố 
gắng nhìn nhận mọi vấn đề sao cho đúng với bản chất thật 
sự của nó một cách không phán xét và chỉ luôn quán niệm 
rằng: “Tất cả là như thế!” 


81 


Chương IV 


HƠN 30 NĂM SÓNG Ở NGOẠI QUỐC 
VÀ TRONG ĐÓ CÓ HƠN 25 NĂM 
SÓNG TẠI XỨ ĐỨC 


ăm nay (2002) tôi đã 54 tuổi tính theo lịch Việt Nam 

N và 53 tuổi tính theo lịch Âu Mỹ. Cái tuổi “ngũ thập 
tri thiên mệnh” rồi. Nghĩa là việc gì xảy ra trong trời đất đều 
phải biết cả, thế nhưng sự kiện xảy ra hằng ngày làm sao 
biết hết nổi, quá nhiều. Người nào có bộ óc tỉnh vi đến bao 
nhiêu đi nữa cũng không thể nhớ hết tất cả sự việc. Còn tôi 
với chừng tuổi ấy, đã ở ngoại quốc năm thứ 31 rồi. Điều ấy 
có nghĩa là tôi rời xa đất mẹ Việt Nam từ năm 23 tuổi. Cái 
gốc gác cội nguồn ấy bây giờ còn sót lại trong tôi ít hơn là 
năm tháng tôi học hành, trưởng thành và sinh hoạt tại ngoại 
quốc này. 

Cũng may là sau khi xong Tú Tài H, nghĩa là xong Trung 
Học Đệ Nhị Cấp, tôi mới xa quê hương để đi du học, nên 
vốn liếng tiếng mẹ đẻ cũng như lịch sử, văn chương, địa lý, 
phong tục v.v... vẫn còn sót lại nơi mình. Khi nhìn những 
em bé sinh ra tại ngoại quốc và lớn lên, học hành đỗ đạt ở 
đây, nhưng vẫn cố gắng nói tiếng mẹ đẻ và viết được tiếng 
Việt, thật tình tôi cảm phục vô cùng. Một phần tôi cảm phục 
các em ấy, phần khác phải công nhận rằng giáo dục của gia 
đình em ấy có căn bản cho nên mới được kết quả ấy. Thông 
thường người ta nói là: “Con cái nói tiếng mẹ đẻ” chứ chẳng 


82 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





ai nói rằng: “Con tôi nói tiếng của cha nó.” Như thế là hỏng 
mất một hay hai thế hệ rồi. 

Cách đây chừng 20 năm, khi tôi có dịp sang Thụy Sĩ thuyết 
trình về Phật Giáo, có lưu lại trong một gia đình người Việt 
Nam lấy chồng Thụy 5ï, đã có 2 con rất lớn. Các cháu đến 
chào tôi bằng tiếng Việt giọng Huế. Tôi đã ngỡ ngàng không 
ít và hỏi người đàn bà đối diện rằng: 

- Tại sao con chị lai Thụy Sĩ mà nói tiếng Việt hay thế? 

- Bạch Thầy! Các cháu phải nói tiếng mẹ đẻ của nó chú! 
Bà ta trả lời như thế. 

Đây là một bằng chứng hay nhất để cho những người mẹ 
dạy dỗ con mình. Ngày nay con mình có thể học, nói, viết 5, 7 
ngôn ngữ cùng một lúc, nhưng quan trọng nhất phải là ngôn 
ngữ của người mẹ. Nếu mẹ là người Việt Nam, bắt buộc phải 
đạy con mình nói tiếng Việt. Nếu mẹ là người Hoa, người 
Nhật, người Đức, người Pháp, người Ý v.v... điều đầu tiên 
là phải luyện cho con mình học ngôn ngữ của mình nói ra. 
Người mẹ có cơ hội gần gũi con cái mình nhiều, nên con cái 
dễ tập theo hơn là người cha. Người cha chỉ có bổn phận làm 
ra tiền bạc và nuôi dưỡng con cái, gia đình, còn người mẹ giữ 
vai trò huấn dụ, uốn nắn con mình đi theo con đường của 
cha mẹ sẽ chọn và dạy đỗ cho con. 

Có nhiều người Việt Nam sinh trưởng nơi thôn quê nghèo 
khó, không có chữ nghĩa bao nhiêu, khi sang Đức hoặc Mỹ, 
Úc muốn cho con mình học ngôn ngữ địa phương cho nhanh 
để dễ hội nhập vào cuộc sống mới. Dĩ nhiên là chúng rất 
thành công. Vì môi trường giáo dục tốt thì con cái cứ thế mà 
phát triển và thành đạt, nhưng tiếc thay sinh hoạt trong gia 
đình thì không ổn thỏa. Vì con cái chỉ nói tiếng địa phương, 
trong khi đó cha mẹ lại ù ù cạc cạc. Nhiều khi chúng chửi 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 83 





hoặc nói xấu cha mẹ bằng ngoại ngữ cha mẹ cũng chẳng biết 
đâu mà trả lời. Chỉ biết nhăn răng cười khì thì chúng cho là 
lạc hậu, hủ bại v.v... Thế rồi đâm ra buồn phiền con dâu và 
có nhiều hiện tượng rất tiêu cực như tự tử, thối chí, bấn loạn 
tâm thần v.v... 


Ngày 22 tháng 2 năm 1972 khi tôi cất bước ra khỏi Việt 
Nam đi du học, tôi vẫn nghĩ rằng có ngày sẽ trở lại quê cha 
đất Tổ. Đâu có ngờ rằng phải lưu lạc khắp bốn phương trời, 
tính cho đến nay đã là năm thứ 31 rồi. Nếu có ai đó hỏi: Thây 
sống ở ngoại quốc thấy như thế nào? Thầy có nhớ Việt Nam 
không? Hoặc giả dự định tương lai của Thầy như thế nào? 
v.v... thì có vô vàn câu trả lời để diễn tả tâm trạng của mình 
khi xa xứ. Được một cái may là tôi hội nhập rất nhanh và biết 
nhiều ngoại ngữ cũng như sử dụng chúng một cách thuần 
thục, do đó không quá bỡ ngỡ khi tiếp xúc với người ngoại 
quốc hay với người đồng hương của mình. 

Tiếng Pháp tôi học 7 năm tại Trung Học Đệ Nhất Cấp và 
Đệ Nhị Cấp. Mỗi tuần 6 tiếng tiếng đồng hồ. Văn phạm thì 
rất rành, nhưng nói năng thì chắng được chữ nào khi còn ở 
trong nước và lúc còn ngồi tại ghế nhà trường. Sang Trung 
Học Đệ Nhị Cấp tôi lấy Anh văn làm sinh ngữ 2, học để lấy 
điểm và cốt thi Tú Tài I và II cho xong là an phận. Còn chữ 
Hán thì tôi đã học tại chùa Phước Lâm, Viên Giác cũng như 
tại các trường hạ chùa Tỉnh Hội Quảng Nam và chùa Long 
Tuyền. Chỉ có chừng ấy chữ mà thôi. Giữa năm 1971 tôi đậu 
Tú Tài II và xin giấy tờ sang Nhật Bản. Lúc ấy có học đâu 
chừng 3 tháng tiếng Nhật tại trường Nhật ngữ Chiêu Dương 
ở Sài Gòn. Ngôn ngữ này cũng chẳng dễ chút nào. Do vậy 
ba tháng học hỏi tiếng Nhật ấy cũng giống như muối bỏ biển 
thôi. Khi đến Nhật chẳng mở miệng nói được câu nào, ngay 
cả những câu chào hỏi hằng ngày. 


84 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Đến Nhật tôi ở chung với Thầy Thích Chơn Thành mấy 
tháng để đi học tiếng Nhật tại trường Nhật ngữ Yotsuya tại 
Tokyo. Đi học thì ham lắm, nhưng tiền bạc không có, biết 
làm sao đây. Từ Sài Gòn qua Tokyo để du học mà trong mình 
có chưa đến 1.000 USD và một vé máy bay một chiều do 
Thầy Bảo Lạc, bào huynh của tôi tặng. Hành trang chỉ có một 
bộ y (không đủ 3 y nữa), sách vở và bằng cấp Tú Tài I và II. 
Chỉ đơn giản có vậy thôi. Lúc ấy tôi tìm địa chỉ của những 
người quen và cuối cùng thì được gặp Phan Đức Lợi, người 
bạn học cũ cùng trường Tiểu Học năm xưa từ 1958-1961 ở 
Xuyên Mỹ, Duy Xuyên, Quảng Nam. Lúc đó anh cũng mới 
qua Nhật độ 2 năm, nhưng có đi làm và dư đả chút ít nên đã 
cho tôi mượn một ít tiền để đóng tiền trường học Nhật ngữ. 
Kế đến khóa 2 thì hết tiền, tôi mới viết thư về Việt Nam cho 
Sư phụ tôi và một dịp may hiếm có là có chị Yến con ông Tô 
Văn Tám ở Nhật lâu năm, nay sắp về nước, có để lại một ít 
tiền, nên Sư phụ tôi đã mượn của ông Tô Văn Tám và chị Yến 
đã chuyển ngay đến tôi. 

Học hết khóa [ tôi thi nhảy lên khóa III và hết khóa II tôi 
thi nhảy lên khóa cao cấp. Có nghĩa là thay vì học một năm 
Nhật ngữ, tôi chỉ cần học có 6 tháng là thi đỗ vào Đại Học. 

Bây giờ thì Phan Đức Lợi đã chết rồi, khi công danh còn 
rạng rỡ, ở lứa tuổi chưa đến 50. Tôi và Lợi chánh kiến khác 
nhau. Do vậy mà cũng không thuận nhau mấy, nên những 
ngày tháng sau 1975 ít hay liên lạc. Còn chị Yến và ông Tô Văn 
Tám nay vẫn còn ở Mỹ, người lấy chồng tại Los Angeles, kẻ 
cư ngụ tại San Jose. Tất cả đều ở cùng Tiểu Bang California. 
Xin cảm ơn tất cả với tấm chân tình của từng người và từng 
giai đoạn trong cuộc đời tu học của mình. 

Trước khi đi du học tôi có thọ ơn của hai gia đình ở Việt 
Nam. Đó là gia đình của Phạm Mạnh Cương và gia đình 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 85 





của Phạm Nam Hải. Hai người này là bạn học, bạn thi Tú 
Tài I và Tú Tài II của tôi tại Sài Gòn thuở ấy. Từ sự liên hệ 
này mà năm 1975 đến nay tôi vẫn còn liên lạc với anh Phạm 
Nam Sơn, cô Đỗ Ngọc Hiền là anh ruột và chị dâu của Hải 
và những người này đã quy y làm đệ tử của tôi từ năm 1979. 
Hiện nay họ đang ở Raleigh, Tiểu Bang North Carolina, Mỹ 
Quốc. 


Sau khi thi đỗ vào Đại Học Teikyo ở Hachigi ngành Giáo 
Dục học, tôi đã chẳng còn tiền để đóng học phí. Nếu không 
có đủ - thuở ấy chừng 1.000 USD - thì xem như không được 
học. Tôi chạy quýnh quáng mọi nơi. Có lúc nhờ Thầy Minh 
Tâm, có khi nhờ Thây Như Tạng và Thầy ấy đã mách giùm 
là tại Nhật có một đạo hữu tương đối có tiền. Đó là đạo hữu 
Quảng Phụng. Tôi mừng quá mới nhờ Thây Như Tạng giới 
thiệu và bảo đảm để mượn 10 vạn Yen, độ chừng 500 USD 
thuở ấy. Cuối cùng rồi tôi cũng đủ số tiền 1.000 USD để đóng 
học phí. Lúc ấy kiều bào tại Nhật rất ít. Còn ở Nhật tất cả 
sinh viên đều nghèo, ai cũng như ai, chẳng biết ai mà hỏi 
mượn. Nhìn về Việt Nam thì vô vọng. Giáo Hội nghèo, gia 
đình chẳng trông cậy gì được. Lúc ấy tôi là một Tăng sinh 
giỏi nên ngày đi du học Hòa Thượng Trí Giác và Sư phụ tôi 
hứa giúp mỗi tháng 30 USD, trong khi đó ở Nhật một người 
sinh viên tiêu mỗi tháng ít nhất là 150 USD chưa kể tiền học 
phí. Thôi thì cứ chấp nhận và giải quyết từng giai đoạn chứ 
biết sao hơn. 

Thầy Như Tạng sau khi xong Tiến sĩ chính trị học tại Đại 
Học Melji ở Tokyo, sang định cư tại Úc từ năm 1986, có lập 
gia đình và sinh một cháu gái học rất giỏi. Thầy là bạn của 
Thầy Bảo Lạc và là ân nhân của tôi từ thuở ban đầu khi mới 
đến Nhật. 


86 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Thầy Minh Tâm, bây giờ là Hòa Thượng Thích Minh Tâm 
hiện trụ trì chùa Khánh Anh, khi tôi qua Nhật thì Thầy đã 
chuẩn bị xong chương trình hậu Đại Học tại Đại Học Risso, 
cũng là người ân của tôi và Thầy đã giới thiệu cho tôi vào ở 
chùa Honryuji tại Hachiogi để ở từ năm 1973 đến năm 1977. 
Chỉ những cái ơn nho nhỏ nhưng rất quan trọng lúc ban đầu 
ở xứ người như thế, mà mãi cho đến ngày hôm nay khi xây 
chùa Khánh Anh tại Pháp dưới sự trụ trì của Hòa Thượng 
Thích Minh Tâm, cá nhân tôi và chùa Viên Giác ở Hannover 
đã đóng góp giúp đỡ như thế nào thì quý vị đã rõ. 

Năm 1973 Thầy Minh Tâm đi Pháp, năm 1971, 1972 Thầy 
Long Nguyệt, Thầy Trí Quảng về lại Việt Nam, một số Thầy 
khác như Thầy Bảo Lạc, Minh Tuấn, An Thiên, Thầy Chơn 
Thành, Thầy Minh Tuyền vẫn còn ở lại Nhật cho đến năm 
1980 hay mãi những năm sau đó mới rời Nhật đi Úc, Mỹ 
VšV¿¿ 

Đạo Hữu Quảng Phụng đã giúp đỡ tôi ngày xưa, sau 
năm 1975 đã sang định cư ở Pháp và tiếp theo sang Hoa Kỳ 
lập nghiệp. Cuối đời thì xuất gia. Hiện đang trụ trì chùa Linh 
Sơn tại Paris dưới pháp hiệu là Thích Trí Nguyên. Tất cả đều 
đổi thay và tất cả đều không chắc thật. Chỉ có tâm nguyện 
của con người, lòng từ ái, sự biết ơn là còn theo mãi ta suốt 
kiếp luân hồi mà thôi. 

Thật tình mà nói trước khi sang Nhật du học các sinh 
viên thiếu rất nhiều ngưồn thông tin. Ngay cả Tòa Đại Sứ 
Nhật tại Việt Nam cũng ít cung cấp cho đầy đủ. Trong khi đó 
Sứ Quán Việt Nam Cộng Hòa tại Tokyo cũng chỉ làm những 
nhiệm vụ ngoại giao là chính, chứ vấn đề văn hóa giáo dục 
hình như cũng ít quan tâm, ai cần gì thì họ giúp đỡ, hướng 
dẫn, nhưng thiếu tính cách chung cho mọi trường hợp. Do 
đó người sinh viên trở nên bơ vơ nơi đất khách. Ngay cả 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC! 87 





trường hợp của chúng tôi là những sinh viên Tăng đang còn 
hăng say, mới bước chân vào ngưỡng cửa Đại Học, cũng 
chẳng biết tại Nhật đời sống của Tăng Ni ra sao, ăn uống 
như thế nào? trú ngụ ở đâu? học hành trường sở ra sao? v.V... 
và v.v... tất cả đều mù tịt, miễn sao có được cái Passport nắm 
trong tay và có Visa của chính phủ Nhật là an tâm để lao vào 
một chặng đường chông gai chẳng ai có thể đoán trước được 
là gì nữa. 

Đầu tháng 2 năm 1973 tôi đã dọn vào ở chính thức tại chùa 
Bổn Lập (Honryuji) ở thành phố Bát Vương Tử (Hachiogi). 
Vị Thầy trụ trì ở đây tên là Oikawa, có gia đình 4 con và là 
Giáo sư tiếng Pali tại Đại Học Risso. Trước đây Thầy ấy có du 
học Tích Lan mấy năm, nên ông ta tương đối có thông cảm 
với người ngoại quốc. Do vậy ở chùa cũng dễ thở một chút 
so với những nơi khác. Tuy nhiên chùa chiền ở Nhật sinh 
hoạt giống như một gia đình không hơn không kém, nhưng 
tôi phải cố nhẫn nại. Vì biết rằng ở đây để giỏi tiếng Nhật và 
đỡ tiền ăn ở là phước lắm rồi. Còn tiền học tự đi làm trong 
những kỳ nghỉ hè để xoay xở mà đóng học phí. Nên tất cả 
đều phải vâng vâng dạ dạ và làm việc thật tận tâm cho chùa 
để ngày tháng trôi qua và phải thành tựu một cái gì đó mới 
là điều cần làm. 

Năm thứ nhất tại Đại Học Teikyo, Thầy giảng phần Thầy, 
trò nghe phần trò, chẳng hiểu mô tê ất giáp gì hết, mặc đầu 
tiếng Nhật của tôi cũng không đến nỗi tệ lắm. Đến năm thứ 
2 trở đi mới nắm vững vấn đề là nhờ vào thời gian và bạn 
bè giúp đỡ. Trong đó có Yamada và Iyoda là 2 người bạn trai 
học cùng phân khoa đã giúp tôi không ít lúc ban đầu. Lúc 
ấy thì tiếng Nhật phải sử dụng như là ngôn ngữ chính, tiếng 
mẹ đẻ và tôi đổi sang tiếng Anh làm sinh ngữ I và tiếng Pháp 
làm sinh ngữ II, trong khi đó ở Việt Nam thì ngược lại. 


88 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Mỗi ngày tôi dậy sớm để lau chùi chùa và tụng kinh, sau 
đó đi học cho đến chiều mới về chùa. Buổi trưa ăn ở Kantine 
của Đại Học, vào Thư viện nghỉ trưa một chút và chiều học 
thêm một vài môn nữa, sau đó lên xe Bus phía sau Đại Học 
đến nhà gare Takahatafudo (Cao Phan Bất Động) thì đi tàu 
lửa về nhà gare Hachiogi và đi bộ độ 15 phút thì về đến chùa. 
Khi về chùa báo cho chùa biết là Tadaimasu nghĩa là tôi đã 
về tới. Người trong chùa sẽ nói lại là: Okaerinasai nghĩa là: 
hãy trở về. Lúc đi cũng vậy, khi ra khỏi chùa phải nói là 
Itteikimasu -xin phép được đi- người trong chùa sẽ trả lời là: 
Itteirasai -xin vưi lòng đi. Đó là cung cách của người Nhật rất 
lịch sự, lễ phép, đuyên đáng mà nhiều ngôn ngữ khác như 
Anh, Pháp, Đức không có. 

Công việc của tôi là nấu cho sôi nồi nước tắm chung cho 
cả chùa bằng một loại củi khô. Ở Nhật ít có nhà nào rộng nên 
họ đi tắm chung tại một địa điểm nhất định trong phố. Nhà 
chùa thì rộng rãi hơn nên họ có nhà tắm riêng. Tuy nhiên nồi 
nước đó chỉ vừa một người ngồi vào sau khi đã hòa nước cho 
ấm, chứ không thể nào tắm một lúc nhiều người được như ở 
ngoài. Cuối cùng rồi mọi thành viên trong chùa đều phải tắm 
trong mỗi ngày cả. Lúc ấy có thêm 3 sinh viên Tăng và tôi 
nữa là 4 và gia đình Thầy Trụ Trì 6 người, vị chi là 10 người. 
Nakatomi, Matsunagara, Shimizu là những người Tăng sĩ trẻ 
đang học tại Đại Học Risso thuở ấy và bây giờ đã là Trụ Trì 
nhiều ngôi chùa danh tiếng tại Tokyo cũng như Sikokku rồi. 
Matsunagara và Nakatomi vào mùa hè năm 1974 có cùng tôi 
về Việt Nam một tháng và họ rất thích phong cảnh cũng như 
đời sống của người Việt Nam. 

Sau đó tôi có giới thiệu Thầy Như Mẫn, tức Thầy An 
Thiên, vào ở chung chùa Honryuji từ cuối năm 1973 đến năm 
1975 thì Thầy ấy không còn ở đó nữa, mà dọn lên gần trường 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 89 





để học và sau này có trở lại Honryuji để giúp việc trong các lễ 
Ohigan cũng như Vu Lan bồn v.v... để rồi năm 1991 qua Úc, 
sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại Học Risso và ngày 24 tháng 
5 năm 2002 nhằm ngày 13 tháng 4 năm Nhâm Ngọ Thầy ấy 
đã tự thiêu sau chùa Minh Giác ở Sydney để lại một nỗi buồn 
man mác cho mọi người. Vẫn biết rằng cuộc đời này là huyễn 
mộng, nhưng học lực như thế, hảo tướng như thế, chưa giúp 
đời, giúp đạo được là bao nhiêu đã vội vào cõi tĩnh, thì thử 
hỏi ai mà chẳng ngỡ ngàng. 

Lúc đầu mới vào ở chùa tôi không rành tiếng Nhật nên 
mỗi sáng phải đi làm thêm bên ngoài. Trong tưần đi bỏ báo 
và cuối tuần đi làm thuê cho Nhật tại Takananobaba. Nơi 
nhà gare này mọi người tập trung đến đó, có người đến ngã 
giá và chở đi, đến sở làm và làm ở đó suốt ngày, đến chiều 
thì trả tiền. Đa phần là những công việc xây cất. Chả bù với 
tấm thân mảnh khảnh của các sinh viên, chẳng làm được một 
việc gì nặng nhọc, mà bây giờ vì sự sống còn phải kham nhẫn 
vậy thôi. 

Càng ngày tiếng Nhật của tôi càng giỏi hơn, nhờ tiếp 
xúc hằng ngày tại chùa và cũng có khiếu sinh ngữ nữa, nên 
tôi đã tụng kinh tiếng Nhật với các sinh viên Tăng này mỗi 
khi có đám tại chùa cũng như Thầy trụ trì cho nên càng dạn 
dĩ hơn. Chùa này theo tông Nhựt Liên (Nichiren) nên kinh 
Pháp Hoa là bộ kinh chính. Đa phần chỉ tụng phẩm thứ 2, tức 
Phương Tiện Phẩm và khi nào có lễ lớn mới tụng Phẩm thứ 
16 tức: Như Lai Vô Lượng Thọ Phẩm. Dần dà tôi đi đám bên 
ngoài được và từ đó ít bận tâm đến chuyện tiền bạc để đóng 
học phí nữa. 

Mỗi năm 4 kỳ như thế, trong chùa khoanh vùng ra cho 
5 người đi cúng trong số đàn gia và tín đồ của họ. Phần tôi 
độ 100 căn nhà như thế. Mỗi năm vào trước Tết, vào cuối 


90 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





tháng 3, vào giữa tháng 7 và cuối tháng 9, từ chùa Tăng sĩ 
tự động đến nhà Phật Tử để tụng kinh cầu nguyện. Ở Nhật 
đó là chuyện bình thường. Có lẽ nhờ như vậy mà họ duy trì 
được sự liên hệ giữa chùa và các tín đồ thuộc môn phái của 
họ. Nếu đến nhà đó không có người thì đi trở lại một hay hai 
lần nữa. Khi tụng xong thời kinh là uống một ly trà, ăn một 
cái bánh ngọt và nhận một bao thơ cúng dường với câu nói 
của thí chủ là: Cảm ơn sự khổ nhọc của Thầy (Gokurosama 
desu). Tùy theo nhà giàu nghèo, đa phần họ cúng 1.000 Yen 
là thường. Thời giá lúc ấy độ 5 USD, còn bây giờ là 10 đô-la, 
vì đồng Yen đã tăng giá. Đi cúng cả tuần như thế và hết 100 
nhà là được 500 đến 1.000 đô-la. Một năm 4 kỳ như thế, quả 
là con số không nhỏ. Thỉnh thoảng còn có đi đám tang với 
Thầy trụ trì nữa thì có thêm tiền vào. 

Có lần tôi đến cúng cho một nhà, tôi mặc Kimono màu 
đen của Tu sĩ Nhật, khi tụng kinh thì đắp y màu tím, ngắn 
thôi, không phải như y hậu của người Việt Nam mình, trông 
cũng giống Nhật lắm. Vả lại tiếng Nhật của tôi cũng thuộc 
loại giỏi, nên bà chủ nhà ít để ý. Đoạn bà ta hỏi: 

- Thầy quê ở đâu vậy? 

- Tôi ở xa lắm, đi máy bay cả 7, 8 tiếng đồng hồ. Tôi trả 
lời vậy. 

Bà ta tròn xoe đôi mắt và nói tiếp: 

- Nước Nhật này bé tí teo, từ Bắc xuống Nam chỉ đi 2 
tiếng đồng hồ máy bay là hết sức. Vả lại đây là Đông Kinh 
(Tokyo) đã ở giữa nước Nhật rồi, làm gì có xứ nào mà xa vậy. 

Tôi để bà ta ngẫm nghĩ một lát. Vì tôi biết bà ta Tầm tôi là 
người Nhật chánh hiệu. Trong tôi có một niềm vui nho nhỏ, 
vì như thế tiếng Nhựt của mình cũng đủ tự tin lắm rồi đấy 
chứt Tôi tiếp: 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 91 





- Tôi là người Tăng sĩ Việt Nam. 

- Mèn đét ơi! Cái xứ gì mà mọi rợ thế? 

- Tại sao? Tôi hỏi bà. 

- Anh em chúng nó một nhà mà giết nhau như vậy, không 
man đi mọi rợ là gì? 

Tôi mỉm cười với lối tự ái của dân tộc và tôi cúi đầu xuống 
để suy nghĩ về thân phận mình. Bây giờ mình là người gì 
đây? Và cứ thế bằng tư tưởng càng ngày càng nhiều và tôi 
với bà ta thảo luận về chiến tranh, về chết chóc, về hận thù 
v.v... để cuối cùng bà ta kết luận là: Kawaisoo desune! nghĩa 
là tội nghiệp quá nhỉ! Ngày ấy khi còn ở Nhật tôi ít ưa nghe 
tiếng này từ người Nhật và tôi phải chứng minh cho họ thấy 
rằng chiến tranh Việt Nam không phải thế. 

Có lần tôi cũng đã cãi lại bà cô giáo dạy tiếng Nhật rằng: 
Người đó giỏi, người đó dở v.v... tiếng Nhật gọi Atama ga 
1i - nghĩa là cái đầu người kia tốt. Hoặc giả Atama ga warui - 
cái đầu nó xấu lắm, hư lắm v.v... Tôi nói rằng: Chẳng có cái 
đầu nào tốt mà cũng chẳng có cái đầu nào xấu cả. Xấu hay 
tốt cũng sẽ giống nhau thôi. Ví dụ một bài toán được đưa ra 
cho 2 người giải. Kết quả vẫn giống nhau. Tại sao gọi là tốt 
hay xấu. Nếu có chăng đi nữa là do người được gọi là thông 
minh đó họ giải nhanh hơn. Còn người được gọi là tối dạ đó 
họ giải chậm hơn, nhưng kết quả đâu có gì sai! Thế là cô giáo 
cũng chịu thua với lối lập luận của tôi. 

Tiếng Nhật là ngôn ngữ thứ 3 của tôi, nhưng tôi dám 
thừa nhận rằng tôi hiểu tiếng Nhật trọn vẹn, giống như tiếng 
Việt vậy. Dầu cho 30 năm sau trở lại Nhật vào tháng 3 năm 
2002 này suốt 5 ngày thông dịch từ tiếng Nhật sang tiếng 
Việt và ngược lại, nhưng tôi chỉ quên có một chữ mà thôi. 


92 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Vì vậy Hòa Thượng Thích Hộ Giác đi cùng đoàn phát biểu 
rằng: Tôi rất lấy làm lạ là tại sao hơn 25 năm xa Nhật mà 
Thầy không quên tiếng Nhật. Tôi chăng biết tại sao, nhưng 
có lẽ nhờ ở chùa suốt thời gian ở Nhật nên mới được vậy. 
Tôi hiểu người Nhật cho đến cái mỉm cười, cái cúi đầu, cái e 
thẹn, cái ganh ghét, cái thể hiện tình thương v.v... Thế mà lần 
này quên một chữ. Nguyên là Thầy nào đó ngồi gần tôi bảo 
rằng nhờ Thầy nói họ cho xin một ít gừng. Tôi đâm ra lúng 
túng bảo người bồi bàn rằng: 

- Chotto Ingwer Kudasail 

- Simasen! nandeska? 

Xin vui lòng cho tôi một ít gừng. Chữ gừng tôi nói tiếng 
Đức -Ingwer- nên bà ta chắng hiểu. Đoạn tôi bảo: 

- Ginger Kudasal. 

Lại nói tiếng Anh -bà ta cũng chẳng hiểu gì- hên là có ai 
đó lôi trong bát canh trước mặt một lát gừng, nên bà ta reo 
lên! Aa Shoga, Shoga! Gừng mà, gừng mài! Thế là mọi người 
cười rộ lên, trông như hiểu biết ý vậy. Ngôn ngữ là thế đó. 
Đúng là bất khả tư nghì, bất khả thuyết là vậy. Không biết tự 
nhiên sao nó quên cái chữ đễ như vậy, mà chữ ấy hằng ngày 
lúc ở chùa Honryuji tôi đều gặp phải mài 

Năm 1973 tôi có nhờ chùa Kongoin (Kim Cang Viện) cho 
Thầy Minh Tuấn ở. Thây ấy sau khi học tiếng Nhật, sang 
học Đại Học của tông Chơn Ngôn ở Kozasan và sau khi tốt 
nghiệp đã đi Mỹ. Thầy Yamada trụ trì chùa có quen biết rất 
nhiều với quý Thầy Việt Nam trước và sau 1975. 

Đến cuối 74 đầu 75 thì Thầy Bảo Lạc sang, tôi đã nhờ 
chùa Shinshoin (Tín Tùng Viện) cho ở thời gian đầu. Lúc ấy 
chưa quen với khí hậu mùa Đông của Đông Kinh nên Thầy 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 93 





ấy chảy máu mũi nhiều. Mấy tháng đầu Thầy Bảo Lạc nhận 
cả hằng trăm lá thư của học trò và Thầy Cô giáo từ Việt Nam 
gởi sang và Thầy lo đọc cũng như trả lời. Vì Thây ấy có dạy 
trường Trung Học Bồ Đề ở nhiều nơi về môn Văn nên có 
nhiều học trò như thế. 

Đến năm 1980 Thây Bảo Lạc đã xong Cử Nhân Xã Hội 
Học tại Đại Học Komazawa ở Tokyo và Thầy ấy sang Úc 
sáng lập cũng như Trụ Trì chùa Pháp Bảo cho đến ngày nay. 
Thầy Bảo Lạc cũng thích viết và dịch sách, nên cho đến bây 
giò tổng cộng đâu chừng 30 tác phẩm đã được xuất bản, đa 
phân là tiếng Việt và dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt. 

Ngày 1 tháng 4 năm Showa (Chiêu Hòa) thứ 48, tức năm 
1977, tôi đã ra trường với tước hiệu là Văn Học 5ĩ của xứ 
Nhật ngành giáo dục và kết quả là đứng 2 toàn khoa và toàn 
trường với luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Nhật - Tối Ưu - Tôi 
xin ghi lại từng môn học một mà tôi đã thành công sau bốn 
năm ngồi Đại Học Teikyo. 


Luân lý học : Thứ 
Luận lý học : Bình 
Tây Dương sử :Ưu 
Pháp học (bao gồmcả Hiến Pháp) : Bình 
Xã Hội học : Bình 
Số học :ƯUu 
Vật lý học :Ưu 
Thống kê học : Thứ 


Đây là những khoa giáo dục cơ bản mà một Sinh viên bắt 
buộc phải chọn và tại Nhật chỉ có 3 loại điểm như vậy. Nếu 
dưới Thứ là rớt, phải thi lại. Nhưng 62 môn học trong 4 năm 
của tôi, đã chẳng phải thi lại một môn nào cả. 


Phần ngoại ngữ gồm Anh và Pháp văn như sau: 


94 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Anh ngữ Ï : Thứ 
Anh ngữ II : Thứ 
Anh ngữ II :Ưu 
Anh ngữ IV : Bình 
Anh ngữ V :Ưu 
Pháp ngữ căn bản :Ưu 
Pháp ngữ văn phạm :ƯUu 
Pháp ngữ trung cấp : Thứ 


Phần ngoại ngữ học tất cả là 8 đơn vị. Ngôn ngữ Anh tại 
Việt Nam là ngôn ngữ thứ 2, sang Nhật đối thành sinh ngữ I 
và Pháp ngữ ở Việt Nam học 7 năm tại Trung Học Đệ Nhất và 
Đệ Nhị Cấp, sang Nhật Bản đổi thành sinh ngữ 2 ở Đại Học, 
nên học cũng tương đối thoải mái không khó khăn gì. Chỉ có 
tiếng Anh ban đầu hơi mệt một chút, nhưng nhờ trường Đại 
Học có phòng thính thị nên tôi vẫn hay vào đó để nghe và 
luyện giọng, nên tiếng Anh chuyên khoa sau này tương đối 
vững, nhưng chẳng phải là một môn học đơn thuần. 

Có một điều quan trọng mà mọi sinh viên khi vào đến 
Nhật nên nhớ là đầu cho đang học ở Đại Học nhưng môn thể 
dục bắt buộc phải lấy, nếu không, khó mà có thể ra trường 
được. Đi học, tôi mặc áo dài tu sĩ Việt Nam suốt trong mấy 
năm học như thế, nhưng khi tập thể dục và chơi bóng bàn thì 
phải thay đồ thể thao. 

Thể dục lý luận : Thứ 

Thể dục thực hành :ƯUu 

Trên đây là những môn có thể chọn lựa được. Còn phần 
phía dưới này hầu như bắt buộc sinh viên học ngành giáo 
dục phải lấy. 

Giáo dục triết học : Thứ 

Giáo dục nguyên lý Thứ 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 95 





Giáo dục khóa trình : Bình 
Giáo dục sử khải luận : Thứ 
Giáo dục tư tưởng sử šT7tj 
Giáo dục tâm lý học : Bình 
Thanh niên tâm lý học : Thứ 
Giáo dục bình giá : Thứ 
Giáo dục phương pháp luận : Thứ 
Xã hội giáo dục khải luận : Bình 
Giáo dục xã hội học : Bình 
Giáo dục công học : Thứ 
Giáo dục hành tài chánh học :ƯUu 
Học hiệu giáo dục : Thứ 
Giáo dục học điễn tập I : Bình 
Giáo dục học diễn tập II : Bình 
Giáo dục học điễn tập III :ƯUu 
Giáo dục tâm lý học diễn tập I : Thứ 
Giáo dục tâm lý học diễn tập H : Thứ 
Tốt nghiệp luận văn : Tối ưu 


Sau năm thứ 3 tôi đã bắt đầu đọc sách để viết luận văn ra 
trường của mình. Có nghĩa là năm 1975 chuẩn bị và năm 1976 
viết. Mỗi lần viết được một chương, đưa qua cho Yamada 
xem trước giùm và sau đó mới đưa qua cho ông Thầy giáo 
thọ xem và chỉ dẫn. Tôi cũng không ngờ là trình độ tiếng 
Nhật của mình khá như thế, suốt cả một luận văn viết nháp 
chừng 150 trang mà những dòng chữ gạch đỏ bên cạnh các 
câu không tới 10 lần. Tôi rất mừng và về chùa chép lại sạch 
sẽ để nộp. Hiện tại ở Thư Viện chùa Viên Giác có bản chép 
tay của tôi năm 1976 bằng tiếng Nhật. Còn bản chính thì đã 
nộp cho Đại Học rồi. 


Tình cờ năm 1980 về thăm lại Nhật, đến thăm chùa xưa 
và Đại Học cũ thì nhân viên nhà trường có đưa cho tôi xem 


9% | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





một tập luận văn của Đại Học Iwaki đã cho in một phần 
luận văn của tôi bằng tiếng Nhật vào năm 1978 cho các sinh 
viên tham khảo. Cuối trang 60 của tập văn còn ghi chú là 
“Genbun no mama” có nghĩa là sao lại nguyên mẫu. Điều ấy 
cũng có nghĩa là luận văn ấy đã được các Đại Học khác tại 
Nhật chú ý và cho in ra để cho các sinh viên Nhật cũng như 
sinh viên ngoại quốc tham khảo. 


Cùng viết trong tập luận văn của Đại Học Iwaki toàn là 
các bậc Giáo thọ của Đại Học, chỉ có tôi là lưu học sinh Việt 
Nam mà đã đứng ngang hàng với những người địa phương 
ấy, quả là một hãnh diện rồi còn gì nữa. Tiện đây tôi xin 
cho đăng nguyên văn cả phần nghiên cứu của Đại Học Iwaki 
bằng tiếng Nhật vào đây để làm bằng chứng. Chắc chắn bề 
nào cũng có người đọc được tiếng Nhật. Do vậy tôi không 
dịch ra tiếng Việt để đỡ tốn chỗ cho quyển sách này. 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC|_ 97 





t*› Ð à äN ! 


SEIIÁG3EKE s7 5 3É ©27BttCx^v7C 
.. . 5 .ẽ. cố ốc ốc BỊ JÑ: ñị -ó 1 


IME -GATT/4ñlO3% +“! 


—Wfli - té O#£ï# MO OHIRXfWCY2VšTC@—##S— rỉ 8 Mỹ Ø8 lầ cì ỉ 
#34:ÙW&tẨ 3Ù} 5š + ZE ¬......... ốc HH TF HR H] .....}... 21 
t\à‡22 * CS S5 —* S9 *#H8 v23 7C(£@ 13B: JC — RÐ cứ 29 


1Hñử tlEE © ề % I4: 
—1LiBi#$O BỊ£T RE # HubKC— canh hhhhnnnrereerese ZE Sa. 35 


F›z>+2Øøv# 


H£&*t“zO#:# E9 99e99896056660908600/6866/266608060896069606009i096/ 006068 Z# ìb — TẾ N tHHớ 43 


Đị #  #t 
J]jqff{tt7CÐ7 s HKEO3YÑ,SLTf Y2VšTC hhhHensnnnrie 5 2064 627L 53 





L` © # #ø Mĩ % 3# Bì Œ tt @ 
1978 


98_| CẢM TẠ XỨ ĐỨC 











BHiä?{ÀC 37 2 HO 88#⁄T lÝ 2v 7C 


L . na 2 


k7 xtfvvkff, #tqdt, HZstÐOolflil2VkKff š €2? l# củ, RE OđHf, 
ậb, Euù, #Eữf, #2 ÌHC3SCb5Šz*, dị €$#2Ì—#EMibk# rOtkH 
OMiRWOfi©t*+'CŒbáo 77 ⁄#⁄'ấn C176 94) „ rhR@##fồ (19 1 04) , 
S%#vytn y7 tấq?P (191 72E) Ấ%, J52#'f6n@Othcb, ##.H&KOHiáiÊði (1 8 
6 8#) ts2v›'C# 4 ØfZ2Levvk lo cửu, H€ffš?<\Vš¿Vš5, #4 —x2@ 
+*ïc#H ở #t ¬ #o 
⁄<-#ĐlIIPTLX7RilEf£ S292». HE +vv 5 Ra?) k R35 b7 #XxZ1L@©j2#£&;#t? 
C*?-BHŒb%o ##c, 'iRlOXLfE#rhlbk+L'CWIYL, Mừà, XIE, 5z, ###JV 
jè, 3§MjLC3ft©-'€2 so Mi2affŠiÈv› 5 Ôi z@O\všfSf£OHtr€O©—k#'šff€#s 
#e bx 5 #Zt OØFRf\2›bH XitHf4{LO@O©/2?#22z 5L} SSXESEL#E3:# NMUst Ubk 
*tãš€&>53o Èb54, Mffếtỹillfitr‡svvC$, PRX@O*#fi#Iể€L?cðÌ, 3v 
tx+ 2 x⁄ Bk OBIZE L2›tt 2 2Ì € #ƒf2š kho S‡UðŸV, O5 4 gg y2ÝY\ 7A) 
% ØðïL\v%{t#Wlfc? 5 ft ĐU 0 2325 SO*Gb82šb, MiWÑŒ#ỹint, H&£ksrC 
—ki:ši €b*:Ð '€#5o 

> OWiitfftðt4##f4—xott, HzEt‡jt⁄ZBl2›b T3Rl^+3ÉA.'C{T s?:tc krCð5o 
cOïÄK'Œ€, cOjfEŠT+vv5 c *!‡4£OH23ff(ttOBWREE s†c t Hà 5Š ÔY5 6c 

c5 CÑŠT + #-fñntÈ È 5 vš 5 5 3£ 5 225v [ẤẾ#{| + ð @tk3‡ 2A CðÌBb?:$ 
D, ðb£ÐLSšŠ%5Š**'€2š¿ [#f®@| tt #l2I€Ð5r v.v ð35VvšXEUNWf2MW€b© 
€®5áo NÈŠi t l5 ¿ (È<*#tU€k##@ UYCvš 59632 o 
T#tcHZ©+ilti1fb©ã8B|2 zETl tj#Ê 2 Ctv6 H4, 4# '€L1 2 3fÈZXÉ12Ì£fU 
LCv›4zì), ZƑBIO122t111:012Ì+ $4 43122 'C\\2s EM, B⁄vštšjfff#* 2Ì{t 6ƒ, 
3u tf R3 6o U2*U, ĐliffÊŠTtkZf k3 {ve X2 bb tà s?c¿sb 
'€ð5o #C+ 2 TC4 BI z và 5 3ŠKttft?, lš?tŠ È\v3XÊ9RE2ff£{VšJ5¿ 
5 Øtš, ĐMli3Ìift»»šb, 4:bfÄfði? 5, 51L $S j3? k8 ồ2sb b5 L2šL, 








HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC 99 





rất +\ 5 ñ3E#Mltvicb, c©8##€rh?#‡? cv tuy R5 ñl9!21#44Ojlgt7Š - Cà 4 
Đ“€GÈb 5o 

ĂizEiðl, Jj + tu, A3? + š7cL}‡tìÈfdfZ{\2ÙØ H2K7cvvftfffZZ 5 ©») 
3ñ» Ctkf£v»2š* R3 5 ©'€¿bÄŠo 

t O‡ê#ffil#£fEHIC, #AtkMiAffffñẪf£2v3 CĐEZ LÉvšL, Z5Zã&U*% $4 *CtX#£b7£vš 
O'€55o 

L2›L, ñ#/MlãẪ?EUC©. —#kUtC LILBREC®b5a HitOXX(tG, —RH#E 
2\#\vvfflq#fl, 7 2 ⁄^ñHE, V4 >ifWŒ®b5o Œb, #2LCbÈ#B##kl272) 
fbOBl+ 0D $ 8//2W##V+2Đ*GŠ 6o 

HZO#tf#\t‡, {E54£ (18084) 3›bItU#sktkẰÄ3 5o E‡Uš#f£7 x— 
k⁄?\Elf£4AU†cMW'€bš5os H4 AAtšt Ol#2›b3Xff+ f0U1h† 5 852 1H3Ef= O6 
5o 

254, %XOlÿfHI k 5£ + # Hi #uUt58 5 g2 ŸJVIH7C3KES ©0535) 3E@3©# 
#Ib?£3utšfifEofffE2xipvs UV Bl#Œ£EOc + »132x/£†3‡uš7R3KØO4i š 7 b HỆ? 
tk» Cš*# 4# 'CLU# 5*€&5o 

#,H#. 2#tH €3 Or€ãffH ¿v› 5 [Rftk— #22 4 + R5 2šxbv HZKÁ 2W MỤO 
3RR#w\} VSfÑf, #5 7ŒG32/<@2s3EiiEfdk#wifb, c© [MiAIf§KÍkÐ Em 
#LffKfe2LvTC | #⁄? 4 REHWŒZX 27-Ð-Œ/ð5o 

##tcv H Eñft‡Xc3X23ÊL\vs2»b, fbOE]@O 3E + Ð $/#8cIflRl2)25255o TC BC 
El + OZ+{tO1sãØ39(2v #Ät+t + O3ÿ1E#È⁄ì Dã U†<Vš*tšv #<Ã#2šẽ ©Wlialf 
©HZO3*\tC*2v+C#Z#L?z\v\+ 3o 

HZAA2\, 3#ilOHùh# M25 trCf L†cOt3v X4E64E C18094) 2b â* 
5?%œÈ*iẰÄo XO1®#ïi, EMšEKXfl7 =T— h ⁄#2Ì&#ALCEĐI%, HA ¿bŠ\\š 
H24Zc#-Ztolliùb4E2ìC ©oR#jM2sD lălftU?co {6 #£2sĐMïAffŒỡT (1 8 6 8E) K2 
t}c#6 0 #lHlH2O33#2)2O1š⁄#ZX6;#UYC3#c23v RÊU S 52L 7C24?=Vso 

6 0®ill#‡2Í:5cb, HZšlO2**#5tk‡#ÈIHCX#<vveo JjftXHZXO 338! 
*Ưc#X⁄te áo 7# (1 8 6 54) E§‡#£O##ñ1Db 1 944tt0Xøsc#Bl81#^ 
HZU?eo Èÿb54, XOfflt f2, #ã'#Ẵt{UẴCÁbvv2⁄4 cORfflllK, j7) 
3l} H%©#2#©#T-2\b‡vo XRfHlO##ffi b 3ÿÊ3k*3 So 

M22 MIK A4 * #EEHlRf O3») A,}Š AñSIB š luíco F34 Q3šKKñIBÈ 3Š 2#c© 
"€5 #+o 

t Oollii£2k2›©{\GElilï#n NØ), t#tifxr 22124 Rà co P0, c‡ut, HE 
@ 323 Á øY # 128 Ð ƒ£\v©*GZ2ELA 2)0SYC¿b s 2š b#£ 2 MÐoöltŠo 














—B4— 


100 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 


Lò:Lv #llf#4<© $ #0 C†fvitSkk©2xv cà} H kRRI+Sfftv37kVf}v 
t#⁄ b7#£ð» eO~*€;b2 3 2»? 

S5, Ztãmt‡llZ4rŒ—-#z-M]ElOHjắfrG¿b#zO*€jð5o H283 JJ#8ắ8BM@Oogstz 
3# 35 +? Đtcff[lO7RSNib 2e 1x2 © #mUftvso %@93588t3. ©O3#3E@#8]B 
(3E LẺCvš#c2sb H2: 36 ¬ —xo2ltiftOrG¿b 3 5 25. BRWS7E4Ett 1 
868:Œ€ð»š», R]Oi8418jti4% 1 8 7 04+ Mi» 62 

5Ø HZFM+#EiU7 5t CfWY\L›'C#EEI2f2WEOf#BfzkiE, SEElEif7r ⁄#3ÿcàb3Etclbi 
# Lƒc + JR ZL6o b5 vv\‡3#BiÚ9 El Hị3:3432PHff2? 2 #zsbtc H24Á© H923ZE -- xe 
2o : 

J]ïl)51IEtJff t3 ñã Ediji Esfff 4 58 Bln} 2 fcaÐ, -P)Y:ZEIEBI^xlilib7cLƑ3‡vtšf% b#£Vš@*6:5 6 
2›Ðv 824 LCD, ÍM4/32Au} D'}?40tkM4Ñ£cC.+ r6 5o 

Đilh 4 4£(CrÐRIfT©oiNMU# [EIMWjEff | ©O2#2Blms s7fesbv 1E%.ORNEIb©12U 
#ÀJ§S* 2 to 

Min 5 f£ HZKIEUfWf=JS4 52k At1v 4Á 1 19À^L {A50 Áx X2Á16A, <£ 
O{b'Gät2 14A, 322222921 ,Á'€b to zO#šš'# J2 >4 St Ð U22 9J1© R 
ZXXAEKANIM2S 0 fävv25ÐV #EHRLA #rl#xJjfgHl LU?+e ke Hi»it5“ 

Lz› U39 J% k ä — ø y 23C] O3 Ä D3322 IHJMft+ffifa 5 4£ #12 xC‡# 
HH & 3 6 &ñi12XUCvv6ð), t2 MififRZf 2338 X 2 + fMAN/Si0l2Ìjf#fŒfUIHLUEe 3 
7c UV92š8k2 SN HH š #vcrhr Gv EClt/lv862MWKCEODIšS‡vfco tt EWfSlt [££B: 
| (CMiầ1 7) v đf06R8© [RLAØOã8JI (l1 8£) , &IX#@J [#rhff] (19 
4) 58'Œbo citbtkH#@Oiih;b0ú* f8lfEtcsfvvkcla* 0 Cb so EEHšH&£O BHH2K 
22Wði@f*I. C1 7) tk v27 279 [2⁄4 U72 * v——.] OÑ'C2521, 48 
34c E12BHfðtcsE 5 H 2O) #Bvs7c b Đ*Œ¿b 2c ti 3. t Öo 

 Ojtiiftstffjjá 1 042111232 ⁄o9)Ml'C¿ð5 k š‡tš5o 

BliRIf{tE 3Ù 4 HZEO*Ãfñ#ff tt, vv2\v5#£ÑØBH2Ìb 3Ì, ccð€#@l##5¿ Øl 
3.\ÈliA/01812O3588°32EeOñf#IBl, 3tãttLfilTlO-EH, 1H WEf£EO3#EiB7r tx©‡ve 
3LMlf?JfBlc tà š 5o 3 5vš0kMffrfElfl C2 02E— 3 2E) ©rljllO/E#Etcxst}s dtãP; 
T, 3šñ82ZÉ6lcÖHZ£AÁx MiiAZKIU C3 34— 4 54E) KÄš 36024 tcBl2 23V. 
ZHZNO551Fx SN Xu 26mm lan bMÐ 4 + 7< XÁL@OÑfH2ðÌ B5 6Ì) cx!C [#7 
2Eñn Eiid(bin.| REy2VvYCv #Át‡V 2EB]A,O© H€'Cấủ ỦÙYC+f<vš > J5 

tĩnh &\š 2 Đi‡<OBJÐ 3E 'đbo £OBROR#O4El⁄#SbLC\v5o TU, #LỤ, 
f0], tt, %‡vbt}#OBIO-†A'COt + #ÖL†4¿ XOR2ixttktor 
bitbb52LXoRläif»\b2o bL,V (E3 'CbR2ORlOR3E2i#Ztšu#v < 





HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 101 





3utšS4Hft Of xico bUV83E2Ì5 2C Q3 {b3 ri tuẻ, ‡uz2ERiflÄreb 4o 
EÄeh bIề 5 bOttXUI'€5 52 ` 

3R7E 1Ltt3gi8# Blã8{L-} ä 6x2vsCìNHIOïã8% 3t Uco Ít RB2L 234 35v 5ö 5 
C55 3 kcO C35 5) 3šso 

4t\t‡tfEc£ (18 654) 4390 ^k€W#ŒL'Cn ⁄Fvk⁄K 'c(tX⁄©X#x⁄0, 
EBlf 3E (18674E) 7 + Ð 2£, <@©‡#£&Ml†R70#(1868)/#l L7zo 

[ #Ê§1⁄©3,flãfiiLiatk£»ì H24 + UYCKRcif@£rt M4 6 #£(c#f2L*+: FH 
+kO©‡#r#J (Education in Japan : Â series of letters addressed by prominent 
Americans to Arinori Mori, New York,1873) tHICvvsSo @—ïi2t*+ [Hk#⁄ 
#J -RRU'C#MäN*3‡ƯC\vv5 CMiax(t+#£J (#tfffẪQ)JfIV)2), <OjfƑifmtƒyRYbätv 
C\v›57#1LO3# R#* # ¿bồ k© 3 5 (Cft5o 

() H†ýf4X2VPf#£$V 42x©kH622WlfBCB4o Wfữ*(Z# CH $4 c l1 G 
»ÐD, fTHmIRE€ð 4o 

(2) #§ROBJt}#{RÐ ?xtƑ‡u#Xf(S3XSZft+ UYCf#EW?rfTvvkvv3 c *tšBiãi #3 551E 
#/Z§?o 

(3) 4HO#t#ftk#fRiäOñ%22O%RUrFKES5o El2XRWffffO7-šbKEtt3i 
{†† 5c + »W@xitc,155/t®ff€¿b5o 

4) 7835015 @imf#9tf£7tf£D Aubit5kx*, HXRIWICEiHzNEi7 53Ef0lCb 2o 
(6) HkEfO + 5#zØö§8#£tzXt#fttC L s Cl+P8WMMI# II}? 6C tt 'Œ*È#£c\V»o 
CH®& 3# 1'19618 ~ 19778 š rŒ)o 

ĐÈ, #8Lð»RÄj£—x2—x2ØiRIBIX #291735 1Ð + 5EfS23o 5v È 
@3c§f RRE4EtẨ+x2vvrC?##f?c b2 Ìã8đtL?c2Ì, #@t3ZHLA@ H2xD RYC2}2 LRY R&XÑZY#c 
vv+ 5e 

HZ#fl+v› 5 0tkẳH£ÁAO#⁄2BfiŒ€b5o £W m4 t0 ÄA‡uf£L†3‡Atx b Í£Vš0~G 
»#›252›, ©L, HXÑ2\#fl(Lš uỳuišHZEÁkvš 3 ấ#Z@ H3 'CU# 2 #2 È #ttt/£ 
hạ 724922490 xoïjRRƯEfzf°'Cb355o H&Á2WÊŒ3 5IlE0, HH2 ÌrÌ} 
‡u#, HZ£A+tš8x#Z\vv; RE # R2 +, RRSHb2)Ã#‡ 2#clf, kề ZBl2329⁄ š #x EỊ 
%%EũL?:o #&JU#?ft+ãORSZE#+lÑSÍEL. B5 © H BI 5z RuElt=ifffl L#=ø2 
'€3š5‹ 0l3\##4©l (+ k2+^) rctk19Wfff@X% (1866) Z:b 2 0lfftMfiE C1 
945%) #'c#8 04lllZ ø ⁄^©ljÄÄHùh€Œ¿b co S82} —# kUJ UicOtk#tf € 
»5o #UR L\vv5 kD bfffẲŒ@54o cìb2.2AØ†<*CO3⁄/2t3 7 7 ⁄^ïRxv@tUÀ /rTƑ‡t 
IEf£bf£2ssfto 72 ⁄2fRttìk2zAffOfboDKefbi4d‡uSixÐ. k7 ^fBit 
j#tRlể#s?to UờsL, k2 ^A28#ŸUCð2šbtt (19454) k2 2ff#BHB 











102 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 


CiữtitUbk¿ #?2olRodgitalboRikp R4 #Vxejfl2©tb. ©Ata#R 
XU Œb5 R5 A6Vv6¿ s72 ØÏBJ/2† C7 < { ⁄EbSŠvvk8È%, X‡tmb7 2 
9 z»ñ8|SẼV #RỨZLC2»bt‡HZ22BI©ã3E4XŸ 5C 6o 

đt 7 7 ⁄2@34[tdiRt kÑÊÉI3b s cài 7 2 4Ø ⁄Ibk 2 5 v AB tt338 3 Đ#‡2 
>5 Yh 2.2 X2 7 O8 + D BHRBZ2ÌRV++3EA,/#c c#,. HktkgORIG 
59x 3\\EHZt‡fbO BlcsRlršđL/£2s <2 b#tH1XH2BH2#, f8 E¿3:3#2Ì3a2¬ 
Đ†ƒR?»s ©*G. 3488 Mf8{L + zï 2 1s©reE2 5o 

[ HñRt‡-XĂ⁄}»\jlff2» (8Ð 6 | ki 2#e2ÌV CiutkM/@&' 665v L2 H#tk#f 
2Ì 6o 8llữữ7£ b Hkñf €tkVà@ 352 

H'€\k/201LI2KBZc213%H]OZf4E 3ð 5o L2xL, H&(EtkRRRlO41LORZ2?£+ 
St} ?-»,H2kÑH2ÌHHjftE #c © 1z *Gtk#C2š 5 SO*GE 52 

E32 6nntt REZEng c đt 6V} ‡Èt 2 6 [RWX | + £97<3bJEfE#BIRHE LUYC RE b@ 
Y€2 353»? 

M7CWt‡#) ⁄Vv n—vD/‡, 4# 90 27 49 2f£È£+H#®+ 0 bðïLvsBI#-e 
tXf£e\š23x 7 7z 2 EBI6 2 0 0 2E#£¬ dt Ð #2 b„ 7 27 ©3zcMtelEx3—vd3k 
BHl4E'GB25 5o 7 2 7 ©%4MLEWRfliie5£Er Gv 7 + 0 »@O*MltxEiozrldaa 
DĐ NRÏ- 53x42», it, WffRfL»IHIIBI=7e ?=e 

ĐỊ.E, f/HH,AjsÐ++'C#R1 1UKEEEW,/€Ojft R#w)jR‡hÐ\, #BH2#, H8Hesovv€ 
Tế R3RjeV»e 

Hkññt‡2EElẪffOtiG—##2›—# Htc§ft LvvEfff t đà 6l} tv bv R2, THNữc 
LC/EB]A 32s 9 ®†vvx 5<? 62©zìHkÁA©ifffCb5o 9%, Hjft#Z (tú 
St U#t}3‡t#š#£ b7cvvÐ*G# 5c 

È UHif#⁄+Ñf n — x#ftCif\s"CI# Lử= b # 5 #£ 6'€¿bb 5o ø —:tkU|falRRfttc 
RRÀu + Í€ © Ìco 

[M1 94FZ „ ⁄zšv>y⁄@ [£—>y#£H2KffitEl1 (CA Romanized Japanese 
Reader ) ¿3/Hjj/ X‡u‡c¿ JEl4EðE 3# IH L7=^3š ⁄#ÈHRtke —z*#t@zt#Ÿ£JH L?sði, 
+33 )\3(3511EO^ dt 3Ñ kÚ£s7C\š5c #‡tš TÔ ⁄#Êt31S438\353§7G¿3 sức 
3 #=—x#42@Xf3jft/c/to #3 shiyatsu C⁄x+») hiyaku (E) —> 
(shatsu, hyaku) „ œ—“#2t‡4R#X27t£bš3ELiclfb Ð -›?cðÌ, Địa 2 52Ec/f# 
ñuLišc “R6maji zasshi" (1 94:2H]10H3)#%È [#RlLAlEZ2Z ⁄z» kRK 
OliilCZ' „ z3 v ⁄/ƑSẩR3Ñ).] ðÌH-Cv`Ø*Œ6V ©—fi##1-† 2ó 


Shikashi , shokun yo ! kono kai no moukuteki wa ,„ nan de arimashö? 








Kouo kai no mokuteki wa , gakujutsujạ mizou no dai—henkaku de arimas— 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 103 





uru. Kore made arikitari no Shina—moji wo haighi , kore nỉ kaeru nỉ 
no ni]ưt—yo—ji wo motte suru toki ni oitewa, fRoomảji utatsu no ooi 
naru rieki uru koto øa arimasu. Hitotsu ni wa , Seiyoo kakkoku to k- 
oosai wo hiroku shi ; futatsu ni wa, Shina—moji ni jikan wo tsuiyasu 
tema wo habuki ; motte konnichi no bưmmei — sekai ni hitsuyoo naru 
jitsugakujoo ni sono tema wo mochiita naraba , sunawachi 37, 000, 000 


nin no saiwal to iu mono de arimashoo. 


(L2›LÊä+.„ t®&O©HiữữqữtfŒij'cb 0 *Ux+ 5o >O@&©HHÐtt+3#f0-zkMZ§O2+ 
Zt'Œðb D #3}? §c tiuš CbD *?:DO%W M4 #ƒ#wB£ƒLVv E‡UKfÀn-v#O2 4 
=r# ba C3 6+ *c#\vv Cty —29Xvš# š#l3š3ƒ82 c 2Ì b ÐD š*'†o —x2K tk 
4L zfR#⁄Jš 4 L, —r2ktt#fx ⁄cR8,HIx#tv2#lllvSš, b c24H2M 
†ữtercb#r 25% k£o#ll# va kcbt#v †Z#bÐb 37.000.000 XØ5#vškt 
592€bbÐb*L:2o [R#*ã2##W⁄#J 203—205358)o 


_ÿOwxff#2+ 56v, ®©lkQb n—x#s Cèò##‡H#ff€b4o ct €d#ÃmHRBDTDb 
OĐÙZ2£Vvo 2#. HZERftš  — v#tŸ2 Ð ?# 5 + [BI U3šj# ŒÄ£EO b2) 5 3E2ÌWNLHI 
be, t>*ušflifFf€bZ. Lở›L, HAÁA2ðñi€Šš H A\IEñ8372v› $ Ô2‡ÿH¿b 
Ø%€, m—x##t£#<?c7721BRVL+9rCttfz\v+2>+ 4 5o 2HRMUAAt3#á»CHZkRf# Bí 3 lý, 
l#+AuV#—x# c# à b6 'C#SŠo /EBLAtÈLH2f2Ì4+Ä n — ý ZZTŒ¿b‡tt3 + RR 5 
A»‡Z\vs. #4O#t R.b HXÄÃ# n — xfklf Li-7ð2Ì)RV+Èk 57 €SŠo %3 '}2u‡/E 
HA © H4fã#O78ff#L®‡?\vvL., HKff£È if#fJtfX D ®†vv*+ {5o CÔ # #'Cl‡H 
Z#l#+v 2 )Ø©t‡H#ACU#sb»›b#£vsOŒCð5o H4 ÀAJXEHMdILOSMKER2MW+E 
3 sOok, ts#†? 5 kẽ 2ð R†‡†ttX‡ttt2 S356 v Lồo 3Š? 5 btctaä®t)ì—#t 
KĐJ€C&b 4b. fJk2>U'CH34ff# Z3 š #Z£\› > ấấ LIKE $všs ðlàt##@7#:b 3 4£tkH 
%xk#cH*kf#/##L., HZ&A»›bHEffxl- c©HÁA2 + 5H #iñ# + 4 Ue© 
‡#u7#£vvv HZKf5 #vvC $104vs 7C $ÿ#£UC H2) EsSEtf#Zxiufvao #Á?#cbt‡#x #t} 
ÈØ*€tt#\v*e ##H#Ãã2fỆUvšO'€65%o 02/5 L, 226 55o BE 
$‡ðb⁄o n—*#:b29?`¿;¬›Ðb1HT.#EWf2ÌìLtc <všo Blà(È33lŠ5ã ©Ô3cin‡tKHJxXjlñn 
*#Rš+*, &\&Ml†l 3:9 RK€n ⁄/F véf@š, Mil64®tc€OJjjXiãn ¿lãm Cjvà 
Ằ%o ZE## 3£ Œ€¿bs5EðÌE © + 5 K8 CitV7/-EEEHIkflr€b 25 52x? X4 >ttãX 
%2›È$#*v/zv¬2), Ðtx D #fm2ÌHZEf + 0 Š#uããU®*?2š7£2šb€bÐb 3o c‡utE 
IS. >2... An Elementary Grammar of the Japanese Language 








with Easy Progressive Exercises (1878):-:-- 


104 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 


We have two objects in publishing this book. “The first, to 8lve a gen- 
eral idea of the Japanese language as it is spoken , and thesecond , the 
protest againt a prevalent opinion entertaied by many of our countrymen, 
as well as foreigners who take some interest in our country , and to sh- 
ow the reasons why we do so. It is affirmed that our language is so im - 
pefect we cannot establish a regular and systematical course of education 
by meaus of it ; and that thebest way is to exterminate the Japanese la- 
nguage altogether , and to substitite the English language for it. “Those 
who maintain this opinion ought to havye examined the language and pr- 
oved its imperfection as a medium of intelletcual thought and expression, 
but so far as we are aware they have not done so. ƒ H4 O‡#T sJ 
195—200#i. 


TH. SKH 122601 HMãHUfCv2vs7Cv #BAO#4256, HO] jAR#{\Q©ätif# Rực 
'€2R]jMffx2v› C78 jitt | Cb4o #/Š©# EU. JGiâøÌ6 5252 I5 21, 
cửu St: t Rboh5o 

%#r€ [MliAlfƒf\€jÍt} HZ@O3šãE#ff | 4/ÿR^\C3£7- 1, #ÁtŒ & © 'Cfll2¬##v›#9k») 
55kÈj5o CC, WWÑH@O({(io0tE#£.O2RH cil?: Hot .... ro 
3R7Ä#=V*e 

#H3?HRA'€bŠðÌV gTn y2\À'GltfẨtÐs/2O“G, PIEOZÈEOIfL2Z. HE} 
3km im 7ï È)OïfElf2 c2 ico #Ÿtš 7 2 7 HỤkCfOR + BỊ U $ J8 ⁄ZLHjf >6 
H332 #t H9illE# #tRJ UTC và #7<và È TH ð ¿ 

Đ]ÌR 03W|ả» Đ7R]MltE t7 TC Ø 4 5 4ˆ JB]ic#E 2E LicO* HC? 56 BC, HE 
všCttMiARfftOaXLC2E3ðìb © * 0 NME'€bctefÀ 622 È?c\ ĐI 
2*Ð7KRil2s(}rC3RRX/LU Gíc van y $O{L, ‡šfWf% # b#ÿ§ 9 B2? Lý: È RHĐo 
áo 

Jlf4?JMtCtkH2ERIHI3 AM VB217-3, /HHA#Hf, BÓN, bac 421A. 8S 
L?tÐ Lo 2vW‡d—n y2 2š4/c8£@H4L, NHI, H2, PFHĐE E211 
È3\$25 X+ttÄH2#27-Ðb/‡ÐỞ'cf£ << C¿ HØZKO‡k»bƒ6##Lkv 4BHv H£RM 
ðÌE 3 vš 5 x5 KE VÉ 2 <@Ôt‡fWb Ô1flb * L8 X5 t9 
vi, HO {ttrttiBlOjf#fkLt} C\v#c2Ì, Đljậƒ?£ TC a—t y 2t@4E, Đ# 
fÑW + #7 244L + 23B 7= mực H2K@†ĐfEB7E—xo© 2t R 3 5a 

#At, /tHIili#iĐiit?‡u3, 6© OSWSIE, RRHH, 1L, #UE. ha, SEfr 








HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC ' 105 





EEM?3t0\c>6+l2o bL, lbØf£LfỞiu‡, #@O#lRIE2sbbdevso 3# 
ñnttEEZRHg CD, AJAO—x293IlEEltt ©{QEfl7#t Sff2sbttU# 62 Rbilvt6u. * 
5 u$y E Ø8 _EIC?A\LvrC A223 'Ctkztef#s'co, hi SRUCbk# 6tr ¿ 
3% $ q5 '€5 5o <Ø HÌš #?3ÿ§\š25 È ZI#U#£ s23, Ñi2»b th‡*u#, 42H© AXi 
tISAS4€kcWf$ Xs'C3Eeti85o ciutt, 940, đffO8£O7ffRirore2s 
¿5 

%X$, Hiff2i0tMf?3ud, #22026 2 + QJXS#⁄zÐÐ2†\šÈ2 52 HO 
liê ©I +5, BO8tãợt, EIWI#fO7-soic, E#OIRkZ£ời LYC#fvšcBt}+5 
&v›3 tt n8 §iriHME2Ì'ŒX 6 +JH2o b2 2/BEJROFRYCZXJÔO Ð2ð\, {EU 
kiñl? 5# bt#v HZš*v› 3 H39 È B2fMWWÉ È17ÿKZ/£ EM, #tTÐ Lvs + 
Đo 

cử*)<rC, fãR+ LC, EOt k¿#ÿR2#£‹ ØR~@##) 














106 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 


#M##Jja2đ CMÓ£ lÒ 


l đ[ ñH ÿà /M Hã EL K3 

#8 Hổ ñ ïR vw>ÈfllX% ãi Bữ 

HH EF RẾ 3 vòÈ#ðMlk⁄ #. E 

MỊ Ú\ — RH òÈØjMlk%* #Ð 

4 LI.- vd2tfMùk%# #  t 
` 8# ?U:—' %Ế vjd2x/Í0MUX* #ø E 

V*# xY ~^Äk2+z^ AẰM*%*< 


##£Z£ñ (OHIttff£Z ä{\) 
XTZ## IHRN] # H © Ä#Wb-— 


19784 4HR20H %#f? 
(E7Eảñ) 
3#*f##  \Axbx@m@WMkXXm,g%â 
2 Äjjùb —TE 
T970 Tá v>È *Tl##HILlI 
(\b#¿8MAM%# 
# 0246(74)9185 6 


HiỦ]j. Z2KEfRIBI 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 107 





IWAKI_ RONSHU 


Contents 
Keiji SEKI _ 
On the Formation of a Monopoly in the Handmade Japanese 
Paper Industry 
—— A Studv of Its Distribution ——— 
Jyojj TAKASKI 
The Meaning and Limit of the [ME and GATT Systems 
—— A View on Difference between Prewar and 
Postwar Economic Policies --—- 
Kuraji YAMASHLTA 
Matter and Void in “Hannyashingyo” 
Ichro YANAGISAWA 
On Some Geological Features of the Iwaki District 
Byong S. Lee 
A Historical Nature of the Inheritance System 
———With Spszial Raferenza to th> Present System in North 
and South Koreas—— 
Ftrancs RUELLUAN 
Kazumasa KIKUCHI 
La Production du Riz au Japon 
Materials 


L E Cuong = 
On Jảpan”s English Education in the Meiji Era 


1 9 7T 68 
SHOKEI GAKKAI OF IWAKI JUNIOR COLLEGE 


108 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Tiếp theo là những môn học chuyên môn của ngành giáo 
dục mà một Sinh viên đầu là Nhật hay ngoại quốc bắt buộc 
phải lấy như: 


Xã hội tâm lý học :ƯUu 
Xã hội giáo dục phương pháp luận : Bình 
Cần lao thiếu niên giáo dục : Bình 
Đạo đức giáo dục nghiên cứu ; THỨ 
Sản nghiệp tâm lý học : Bình 
Giáo dục tương đàm : Bình 
Giáo dục học đặc giảng : Bình 
Giáo dục thực tập :Ưu 
Nhật ngữ I :Ưu 
Nhật ngữ II :ƯUu 
Nhật ngữ IH : Bình 


Điểm mà Đại Học hoặc các vị Giáo thọ cho Ưu có nghĩa 
là từ 80 đến 100 điểm. Bình có nghĩa là điểm từ 70 đến 79 và 
Thứ có nghĩa là 60 đến 69 điểm. Đây là một yêu cầu rất cao 
tại Đại Học của Nhật thuở bấy giờ. Nếu Sinh viên nào học và 
thi dưới 60 điểm xem như đã bị đánh rớt. 

Tôi là sinh viên ngoại quốc tại Đại Học Teikyo nên phải 
học thêm tiếng Nhật. Ông thầy dạy tiếng Nhật ở Đại Học 
chuyên về ngôn ngữ học, nên mỗi giờ học ông đem theo tờ 
báo Yomiuri ra và chọn phần Tienrin Shingo như là phần 
bình luận về mọi vấn đề thời sự, văn hóa, chính trị, tôn giáo 
để học và tuy ông ấy khó tánh như thế, sau 3 học kỳ tôi đã 
lãnh 2 Ưu và 1 Bình. 


Tiếp theo là phần chuyên môn về Anh ngữ. Vì tôi chọn 
ngành giáo dục Anh ngữ, nên luận văn ra trường tôi đã 
nghiên cứu về: Giáo dục Anh ngữ của Nhật Bản dưới thời 
Melji (Minh Trị). Cuộc cách mạng của vua Minh Trị từ năm 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 109 





1868 và đến năm 1976 tôi mới nghiên cứu sâu vào, nghĩa là 
hơn 100 năm sau. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người quan 
tâm về đề tài trên. 


Anh ngữ học khải luận : Thứ 
Anh ngữ âm thinh học : Thứ 
Anh văn học sử I : Bình 
Anh văn học sử II : Bình 
Anh văn học giảng độc I : Thứ 
Anh văn học giảng độc II : Thứ 
Anh hội thoại I :ƯUu 

Anh hội thoại II : Thứ 
Anh tác văn diễn tập I :Ưu 

Tây dương văn học :Ưu 

Anh văn pháp : Thứ 
Anh ngữ khoa giáo dục pháp : Thứ 


Như vậy trong 62 môn học đó tôi đã có 19 môn được 
hạng Ưu, 20 môn thuộc hạng Bình và 23 môn thuộc hạng 
Thứ, nếu bình quân chia ra, điểm ra trường là điểm giữa 1 và 
2 nếu tính theo cách tính của Đức. Một sinh viên ngoại quốc 
học 4 năm ở Đại Học như thế không phải là chuyện đơn giản. 


110 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





R 
bi 
« 


(tã 


MW MẪ ñP ĐỊ 







1" AĐTA, J§ H x*#:ähštíï*/ ĐA 
] 


































































































































































































































































































































































Mi#i tr 
# HH ]H 
fñ Sự z| ‡ HT |j_ f7 ¿F BỊ 
tỉ #ị Ho í J7 Ú ứ| + | HỆ 
dã E 2| | w|ỦH 2 ứñ Bá 4 
J|m * HIIỂG || 7? H @ 2 [R1 || tấ Tí Út 
th IH XÃ #4 | |]#W|8õ fứ + 4 |Tƒ + 1 ÍW ở 
MT rt | 4 | jmUũ TM mới 1 | | | |1 Hộ Đ ø 
BI: + xN tỳ|# # # 4 | BH 
II w 4 |£ | H |ä fí # ñ? 1Ì 2 [KẾ 
At 4 ¬|K ft #  % m ? |E | 
g8 8 Ị + | Jm|mi u ®w M 2 | ĐỆ 
[full 2 |HỊ [uy 
~ |fik®'# wmH| 2 | BE 
l#  % áã MỊ 6 | | 
¬— 
MÔ Đo ớ H4 | | 
‡Ỳ 24 cù #H 7 4 | | 
k2 #f ý dã 4 
lý |W@NŒvlx-zavMỤ 4 | 
Wự Ef(íiLƯNA #10) 4 là 
I" |‡t 24 # f #Ð 4 | J Ị 
LÔ J3 + f Lữ] 4+ | 8| s | 
|| A ro ñÐ¬4 | 1E 4 f8 
| M4 | lui ME # sứ] 
f? lũ # fíï 2 0 | + [BỊ | JH ún8 7# | 4 
+ HO 7| 4 | | ||[k # gH ú H2 
4 d| 4 + 4 ứ lÌ 4 
L4 II NI 
AC „ m4 | | 
s4 l 1| 4 | | 
| hủ ki. b. 
LÍ: Ñ # #4) 
ĐO í 5S MỊ 4 |ĐỆ | kHÌh W k 4 ị 
| @ Iñổ £ z£{t|¬ |6] |Ịt? 8B + 4 
HÌP|#@ mỉ t | |8 2+ £#231|a|l| | 8 x #ia 
ệi _ ý?£ JJÌ 2| BỊ bi * #4 
". ú | |]M 1U x24 
Da Il ¡ HứẶ f? ĐH 4 
HH KP hú 
51 tÐ ĐH áp. 
".. £ | 8 tí ft H 
RỈ | | 45) 











tlhi# g £ 0H Liảt 2000 C6 6 | x káPĐ + ¿ 


Hi Ấ1I ï: ] H 
4W CN ?]$ "h zk ' 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 111 





Trước khi xong Đại Học tôi cũng đã dự định là học tiếp 
lên Cao Học. Chương trình Cao Học ở Nhật gọi là Tu Sĩ Khóa 
Trình. Có nghĩa là những người tu nghiệp và nghiên cứu 
sinh không đơn thuần học tập như sinh viên ở Đại Học nữa. 


Tôi ở chùa đã 4 năm và tiếng Nhật cũng khá rành. Vả lại 
lúc ấy không có liên lạc được với Việt Nam. Vì sau 1975 một 
lá thư đi từ Việt Nam sang Nhật phải mất đến 6 tháng và bị 
kiểm duyệt nát nhàu. Thư đi từ miền Trung vào Sài Gòn, ra 
Hà Nội, đến Bắc Kinh, chuyển qua Nga rồi mới đến Nhật. 
Thư đến nhàu nát như tương và giấy đen như mực, chữ viết 
lem luốt, không thể nào đọc được. Lúc ấy tôi chẳng hiểu cái 
xã hội chủ nghĩa Cộng Sản Việt Nam nó ra như thế nào cả. 
Đọc thư của người thân, của gia đình mà ngậm ngùi cho số 
phận. 


Vì không về nước được mà cũng chẳng phải đi đâu. Vả 
lại tôi đã ở chùa theo Tông phái Nhật Liên (Nichiren). Do 
vậy tôi được nộp đơn thi vào Cao Học phân khoa Phật Học. 
Lúc ấy tôi làm ngon, lấy chữ Hán làm sinh ngữ chính. Vì 
suốt 4 năm học ở Đại Học biết rằng sinh viên Nhật chữ Hán 
không rành. Họ chỉ biết chữ Hán-Nhật chứ không thể biết cổ 
ngữ Hán văn. Phần tôi đã đọc kinh sách hằng ngày bằng chữ 
Hán, hoặc Hán-Việt, nên không mấy khó khăn khi chọn môn 
này làm sinh ngữ chính. 

Vào lớp thi họ cho ra đề tài 5 thời giáo nghĩa qua sự phân 
định của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư và họ bắt chấm câu, phân 
đoạn chữ Hán và bình chú ra tiếng Nhật. Thế là trúng tủ của 
tôi rồi. Trong khi đó nhiều Tăng sĩ Nhật ngồi bên cạnh vẫn 
căn bút. Tôi lấy tiếng Pháp làm sinh ngữ 2 để thi. Do vậy 
cũng không gặp khó khăn mấy. Sau khi thi, về chùa chờ. Vì 
biết chắc rằng mình sẽ đậu nên không lo mấy. Cũng giống 


112 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





như khi còn học Trung Học thi Tú Tài I và Tú Tài II tôi rất tự 
tin, nên về chùa lúc nào cũng an dạ. Còn nhiều người khác 
thì phập phồng lo sợ. 


Sau 10 ngày tôi có kết quả đỗ vào Cao Học Phật Giáo 
và theo tôi nghĩ có lẽ cũng có lời gởi gắm nào đó của Thầy 
Ơikawa, nếu lỡ tôi không đậu thì chắc Thầy ấy cũng bưồn, 
nhưng sự cố gắng toàn lực nằm nơi cá nhân tôi khi học ở Đại 
Học cũng như khi thi, chứ không phải nằm ở sự gởi gắm đó. 
Đây chỉ là điều dự đoán của tôi thôi chứ không chắc là sự 
thật, và cho đến nay tôi vẫn chưa hỏi Thầy ấy về vấn đề này. 

Lúc đó tiền học phí phải đóng độ chừng 250.000 Yen 
tương đương với 1.000 USD. Đây là Đại Học Phật Giáo mà 
Tăng sĩ vẫn phải đóng tiền. Tôi đã có phân nửa tiền do sự đi 
cúng, phân nửa tiền còn lại do Thầy trụ trì Oikawa cho. Như 
vậy tôi đã thoát ra khỏi một cơn hiểm nghèo. 


Đại Học này có nhiều Thây Việt Nam tốt nghiệp như Hòa 
Thượng Minh Tâm, Hòa Thượng Chơn Thành, Hòa Thượng 
Trí Quảng hoặc Hòa Thượng Thánh Nghiêm người Đài Loan 
cũng đã đỗ Tiến sĩ Phật Học nơi đây và hiện tại Ngài là người 
có uy tín về giới nghiên cứu Phật học của Đài Loan tại Mỹ 
cũng như tại quê nhà. Tôi đã gặp Ngài vài lần ở Nhật và khi 
qua Mỹ năm 1985 tôi cũng đã có ghé thăm Trung Tâm Thiền 
Học của Ngài tại New York. 


Đang học ngon trớn tại Cao Học ở Đại Học Risso, chẳng 
biết nguyên nhân gì tôi lại muốn đi ngoại quốc. Thuở ấy đã 
có thư từ liên lạc với Văn Công Trâm đang học Y khoa tại Đại 
Học Kiel và cuối cùng anh ta gởi cho tôi một giấy mời đến 
Đức cũng như giấy học Đức ngữ tại trường Volkshochschule 
Kiel. Câm Passport Việt Nam Cộng Hòa lên Sứ Quán Đức 
xin Visa vào Đức, không ngờ họ thị thực cho thật lẹ, mừng 
quá tôi về lại chùa Honryi để thưa với ông bà trụ trì rằng đi 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 113 





nghỉ hè một thời gian vì sau khi thi cử nhức đầu quá. Vả lại 
sang Âu Châu có cơ hội tìm thêm tài liệu về Phật Giáo Việt 
Nam bằng tiếng ngoại ngữ để về Nhật làm luận án Cao Học 
và Tiến sĩ. 

Tôi đã mua vé máy bay khứ hồi của hãng Lufthansa có 
giá trị trong vòng một năm. Điều ấy có nghĩa là tôi còn định 
trở lại Nhật và đồng thời cũng xin tái nhập quốc vào lại nước 
Nhật khi từ Đức trở về. 

Tôi đến Đức vào một sáng tinh sương ngày 22 tháng 4 
năm 1977. Khi đi từ phi trường Haneda ở Tokyo tôi đã nhận 
được một cái giấy nhắn tin là: Không đến đón Thầy được. Ký 
tên: Lâm Đăng Châu. Tôi đoán có lẽ Trâm đã nhờ anh Châu 
đi đón dùm. Vì Trâm vẫn còn đi thực tập tại một bệnh viện 
ở gần Kiel. Tôi biết thế và khi đến phi trường Hamburg thì 
điện thoại về chỗ thực tập cho Trâm. Hôm đó là ngày thứ 
sáu và sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì Trâm đến đón về nhà 
của cô bạn gái người Đức. Ngôi nhà ấy ở trong một làng 
quê rất đẹp, thật yên tĩnh, rất giống với tâm tình của người 
Đức. Trong gia đình chỉ có một cụ già, một cô gái và một 
con chó. Lúc ấy tôi chỉ sử dụng tiếng Anh và tiếng Đức hầu 
như không biết một chữ nào. Nhưng 2 người ấy cũng không 
nói tiếng Anh được, nên tôi phải nói tiếng Việt và Trâm dịch 
lại. Cô bạn gái của Trâm hình như tên là Waldrau thì phải, 
tôi nhớ mang máng như thế. Vì đã 25 năm rồi còn gì. Cô ta 
cũng lịch sự vui vẻ, chỉ có hơi già so với Trâm. Còn Trâm thì 
hơi thấp. So ra 2 người không cân xứng và nhiều khi tôi nghĩ 
“tình không biên giới” là thế đó. 

Tôi ở đó một cuối tuần đầu tiên vào những ngày 22, 23 
và 24 tháng 4 năm 1977, không khí thật êm đềm dễ chịu. Mỗi 
chiều lúc 4 giờ là giờ ăn bánh ngọt và uống cà-phê hay trà. 
Tôi nâng niu những miếng giấy lau miệng mà không dám xài 


114 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





và làm nhàu nát. Tôi nghĩ tại sao ở đây lại sang quá vậy. Tôi 
hỏi Trâm xài một lần rồi bỏ đi sao? Trâm cười và bảo: Giấy 
mà chú. 

Tôi đã thọ Tỳ Kheo từ năm 1971 tại Việt Nam trước khi 
đi du học Nhật Bản, nhưng Trâm và tôi vốn là bạn bè, do 
đó gọi nhau như thế cho đến năm 1978, 79 thì thôi. Sau này 
Trâm đổi lại cách xưng hô là Thầy và xưng con, thỉnh thoảng 
cũng có xưng tên. Ở Nhật quanh năm suốt tháng tôi chẳng có 
được một thời giờ rảnh vào giữa chiều như thế để mà uống 
cà-phê hoặc ăn bánh ngọt. Còn ở đây mới cái cuối tuần đầu 
tiên mà đã được thư giãn như vậy nên tôi cũng thích. Đặc 
biệt người Đức rất yêu thú vật, cho chúng sống chung trong 
nhà và quý mến như một em bé, còn ở Nhật thì không được 
thế. Trong khi đó, ở Việt Nam lại còn tồi tệ hơn, chó con, 
chó lớn chạy ngông nghênh ngoài đường để tự kiếm ăn chứ 
người còn thiếu ăn, có đâu mà cho chó ăn nữa. 

Chiều 24 tháng 4 năm 1977, cô Waldrau chở tôi và Trâm 
đến chỗ thực tập của Trâm tại một bệnh viện. Ở đây cảnh 
đẹp và lại còn yên tính hơn tại nhà của cô Waldrau nữa. Mỗi 
ngày tôi dậy sớm cùng Trâm ăn bánh mì, uống cà-phê, sau 
đó Trâm đi làm và tôi ở nhà viết thư cho bạn bè khắp nơi báo 
tin rằng tôi đã đến Đức rồi. Nếu tôi nhớ không lầm mỗi ngày 
như thế tôi viết độ chừng 10 đến 15 lá thư và Card Postal và 
tổng cộng độ chừng 100 lá thư như thế. Lúc ấy dán tem mệt 
nghỉ và hớn hở để đi gởi thư. Mỗi trưa Trâm đi làm về thì đã 
có cơm và chiều thì tôi và Trâm cùng nấu. Những kỷ niệm 
như thế vẫn còn ở mãi trong lòng, dẫu cho có già hay chết đi, 
chắc không bao giờ phai nhòa trong trí óc của tôi được. 

Mỗi chiều tôi cùng Trâm đi dạo ở bờ hồ và xem những 
cặp tình nhân hay những ông bà già dắt tay nhau đi rất tự 
nhiên tình tứ. Hình ảnh ấy chẳng có tại Nhật. Vì ở Á Châu 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 115 





người ta ít thổ lộ tình cảm ra bên ngoài như thế. Ngay cả việc 
bắt tay với người nữ, ở Á Châu cũng chẳng có ở người dân 
bình thường. Còn ở đây tôi là người tu, hình ảnh ấy lại càng 
quá xa lạ với mình. Mỗi ngày đều sinh hoạt đều đặn như thế. 
Ngoài ra nếu có thì giờ rảnh thì chúng tôi bàn về những sinh 
hoạt của sinh viên các nơi trên thế giới, ở Mỹ, Nhật hoặc Đức. 
Thỉnh thoảng cũng đưa ra một vài nhận xét cũng như quan 
điểm chính trị của mỗi người. 

Sau 2 hoặc 3 tuần ở nơi thực tập, Trâm chở tôi về nơi cư 
xá sinh viên tại đường Projendorf ở Kiel. Tại đây lúc ấy có 
khoảng 20 sinh viên Việt Nam đang học ngành Y và Nha và 
trong hiện tại thì hầu hết đã ra trường đi làm việc, có phòng 
mạch riêng và cũng có người sang Mỹ để sinh sống và cả hơn 
20 người ấy ai ai cũng sống với nghề nghiệp của mình chứ 
chẳng có ai bỏ cuộc. 

Tại cư xá sinh viên tôi được sinh hoạt tự do, tiếp xúc với 
các sinh viên Đức và sinh viên ngoại quốc ở cùng cư xá. Tôi 
quan sát mọi hiện tượng và nơi cư trú của họ. Điều đầu tiên 
và rất đặc biệt là hệ thống sưởi trong nhà của Đức rất tốt. 
Nhiều khi tôi thấy phí phạm nhiên liệu rất nhiều khi phải 
sưởi khắp phòng, khắp nhà, khắp hành lang như thế, mà có 
sử dụng hết đâu. Chẳng bù với Nhật, ở chùa mùa đông phải 
mở cửa và chân không được mang vớ khi tụng kinh. Người 
Nhật cũng sưởi nhưng rất giới hạn. Họ chỉ sưởi nơi bàn chân 
ở một bàn sưởi giữa nhà dùng cho cả gia đình ngồi uống trà 
hoặc ăn cơm chung, chứ khi ngủ mỗi người rúc vào chăn 
bông thật ấm phủ lên người, lên đầu là xong, không cần phải 
sưởi trong khi ngủ. Vả lại ở Nhật thường hay động đất, nên 
nhà cửa xây toàn bằng những vật liệu nhẹ và cửa ngõ thường 
dán bằng giấy. Nếu lấy ngón tay có thể chọc thủng từ bên 
này qua bên kia một cách dễ dàng, cho nên nhiều sinh viên 
hay gọi nhà của Nhật là nhà bằng giấy là vậy. 


116 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Mỗi cuối tuần các anh em sinh viên tại Kiel thường hay 
đá banh với nhau, tôi cũng tham gia cho vui, chứ nguyên tắc 
chẳng hiểu mô tê gì hết. Cũng có những đêm thứ bảy rảnh 
TÔI ngồi kể cho nhau về sự sinh hoạt của sinh viên tại Nhật 
cũng như tại Đức cho nhau nghe và lúc ấy mới hay ra là mọi 
sinh viên Việt Nam đi du học ở Đức trước năm 1975, sau khi 
Miền Nam Việt Nam bị thất thủ, họ đã nhận được một giấy 
gọi là Premdenpaf dùng cho người ngoại quốc trong khi tiến 
hành thủ tục xin ty nạn. Tôi nghe mà ham. Vì lẽ ở Nhật cho 
đến năm 1977 vẫn chưa có đả động gì tới chuyện giấy tờ cho 
những sinh viên đến Nhật du học trước năm 1975. Ngoài ra 
những sinh viên nghèo ở Đức vẫn còn có thể xin trợ cấp học 
bổng để học nữa. Đây là một số lý do căn bản để tôi suy nghĩ 
là có nên tiếp tục ở lại Đức hay là về lại Nhật trong thời gian 
một năm đầu ấy. 

Trâm đã ghi danh cho tôi học khóa tiếng Đức căn bản tại 
Volkshochschule và mỗi chiều Trâm có kèm tôi một tiếng 
đồng hồ về văn phạm cũng như cách phát âm tiếng Đức. Đây 
là một loại ngôn ngữ khó tôi đã bắt đầu làm quen. Không biết 
nên nói tiếng Đức là ngôn ngữ thứ mấy của tôi rồi, nhưng 
nếu kể theo thứ tự ngoài tiếng mẹ đẻ ra, tôi đã làm quen với 
tiếng Pháp, Anh, Hán, Nhật và bây giò là tiếng Đức nữa. Vị 
chi cũng không ít loại ngoại ngữ khó mà tôi đã kinh qua. 

Học độ chừng 3 tháng tại Volkshochschule Kiel tôi đã 
xin qua học phân khoa Đức ngữ tại Đại Học Kiel. Nơi đây có 
phòng luyện giọng, tập nói, nghe kể chuyện v.v... nên việc 
học tiếng Đức của tôi càng ngày càng tiến bộ. Dĩ nhiên tiếng 
Đức là một loại tiếng khó, ít có người ngoại quốc nào dám tự 
hào rằng mình nói đúng tiếng Đức hoàn toàn, chỉ trừ những 
em bé ngoại quốc sinh ra ở đây, lớn lên đi học và tốt nghiệp 
từ Tiểu Học, Trung Học, Đại Học của Đức thì có thể hãnh 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 117 





điện nói được điều đó, nhưng lại kẹt một điều là tiếng mẹ đẻ 
của em ít rành hơn tiếng Đức, nên đó cũng là vấn đề được 
đặt ra của cha mẹ các em cho chính tương lai của các em khi 
muốn tiếp tục tồn tại tại xứ này mà phải làm sao bản sắc văn 
hóa của dân tộc không bị mất gốc. Quả là không đơn giản 
chút nào cả. 

Học tiếng Đức mỗi ngày chừng 4 tiếng đồng hồ và mỗi 
tuần từ thứ hai đến thứ năm. Ngày thứ sáu tôi ôn bài hoặc 
làm bài tập để ngày thứ bảy, chủ nhật thì đi hái trái Kirchen, 
là một loại đào của Đức, ra hoa cỡ tháng 3 và kết trái vào 
tháng 6, tháng 7. Từ Nhật sang tôi có mang theo một ít tiền, 
nhưng đã gần cạn. Do đó tôi bắt đầu đi làm thêm với những 
anh em sinh viên khác. Lúc ấy cũng có một số người ty nạn 
đến sinh sống ở Kiel, nhưng ít lắm, độ chừng 10 gia đình là 
cùng. Họ cũng cùng đi hái trái Kirchen với chúng tôi. Cứ 
mỗi giỏ đầy là 5 Đức Mã. Mỗi ngày, mỗi người hái được 10 
giỏ như thế là giỏi. Một sinh viên tay trắng mà mỗi ngày làm 
được 50 Đức Mã là loại siêng năng có hạng và lúc ấy mới 
thấy được giá trị của đồng tiền là gì. 

Nhưng mùa đào, mùa dâu tây, mùa trái đâu có kéo dài 
suốt năm. Vả lại chúng tôi còn phải đi học nữa, nên chỉ đi 
làm đâu chừng 6 đến 8 cái cuối tuần như thế cũng tạm đủ 
tiêu vặt trong mấy tháng rồi. Làm việc kiểu sinh viên chắc 
ai cũng rõ, vả lại là sinh viên cũng không được phép đi làm 
ngoài hè nhiều giờ. Vì bị chi phối bởi việc học. 

Ở chung với Trâm chừng 3 tháng thì tôi dọn ra ở riêng 
tại đường Holtenauerstr. cũng ở Kiel, mỗi ngày đạp xe đạp 
đến trường để học tiếng Đức. Có chiều ghé qua cư xá sinh 
viên của Trâm để thăm, ăn cơm chung và sau đó nhờ Trâm 
chỉ thêm cho một ít văn phạm tiếng Đức. Sở đĩ tôi dọn riêng 
ra như thế, vì muốn có phòng ốc rộng rãi hơn để thờ Phật và 


118 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





tụng kinh. Từ Nhật qua tôi chỉ mang theo một cái chuông, 
một cái mõ và mấy hình Phật, kể cả một cái đĩa và một đôi 
đũa với một số hồ sơ cá nhân. Như vậy đó mà 25 năm sau ở 
xứ này đồ cá nhân chắc phải chở mấy xe cam-nhông mới hết. 
Nhưng để làm gì và sẽ đi về đâu? Cũng là một con số không 
to tướng qua sự thành, trụ, hoại, diệt của sự vật mà thôi. 

Nhiều lúc nghe mưa rơi thấy nhớ nhà, nhưng chẳng biết 
nhớ ai. Không lẽ nhớ xứ Nhật. Vì nơi đó không phải là quê 
hương của mình. Còn nhớ Việt Nam ư? Nếu tính từ 1972 đến 
1977 cũng đã hơn 5 năm xa xứ rồi, còn gì để nhớ nữa. Kể từ 
khi xuất gia 1964 đến 1968 tại Hội An, tôi đã xa nhà cha mẹ 
và anh chị em, chỉ lấy chốn chùa chiền làm nơi nương tựa. 
Rồi 1968 vào Sài Gòn ở chùa Hưng Long đi học cho đến năm 
1971 và 1972 lại rời Sài Gòn sang Tokyo. Như vậy đối với tôi 
thuở ấy chẳng có nơi nào là quê hương chắc thật cả. 

Một hôm tôi viết thư về Tokyo để hỏi thăm ý kiến của 
Thầy Bảo Lạc, bào huynh của tôi vẫn còn đang học tại Đại 
Học Komazawa ở Tokyo rằng có nên về lại Nhật hay nên ở 
lại Đức? Tiếp theo tôi cũng viết cho Thầy Oikawa một lá thư 
bằng tiếng Nhật để cảm ơn và để hỏi ý kiến. Vì thấm thoát 
cũng đã 8 tháng rồi kể từ khi tôi rời Nhật. 

Sau chừng vài tuần, tôi nhận được thư của Thầy Bảo Lạc 
trả lời rằng: Nếu hoàn cảnh bên Đức thuận tiện thì nên ở 
lại học hành, nếu về lại Đông Kinh cũng không sao. Vì con 
đường học vấn vẫn còn chờ đợi đó. 

Lá thư của Thầy Oikawa gởi đi, nhưng không có thư trả 
lời. Tôi biết tánh Thầy ấy, bao giờ cũng vậy rất dễ dãi, xuề 
xòa, nhưng lười trả lời thư cho bất cứ ai. Chỉ thích một điều 
duy nhất là rượu. Nhiều khi ông ta uống nhiều quá bà vợ bảo 
sao uống nhiều vậy? Thì ông ta trả lời rằng: “Rượu cũng làm 
từ gạo ra, chứ sao bắt tôi phải ăn cơm để làm gì?” Quả thật 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 119 





không sai, nhưng không hoàn toàn đúng. Thế là mọi người 
cũng phải cười với lối lập luận ấy mà thôi. 

Kể từ nhỏ, lúc 15 tuổi vào chùa, mọi quyết định tôi đều 
phải tự mình lo liệu và giải quyết. Ví dụ như quần áo tự giặt, 
mền chiếu tự lo, tiền bạc tự phải xoay xở cho có để đi học, 
bài vở ở học đường tự tìm kiếm bạn giỏi cùng học và cùng 
làm xong nhiệm vụ của một người học sinh, một Tăng sĩ, 
một sinh viên. Thế thôi! Không than phiền, không giận hờn, 
không trách móc, không đòi hỏi và cứ thế mà tiến hành trên 
con đường thiên lý ấy. 

Khoảng cuối năm 1977, tôi nhận được thư của anh 
Lâm Đăng Châu ở Hannover gởi lên báo rằng có chỗ học 
(Zulassung) tại Đại Học Giáo Dục Hannover. Thế là tôi mừng 
và bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để dời về Hannover sau khi ở Kiel 
và học tiếng Đức hơn 8 tháng. Ngày hôm đó có lẽ vào mùa 
Đông năm 1978, tôi đã đến ở tạm nhà anh Lâm Đăng Châu độ 
chừng 10 ngày thì anh Châu đọc báo và thuê được căn nhà tại 
đường Kestnerstr. số 37. Đây chỉ là một Wohnung nhỏ thôi, có 
2 phòng, một nhà bếp, một nhà tắm và một hành lang dài. Lúc 
về đây có Ngô Ngọc Diệp tận tình giúp đỡ, nên những thông 
tin liên lạc thuở đó mới bắt đầu khởi đi từ chốn này và ngày 
2 tháng 4 năm 1978 chúng tôi làm lễ An Vị Phật, có mời Đại 
Đức Thích Minh Tâm từ Paris tham dự. Lúc ấy Thầy vẫn còn 
là Đại Đức, đến năm 1983 giới đàn Thiện Hòa ở Mỹ mới tấn 
phong lên Thượng Tọa và tháng 12 năm 1998 được tấn phong 
lên Hòa Thượng tại chùa Khuông Việt ở Na Uy. 

Về sinh hoạt lễ An Vị Phật độ chừng 30 người. Có vài vị từ 
Pháp tháp tùng Hòa Thượng Minh Tâm sang. Còn bao nhiêu 
là anh em sinh viên Việt Nam đang sinh sống tại Hannover 
và có một ít người ty nạn đến từ Hildesheim tham dự. Lúc 
đó Ngô Ngọc Diệp làm tổng khậu, có nghĩa là bao dàn từ 


120 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





trên chánh điện như đánh chuông mõ cho đến nhà bếp như 
nấu nướng, dọn đẹp v.v... 


Sinh hoạt Phật sự tại Niệm Phật Đường hồi đó còn lỏng 
lẻo, yếu ớt, chậm chạp, chỉ có mấy Thầy trò. Thỉnh thoảng 
Trâm từ Kiel cũng có ghé về để sinh hoạt chung, rồi Thầy trò 
kéo nhau đi Berlin, Dortmund hoặc Stuttgart để thuyết trình 
về tình hình Phật Giáo tại Việt Nam qua sự đàn áp của người 
Cộng Sản. Mỗi tháng vào chủ nhật thứ nhất và chủ nhật thứ 
ba vào lúc 11 giờ có lễ Phật định kỳ, thuyết pháp và sau đó 
là cơm nước cũng như sinh hoạt chung và kể từ đó đến nay 
(1978 - 2002) suốt gần 25 năm chùa Viên Giác đều sinh hoạt 
thường xuyên như thế. Có lúc đông cả trăm người, nhưng 
cũng có lúc ít chừng 10 người, nhưng ít nhiều gì cũng cử 
hành lễ và chưa bỏ một lần lễ Phật định kỳ nào cả. Nếu tôi 
có đi ra ngoại quốc thì ở nhà Ngô Ngọc Diệp thay thế để làm 
chủ lễ. 

Kể từ tháng 6 năm 1978 đến tháng 5 năm 1979, Ban Hộ 
Trì Tam Bảo đã kêu gọi bà con xa gần đóng góp định kỳ hằng 
tháng tùy theo khả năng để trả tiền thuê Niệm Phật Đường 
nơi tôi ở. Cứ kêu gọi hằng năm như thế và trong số 32 người 
đóng góp đầu tiên ấy, nay vẫn còn tiếp tục hộ trì Tam Bảo. 
Quả là một sự giúp đỡ không thể dùng lời nói để tạ ơn, mà 
năm sau (2003) Lễ Kỷ Niệm 25 năm Chùa Viên Giác, tôi phải 
có những phần thưởng xứng đáng để tri ân những vị này. 

Ngày nay cũng đã có người đi xa, có người còn, có người 
mất và tôi ghi hết ra đây để cảm tạ sự đóng góp một cách 
chân tình như thế cho sự trưởng thành của Phật Giáo Việt 
Nam tại Đức từ đó đến nay. 


1. Văn Công Trâm, ở Kiel, mỗi tháng 30 Đức Mã. Sau này 
ra trường Y khoa, anh ta đóng mỗi tháng 50 Đức Mã 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 121 





và mãi cho đến hôm nay vẫn còn tiếp tục. Đây là người 
bạn học cũ cùng trường với tôi hồi còn Tiểu Học, em 
ruột của Sư Bà Diệu Tâm, anh ruột của Nguyên Đạo 
Văn Công Tuấn và năm 1979 Trâm quy y với tôi, tôi 
cho pháp danh là Thị Minh. 

2. Nguyễn Thị Đẹp, ở Neumũnster. Chị này đóng mỗi 
tháng 10 Đức Mã và chỉ kéo dài chừng vài năm là chấm 
dứt. Hiện bây giờ chị vẫn còn ở Neumũnster vì trong 
danh sách nhận báo Viên Giác chị ấy vẫn còn liên lạc 
với chùa và thỉnh thoảng có cúng dường bất thường. 

ty Nguyễn Thị Tư, ở Kiel, đóng mỗi tháng 10 Đức Mã, 
nhưng cũng chỉ vài năm đầu rồi ngưng. Nghe đâu bây 
giờ đã có chồng, có con và vẫn ở tại Kiel. 

4. Hồ Kim Lệ, ở Kiel, đóng mỗi tháng 10 Đức Mã và cũng 
chỉ góp độ 1, 2 năm đầu rồi nghỉ. Anh là một những 
người đến ty nạn ở Đức sớm nhất vào những năm 
1976, 77 và nghe đâu bây giờ anh ta vẫn còn ở tại đó. 

5. Đoàn Thị Mỹ Lộc, ở Koblenz. Cô này đóng mỗi tháng 
20 Đức Mã và kéo đài đến năm 1980 thì hết. Thỉnh 
thoảng có cúng dường bất thường gởi qua ngân hàng. 
Mới đây lễ Phật Đản 2546 (2002) tôi có gặp cô và người 
chồng tên Giáo về chùa dự lễ. Đúng là thời gian có đổi 
thay, nhưng tấm lòng với Đạo thì càng ngày càng gắn 
bó nhiều hơn. Vì lẽ khi con người càng lớn thì dễ đi 
gần với niềm tin Tôn Giáo của mình. 

6. Lê Xuân Bình, ở Koblenz. Người này chỉ hộ trì cho 
chùa một năm, mỗi tháng 20 Đức Mã và từ đó đến nay 
không thấy liên lạc về chùa nữa. 

7. Lê Văn Hồng, ở Koblenz. Anh này hộ trì chùa mỗi 
tháng 20 Đức Mã và đóng góp chừng 3 hay 4 năm sau 
đó lại ngưng. Thỉnh thoảng cũng có về chùa. 


122 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





8. Hồng Hoàng Sơn, ở Koblenz. Anh này mỗi tháng đóng 
20 Đức Mã và chừng vài năm thì nghỉ. Cho đến nay 
vẫn không có liên lạc với chùa. 

9. Trương Văn Giáo, ở Koblenz, mỗi tháng đóng 20 Đức 
Mã và kéo đài trong nhiều năm. Nay vẫn còn ở Koblenz 
và thỉnh thoảng có về thăm chùa. 

10. Lê Thanh Bình, Hannover. Anh này là 5inh viên 
du học trước 1975. Mỗi tháng đóng 20 Đức Mã cho 
đến nhiều năm sau này. Sau khi tốt nghiệp Đại Học 
Hannover thì về Bremen để làm việc. Thỉnh thoảng có 
ghé thăm chùa lễ Phật. 

11. Lâm Đăng Châu. Anh này ở Hannover, mỗi tháng hỗ 
trợ 20 Đức Mã, đóng độ vài năm thì ngưng và như 
trong phần đầu có đề cập, anh là một trong những ân 
nhân của tôi trong giai đoạn ban đầu khi mới đến xứ 
Đức này. 

12. Ngô Ngọc Diệp, ở Hannover. Anh này đã quy y với 
tôi vào lễ Vu Lan ngày 19 tháng 8 năm 1978 cùng với 
2 người khác là Đoàn Thị Thu Hạnh và Nguyễn Đức 
Hiếu. Diệp tôi cho pháp danh Thị Chơn, Hiếu cho 
pháp danh Thị Ân và Cô Hạnh tôi cho pháp danh Thị 
Nhân. Diệp là người mà tôi mang ơn cũng nặng ngay 
từ lúc ban đầu. Lúc ấy Diệp cũng còn là sinh viên, mỗi 
tháng hộ trì chùa 20 Đức Mã cho tới khoảng 1992, 93 
mới ngưng. Dạo ấy, mỗi sáng trước khi đi làm ở hãng 
Continental, Diệp thường ghé chùa để tụng kinh Lăng 
Nghiêm với tôi, từ khi còn ở tại Kestnerstr. cho đến 
Eichelkampstr. cũng vậy. Anh là một người đa tài, cái 
gì cũng có thể làm được, không kể công, không trốn 
tránh trách nhiệm. 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 123 





13. Lê Huy Cát, Hannover. Anh này mỗi tháng giúp 20 
Đức Mã độ chừng một vài năm sau thì ngưng. Vì anh 
chị ấy dọn sang định cư bên Úc vùng Brisbanne nắng 
ấm. 

14. Nguyễn Tiến Hội, ở Hannover, có ghỉ tên trong số 32 
người này, mỗi tháng đóng 10 Đức Mã, nhưng không 
thấy hỗ trợ. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình. Nay vẫn còn 
ở Hannover, là một võ sư của Vovinam Việt Võ Đạo. 

15. Đạo Hữu Long, ở Hildesheim, có ghi đóng mỗi tháng 
30 Đức Mã và chỉ đóng một tháng 6 duy nhất của năn 
1978 rồi nghỉ. 

1ó. Phạm Văn Phụng, ở Hildesheim, đóng mỗi tháng 20 
Đức Mã và hỗ trợ chừng vài năm sau thì ngưng. 

17. Nguyễn Ngọc Tuấn và Nguyễn Thị Thu Cúc, ở 
Hannover. Đây là hai anh chị cũng có công rất nhiều 
với Niệm Phật Đường ngay từ lúc ban đầu. Mỗi tháng 
đóng 20 Đức Mã trong nhiều năm liên tục như vậy. 
Trong chương trước, tôi có đề cập đến anh chị này rồi. 
Họ là những sinh viên du học đến Đức từ năm 1968. 

18. Lê Hữu Cơ, ở Neuss. Mỗi tháng đóng 10 Đức Mã, 
được 3 tháng thì ngưng. Chẳng biết ông bà này còn 
sống hay đã mất. Vì từ lâu không còn liên lạc nữa. 

19. Ngô Tài Ba, ở Hòa Lan, hứa cúng mỗi tháng 20 Đức 
Mã nhưng chưa đóng lần nào cả và từ đó đến nay cũng 
chẳng có tin. 

20. Phạm Bé, ở Hòa Lan, cũng giống như vậy. 

21. Đinh Thị Hợi, ở Aachen, đóng mỗi tháng 20 Đức Mã 
trong nhiều năm như vậy và vị này chắc nay không 
còn nữa. Vì lúc đó cũng đã lớn tuổi rồi. 


124 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





22. Nguyễn Đức Quyến, ở Aschaffenburg. Vị này đóng 
mỗi tháng 20 Đức Mã bắt đầu từ tháng 9 năm 1978 và 
kéo dài trong vài năm như thế. Nay thì gia đình vẫn 
còn ở tại Aschafenburg. 

23. Vũ Văn Hà, ở Pháp, sau này xuất gia pháp danh là 
Nguyên Lưu, đệ tử Hòa Thượng Minh Tâm. Mỗi năm 
Bác hộ chùa Viên Giác bên này 600 FE và liên tục như 
thế đến khi Bác mất cách đây chừng 10 năm thì nghỉ. 
Bác là đệ tử xuất gia rất trung thành với Hòa Thượng 
Minh Tâm, đã ở Pháp trên 50 năm và cuối đời còn lại 
vào chùa để hộ đạo. 

24. La Thành, ở Herford. Vị này cũng đóng vài năm rồi 
nghỉ, mỗi tháng 20 Đức Mã và cho đến nay không còn 
liên lạc gì cả. 

25. Nguyễn Thanh Tùy, ở Recklinghausen, mỗi tháng 
đóng 20 Đức Mã, bắt đầu từ tháng 10 năm 1978 và 
đóng mãi cho đến khi vị này mất mới thôi. 

26. Phan Văn Trường, ở Hannover, là Sinh viên du học 
trước 75, đóng mỗi tháng 10 Đức Mã độ một năm, sau 
đó đi dân sang Mỹ và đến nay không còn liên lạc nữa. 

27. Nguyễn Thị Hạnh, ở Braunschweig, mỗi tháng đóng 
20 Đức Mã trong nhiều năm như thế. Chị cũng là sinh 
viên du học trước 1975 và đã xong Đại Học. Mỗi năm 
nhân lễ Phật Đản hay Vu Lan chị đều về chùa giúp 
trong nhà bếp suốt hơn 20 năm như vậy. Công đức 
thật không nhỏ. 

28. Bùi Hữu Tường, ở Mũnster, cũng là sinh viên du học 
trước 1975, đã ra Bác sĩ và làm việc tại Đức. Mỗi tháng 
thuở ấy anh đóng 10 Đức Mã, liên tục trong nhiều năm 
như vậy. 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 125 





29. Vương Đắc Mẫn, ở Kiel, nay là Bác sĩ ở Mỹ. Cũng là 
sinh viên du học trước 75, chỉ ủng hộ bất thường cho 
chùa chứ không đóng định kỳ, mặc dầu có ghi danh 
như thế. 

30. Đoàn Thị Thu Hạnh, ở Hannover, mỗi tháng đóng 20 
Đức Mã và kéo dài trong nhiều năm. Trong Chương 
trước tôi đã có đề cập đến cô này. 

31. Phạm Công Hoàng, ở Bremen, là sinh viên du học 
trước 1975, nay là Kỹ sư Hàng không làm tại hãng ở 
Bremen. Mỗi tháng góp 50 Đức Mã và kéo dài từ năm 
1978 đến nay chưa nghỉ. 

32. Trân Văn Trường, ở Schweringhausen. Anh là gia 
đình ty nạn đến Đức rất sớm và sau đó sang định cư 
tại Mỹ. Kể từ đó đến nay không còn liên lạc nữa. 


Từ 1979 đến cuối năm 1980 có thêm vài vị đóng góp nữa 
như chị Nguyễn Thị Soan ở Kiel mỗi tháng đóng 10 Đức Mã 
và có vài vị ghi tên nhưng không hỗ trợ, có lẽ vì lý do gia 
cảnh. Đó là 32 hóa thân ban đầu của Đức Quan Thế Âm Bồ 
Tát và nhờ mỗi người một hạnh nguyện như thế mà ngày 
nay sau 25 năm ngôi chùa này đã đứng vững vàng trong 
lòng xã hội Đức và là nơi nương tựa tỉnh thần của hàng trăm 
ngàn người ty nạn Việt Nam khi bỏ nước ra đi tìm tự do. 

Tính trung bình mỗi tháng như thế chùa Viên Giác tại 
Hannover nhận được số tịnh tài định kỳ là 600 Đức Mã của 
32 người đóng. Phải trả tiền nhà 180 Đức Mã, tiền điện, gas, 
nước, điện thoại v.v... độ chừng 120 Đức Mã nữa. Như vậy 
mỗi tháng dư độ 300 Đức Mã dùng làm quỹ chi dụng bất 
thường cho Niệm Phật Đường. Ví dụ như mỗi khi có chư 
Tăng đến thăm phải cúng dường hoặc làm lộ phí di chuyển 
đi đây đó v.v... Trong thùng phước sương hầu như không có 


126 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





đồng nào. Vì ai cũng là sinh viên hoặc người ty nạn mới đến 
Đức nên sự tiêu pha rất chừng mực. 

Vào ngày 5 tháng 2 năm 1979, tôi có viết một thư mời Phật 
Đản và năm đó địa phương Bá Linh đã đóng góp phần văn 
nghệ cúng dường. Tổ chức tại Bethoven Saal của Stadthalle 
Hannover. Có độ 400 người Việt và Đức về tham dự. Năm đó 
chính quyền Tiểu Bang Niedersachsen có giúp tiền để thuê 
phòng và chở đồng bào từ Friedland về tham dự lễ, ở qua 
đêm trong nhiều gia đình của Đức để trao đổi làm quen, do 
Hội Hồng Thập Tự đảm trách việc này. 

Năm 1979 nhằm Phật Đản 2523 cũng là năm đầu tiên Hội 
Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt Nam tại Đức được ra 
mắt tại Hội Trường. Nghĩa là sau 6 tháng thành lập (11.1978). 
Tất cả cái gì cũng mới mẻ và danh sách cúng dường lễ Phật 
Đản năm đó của 19 người, đa phần đến từ Berlin tổng cộng 
là 195 Đức Mã. Số tiền rất khiêm nhường, nhưng giá trị tỉnh 
thần thì không nhỏ. Vì đây là lần đầu tiên ra mắt công chúng 
Đức. Lúc ấy người Đức rất quý mến người ty nạn Việt Nam. 
Vì lẽ những người lớn tuổi họ đã hiểu nỗi khổ của thời Đệ 
nhị Thế chiến (1939 - 1945) cũng như thời Đức Quốc Xã của 
Hitler sống khổ cực như thế nào rồi, nên dễ thông cảm. Vì 
vậy chính quyền của Tiểu Bang Niedersachsen mới dễ dàng 
đón nhận đầu tiên mấy ngàn người vào ngày 10 tháng 12 
năm 1978 từ chiếc tàu Hải Hồng đang bị câu lưu ở Hồng 
Kông, ra đi từ Việt Nam. Trong đó có mấy ngàn người đói 
khát, kể cả người già và trẻ con. 

Do đó, ông Ernst Albrecht là vị Thủ Hiến Tiểu Bang đầu 
tiên của nước Đức đã kêu gọi cứu trợ nhân đạo và lập tức 
nhân dân Đức hưởng ứng ngay. Ở đây xin chắp tay cảm tạ 
ông cựu Thủ Hiến Tiểu Bang Niedersachsen trong thời gian 
ấy đã cưu mang người ty nạn Việt Nam chúng tôi rất nhiều. 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC |! 127 





Ngay như việc sau này vào năm 1986, 87 đưa đơn xin phép 
xây cất chùa Viên Giác tại đường Karlsruherstr. này nếu 
không có sự lưu tâm của ông, chắc rằng giấy phép cũng còn 
lâu lắm mới nhận được. 


Nhân mùa Vu Lan năm 1998, tôi đã mời cựu Thủ Hiến 
và phu nhân đến chùa Viên Giác Hannover để nói lời cảm 
tạ chân thành của người ty nạn Việt Nam tại Tiểu Bang 
Niedersachsen nói riêng và trên toàn nước Đức nói chung. 
Ông rất cảm động và lưu lại chùa nhiều giờ hơn ngoài dự 
tính để đi thăm 7 tâng tháp có thờ Phật, Tổ Đường v.v... do 
anh Kiến Trúc Sư Trần Phong Lưu hướng dẫn. Những ân 
tình như thế chúng tôi không thể nào quên, xin ghi hết vào 
lòng, dẫu cho có ở thế giới này hay tái sanh vào một cõi xa 
xăm nào khác đi chăng nữa, thì ân nghĩa vẫn là những gì khó 
đáp đền trong muôn một vậy. Vào tháng 8 năm 2002, phu 
nhân của cựu Thủ Hiến Tiểu Bang Niederesachsen cũng đã 
vĩnh viễn ra đi, nhưng ơn cứu tử ấy, người Việt Nam chúng 
tôi không bao giờ quên cả. 

Từ Tết năm 1981, chúng tôi chính thức dời chùa về đường 
Eichelkampstr. số 35A và tại đây chùa đã nhận được chính 
thức tiền thuê chùa mỗi tháng 3.000 Đức Mã từ Bộ Nội Vụ 
Liên Bang để trang trải tiền thuê và các phí khoản khác (xin 
xem Chương trước). Tuy nhiên, số người phi tên hỗ trợ định 
kỳ hằng năm 1991 và 1992 trong vòng một năm ấy có 60 người. 
Số lượng có tăng nhưng số người đóng góp không đều, chỉ có 
42 người đóng thường xuyên. Số người cũ có một ít rút lui và 
số người mới có một số thêm vào. Tổng số tiền ủng hộ định kỳ 
là 900 Đức Mã mỗi tháng. Với số tiền này chúng tôi lo chỉ tiêu 
cho các lễ lộc cũng như điện, gas, nước v.v... 

Trong số những vị đóng định kỳ từ năm 1981 cho đến 
nay vẫn còn đóng liên tục gồm có: Đạo Hữu Đoàn Thị Thanh 


128 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Tú ở Paris, anh Tô Văn Phước tại Mũnchen, anh Lâm Thành 
ở Lingen. Đó là những tấm lòng son đáng trân quý và dĩ 
nhiên là sau này còn nhiều người mới đóng định kỳ nữa, 
quý vị có thể xem danh sách này trong tập san Viên Giác số 
126 tháng 12 năm 2001. Bây giờ vẫn còn 129 vị. Nghĩa là số 
người hộ trì càng ngày càng tăng và dĩ nhiên là chi phí cũng 
không có giảm. 

Tất cả những hồ sơ này tôi vẫn còn giữ lại đó, để một 
mai biết đâu có ai đó có ý đò tìm để hiểu rõ ngọn ngành của 
một thời đã qua thì quả là ơn nghĩa nghìn trùng trong muôn 
thuở, khó đáp đền, mà kẻ mang chịu ơn trực tiếp đó là tôi. 
Nếu không có những tâm hồn thanh cao trong sáng ấy, góp 
nhặt từng đồng tiền, từng lời ca, từng tiếng hát, từng nhịp 
mõ, từng lời kinh v.v... thì làm sao có được một ngôi chùa 
Viên Giác như hôm nay sáng ngời long lanh trên bầu trời 
Hannover này hay trên Internet văn minh của thế kỷ 21 này 
mà ngồi ở nhà người ta cũng có thể xem được những hình 
ảnh uy nghiêm của ngôi chùa tại đây. 

Để đi đến thành công như thế không phải câu chuyện 
của một ngày mà là câu chuyện của hơn 30 năm, nên chương 
này hơi dài hơn các chương khác, khi xem cũng mong quý vị 
cảm thông cho. 

Năm 1978 là năm đầu tiên tôi về thành phố Hannover 
nên có nhiều việc phải làm, nào là an vị Phật, lễ Vu Lan, đi 
học tại Đại Học Hannover, đón người ty nạn đến Đức v.v... 
tương đối rất bận rộn và để chuẩn bị cho lễ Phật Đản năm 
1979 tại Bethoven Saal ở Stadthalle Hannover, tôi có soạn một 
vở kịch về “Cuộc Đời Đức Phật “do các em Phật Tử nghiệp 
dư trình diễn. Trong đó có chị Giang, anh Tuấn, Giang, Phấn, 
Danh và một số anh em khác nữa. Tôi phải viết tuông và đạo 
diễn luôn. Hình như có cả cô Kim Thêm nữa thì phải. Đó là 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 129 





vở kịch đầu tiên do tôi soạn và sau này có vài vở khác như 
“Hoa Rơi Trước Cửa Phật“ do một số anh em tại Berlin đóng 
và diễn tại rạp hát Theafer am Aegi. Tất cả đều tự biên tự diễn. 
Sự thành công ít, nhưng mệt mỏi thì nhiều. Vì lẽ hồi đó mỗi 
Tần lễ phải dọn hết tất cả những gì từ Niệm Phật Đường sang 
Jugendzentrum, từ bàn thờ cho đến nồi niêu soong chảo 
v.v... Sau khi lễ lại dọn về lại chùa, Thầy trò chúng tôi vất 
vả vô cùng, nhưng được một cái vui là ai cũng đã thực hành 
xong nhiệm vụ của mình đã được giao phó. 


Học kỳ 78/79 ở Đại Học Giáo Dục tôi phải nghỉ để đi 
Göttingen và Eriedland giúp đỡ cho bà con mới tới, nhiệm 
vụ là làm thông dịch viên cho Bác sĩ khi người ty nạn mới 
tới đi khám bệnh tổng quát tại bệnh viện. Vì sống chung lâu 
ngày trên chiếc tàu Hải Hồng nên chí của người này nó lây 
qua người kia, bất kể là đàn ông hay đàn bà. Nên mọi người 
ai cũng phải gội đầu trừ chí và đội một bọc ni-lông trắng toát 
lên đầu, trông giống như để tang. Lúc ấy tiếng Đức tôi còn 
bập bẹ và chẳng biết con chí tiếng Đức kêu bằng gì nên phải 
tra tự điển và còn bao nhiêu chuyện đở khóc đở cười khi diễn 
tả bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau nữa, làm sao có thể diễn 
tả hết được. 

Nhờ làm thông dịch như thế mà có 2 việc có kết quả: 

- Thứ nhất là chính quyền Đức lưu tâm về vấn đề tôn 

giáo, xã hội. Người mình có thể tự giúp cho mình, nên 
Bộ Nội Vụ Liên Bang mới kêu đến và giúp đỡ. Chứ 
thật tình lúc ấy chúng tôi có biết đâu mà gõ cửa các cơ 
quan công quyền. 

- Thứ hai là chuyện ơn nghĩa. Người mình được cái là 
không bao giờ quên ơn kẻ khác, cho nên những người 
được tôi giúp đỡ lúc ban đầu như thế, sau này họ có 
công ăn việc làm và khá giả, họ trở về chùa để giúp lại 


130 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





chùa bằng nhiều cách khác nhau. Thật ra thì khi thi ân, 
tôi không cầu đền đáp, nhưng đó là kết quả trước mắt 
đã thành tựu như vậy. 

Đến học kỳ mùa Đông 79/80 thì tôi làm xong Referat về 
một môn Emperie, dịch là kinh nghiệm luận của ngành Giáo 
Dục Học bằng tiếng Đức và thuyết trình trước nhiều sinh 
viên để có một Chứng Chỉ còn thiếu về môn ấy. Ở Nhật học 
62 môn mà không có môn này và cuối năm 80 thì tôi không 
còn tiếp tục đến Đại Học nữa. Vì lẽ chùa chuẩn bị đọn qua nơi 
rộng rãi hơn, nên cần phải chăm sóc nhiều hơn. Nhiều khi ở 
chùa lo việc chùa thì nghĩ rằng không biết trong Đại Học các 
bạn đang học gì và lúc ngồi tại Giảng Đường Đại Học thì lại 
nghĩ không biết ở chùa có ai đến lễ Phật, thăm viếng không 
v.v... và V.V... Do đó tôi quyết định không tiếp tục đi nốt con 
đường học vấn để ra Tiến sĩ ngành này vì một số lý do chính 
bên trên và cũng có kèm theo một số lý do phụ nữa. 


Tôi có điện thoại hỏi thăm Hòa Thượng Thích Minh Tâm 
và có ý về lại Nhật, hoặc ở Đức, không ra hoạt động, để 
học cho xong học trình Tiến sĩ mới ra làm việc, nhưng Hòa 
Thượng cũng có bảo rằng: Có nhiều vị có bằng cấp Tiến sĩ 
nhưng có làm được gì đâu! Đó là câu an ủi để tôi không còn 
vấn vương với con đường học vấn nữa, nhưng bây giờ nhiều 
lúc thấy cũng tiếc. Vì lẽ sức học của tôi vẫn còn. 


Ở Đức không có bậc Cao Học như ở Mỹ và ở Nhật, mà 
học 5 năm ở Đại Học, sau đó vào nghiên cứu sinh để làm 
luận án Tiến sĩ ra trường. Vả lại ở Trung Học họ đã học 13 
năm rồi, trong khi đó ở Nhật hay Việt Nam chỉ có 12 năm 
thôi. Nếu cộng chung lại số năm từ Trung Học lên Cao Học 
vẫn tương đương với các nơi khác trên thế giới. Thật ra sự 
học thì nó vô cùng, nhưng trên nguyên tắc học đến Đại Học 
là hết, để sau đó mỗi người tự nghiên cứu mà thôi. 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 131 





Thuở đó tôi cũng có một quyết định quan trọng cho chính 
mình là phải tự chọn lựa con đường để đi trong tương lai lâu 
đài hơn, chứ không thể gián đoạn ở nơi này được. Ví dụ chọn 
con đường học vấn, thật ra ở ngoài đời có không biết bao 
nhiêu người lo cho vấn đề này. Chỉ có con đường sở trường, 
con đường chuyên môn của mình là tu học, lo Phật sự không 
có ai ngoài mình ra lúc đó có thể gánh vác được. Cho nên tôi 
nằm đêm suy nghĩ thật nhiều và cuối cùng là không tiếp tục 
chương trình ở Hậu Đại Học nữa là vậy. 

Những năm 1978, 79, 80, 81, 82 v.v... là những năm tôi 
thường hay lưi tới chùa Khánh Anh tại Paris nhiều nhất và từ 
đó tôi có được sự ủng hộ của một số Phật Tử thuần thành cho 
đến bây giờ. Thuở đó Hòa Thượng Thích Minh Tâm cũng chỉ 
một mình, nên mỗi khi đi dự Hội Nghị hay đi dâu xa là tôi 
phải sang trông chùa. Mặc đầu lúc ấy cũng có Bác Hà, nhưng 
là một cư sĩ và sau này Bác mới xuất gia. Tôi đã thuyết giảng 
cho Phật Tử nghe và chỉ bày cách thực hành chuông mõ cho 
một số Phật Tử và sau này có những người đã xuất gia như 
Quảng Đạo, Diệu Trạm hiện ở tại chùa Khánh Anh bây giờ. 


Hòa Thượng Khánh Anh vốn là bậc đàn anh của tôi, Thây 
ấy chưa trực tiếp dạy tôi ngày nào, nhưng nhiều lúc tôi cũng 
cung kính như là một bậc Thầy. Vì Thầy ấy có nhiều cử chỉ 
đối đãi đẹp với đồng môn và bạn bè, tử đệ. Chỉ đơn giản có 
thế thôi mà người ta có thể sống chết cho cả một đời người. 
Thầy ấy đã hỗ trợ chùa Viên Giác bên này bằng nhiều cách 
khác nhau và bây giờ đây khi xây chùa Khánh Anh bên Pháp 
tôi cũng thể hiện lại tinh thần tương thân tương ái ấy. 

Khi được sự chấp thuận tài trợ của chính quyền tiền thuê 
hằng tháng của chùa mới, chúng tôi đi tìm cơ sở để thuê, 
nhưng nó chẳng đơn giản chút nào. Vì lẽ - có chỗ làm lễ được 
cho số đông người thì không có chỗ ở. Có nơi có chỗ ở thật 


132 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





tốt thì lại không có chỗ làm lễ v.v... thiên nan vạn sự. Dịp 
may hiếm có, hình như anh Lâm Đăng Châu, hoặc ai đó, đọc 
báo thấy ông Steimann có cho thuê một cái hãng cũ, có văn 
phòng và chỗ ở, nên chúng tôi đến đây liền và hỏi thăm điều 
kiện thì được ông chấp nhận ngay. Thế là cuối năm 1980 đầu 
năm 1981 Thầy trò chúng tôi lo thiên di những gì đang có tại 
Kestnerstr. về đường Eichelkampstr. 

Khi mới về đây cũng chỉ có một mình tôi, đến cuối năm 
1981, đầu 1982 có Phật Tử Thị Chánh Trương Tấn Lộc và cô 
Diệu Niên dọn vào ở cùng. Sau đó có thêm Thầy Minh Phú 
nữa. Nhân sự lúc ban đầu chỉ có thế và mỗi bữa trước khi 
đi làm, Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp có ghé chùa để cùng tụng 
kinh Lăng Nghiêm. Tết âm lịch năm 1981 nhằm ngày 5 tháng 
2, tức ngày thứ năm trong tuần và năm ấy là năm Tân Dậu, 
nhưng chẳng có một người nào đến lễ chùa cũng như đón 
Tết, ngoại trừ mấy Thầy trò chúng tôi cùng nhau tụng một 
thời kinh là xong. Chẳng bù với sau này, bây giờ (2002) mỗi 
lần Tết đến có cả hàng năm, bảy ngàn người về chùa lễ Phật 
đầu năm. Hồi đó nhiều khi không có tiền đi chợ và mua hoa 
để cúng Phật, tôi phải ra ngoài vườn bứt những cây hoa dại 
về cắm lên bàn Phật. Có lẽ Phật cũng đã mỉm cười cho cái 
thanh bần của chúng tôi thuở ấy. 

Đến năm 1984, 1985 có Thiện Phước từ Phần Lan qua 
xuất gia với tôi và chú này có lẽ là người chịu thiệt thòi nhất. 
Vì hồi đó tôi rất khó tánh và ngay cả bây giò có thể cũng vậy, 
nên chú hay bị quở, bị la rất nhiều. Được cái là chú không 
buồn lâu, nhưng có lẽ chú tủi phận chú tại sao bị quở trách 
hoài như thế. Chuyện cũng dễ hiểu thôi. Vì đánh chuông mõ 
sai, mặc dầu đã chỉ rồi. Học hành quá chậm chạp. Vì trình độ 
của chú chỉ có thế mà nhu cầu của tôi thì cao, nên sau khi thọ 
Sa Di -năm 1987- chú trở về lại Phần Lan sinh sống. 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 133 





Tiếp đến có Thiện Thành và Thiện Nam xuất gia, một 
người Việt và một người Đức nói tiếng Việt rất rành, nhưng 
các chú này ở cũng không lâu, sau đó lại trở về với cuộc sống 
thế tục vì nhiều lý do khác nhau. 

Năm 1983 gia đình của Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp qua 
đoàn tụ gia đình, trong đó có thân phụ của Thị Chơn là Bác 
Thị Tâm Ngô Văn Phát, cựu Trung Tá Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa, có khả năng hành chánh rất vững vàng, nên bắt 
đầu từ nhiệm kỳ 4 của Hội Phật Tử (1984) đến nay Bác luôn 
được tín nhiệm và bầu làm Hội Trưởng. Nhiệm kỳ 1 (1978- 
1980) Thị Minh Văn Công Trâm làm Hội Trưởng. Nhiệm kỳ 
2 và 3 (1980-1984) Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp làm Hội Trưởng 
và kế tiếp Bác là người thông thạo nhiều ngoại ngữ như Anh, 
Pháp, Đức nên tôi cũng đã được Bác giúp đỡ rất nhiều về 
phương diện giấy tờ ngoại giao bên ngoài. 

Những người đóng góp vào việc văn phòng thuở ấy có 
Ni Sư Diệu Ân, Chị Nga, Bác Phát. Còn Lâm thì đứng máy 
quay báo. Hưng, Lộc bỏ dấu bài đã đánh máy xong, Thị Chơn 
lo layout cho báo và sách. Còn tôi thì lo vấn đề thuyết giảng, 
ngoại giao và đi đây đó để lo những công việc Phật sự như 
ma chay, cưới hỏi, thuyết trình v.v... 

Tôi những tưởng về ở đường Eichelkampstr. là trụ ở 
đó lâu dài, nhưng cũng chỉ 10 năm thôi. Nghĩa là từ năm 
1981 đến 1991 và từ 1991 đến nay 2002 dọn qua chùa mới tại 
đường Karlsruherstr. này. Trong đời tôi từ khi sinh ra đến 
nay 54 năm đã ở những chỗ quan trọng như sau: 


- Từ 1949 đến 1964 ở quê là Mỹ Hạt, Xuyên Mỹ, Duy 
Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

- Sau khi xuất gia ở chùa Phước Lâm tại Hội An từ 1964 
đến 1966. 


134 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





- Từ 1966 đến 1968 ở chùa Viên Giác, Hội An. 

- Sau đó vào Sàigòn ở chùa Hưng Long từ năm 1968-1972. 

- Ở chùa Honryuji tại Nhật Bản từ 1973 đến 1977. Trước 

đó có 1 năm ở với Thầy Chơn Thành và các bạn học 
Nhật ngữ khác. 

- Từ 1977 đến 1978 sống ở Kiel, Đức. 

- Từ 1978 đến 1980 ở tại Kestnerstr. 37 Hannover, kế theo 

như bên trên đã nói. 

Như vậy có thể nói trong 54 năm của cuộc đời tôi ở 3 nơi 
lâu nhất. Đó là nơi sinh ra 15 năm, tại đường Eichelkampstr. 
10 năm và nơi hiện tại 11 năm rồi. Tôi không biết ở tại nơi 
này còn bao nhiêu năm nữa, nhưng ở vào những lúc cuối đời 
như thế này có lẽ không còn bay nhảy như lúc còn trẻ nữa 
cũng nên. 

Đến năm 1986 có Thiện Tín vào chùa xin ở và sau đó xuất 
gia để năm 1987 thọ Sa Di và năm 1991 thọ Tỳ Kheo và đây 
là một trong những Thầy đệ tử của tôi có thực tu và thực 
học. Tốt nghiệp Tú Tài Đức, Cao Học Tôn Giáo tại Đại Học 
Hannover và ở Ấn Độ học tại Đại Học New Dehli cấp bậc 
Tiến Sĩ từ năm 1993 đến năm 2000. Hiện bây giờ là Phó Trụ 
Trì chùa Viên Giác và sang năm 2003 sẽ được tấn phong lên 
làm Trụ Trì chùa Viên Giác. Còn tôi sẽ trở thành sáng lập trụ 
trì chùa Viên Giác cũng như dành nhiều thì giờ để nhập thất, 
tu tịnh và dịch kinh sách v.v... 

Sau đó có Cô Hạnh Tịnh, Cô Hạnh Châu và đến năm 
1989 thì có Hạnh Bảo về ở chùa và xuất gia để đến năm 1994 
thì thọ Đại Giới. 

Năm 1984 chùa Viên Giác chính thức vận động mua đất 
cất chùa. Năm 1987 nhân mùa Phật Đản là lễ đặt viên đá 
đầu tiên, đến Phật Đản 1989 bắt đầu khởi công xây cất, đến 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 135 





tháng 7 năm 1991 làm lễ Khánh Thành và tháng 8 năm 1993 
là lễ Hoàn Nguyện. Cả một công trình kiến trúc đồ sộ như 
thế nhưng chạy vạy để lo chuyện tài chánh phải nói là có 
rất ít người. Đặc biệt ở đây phải cảm ơn anh Kiến Trúc Sư 
Tù-Hùng Trần-Phong-Lưu. Nhà anh ở tại Saarland và suốt 
2 năm xây cất đó từ 1989 đến 1991 anh luôn có mặt tại công 
trường để coi sóc thầy thợ xây cất và bổ sung những bản vẽ 
chỉ tiết cho nhà thầu, nhưng anh cũng đã chẳng tính tiền 
công như một Kiến Trúc Sư người Đức mà chỉ nhận những 
thù lao khiêm nhường thôi. 

Đến tháng 4 năm 1991 có Đại Hội Ban Chấp Hành Hội 
Đồng Tăng Già Thế Giới gồm 16 nước nhóm họp tại chùa 
Viên Giác và những khâu tổ chức càng ngày càng bận rộn 
hơn. Nào lo cho chùa mới, cho lễ Khánh Thành, cho Đại 
Hội v.v... ai cũng mệt phờ người. Tiền bạc, nhân sự, sức lực 
v.v... cả là một vấn đề không đơn giản chút nào cả. Nhiều lúc 
không đủ tiền 8 Đức Mã để đi mua thêm một bao xi-măng, 
nhưng nhiều lúc có sự cúng dường cả 300.000 USD của cô 
Thị Nguyện Thanh Hải từ Đài Loan gởi về, quả thật Phật 
Pháp vô biên và Phật Pháp nhiệm mâu là thế. 

Năm 1991, vào tháng 12, tôi dọn qua chùa mới. Lúc ấy 
chẳng có gì. Nước, sưởi chưa có, phải đem sưởi gas vào phòng 
để sưởi và nước phải đun sôi mới có nước nóng để tắm. Tiện 
đây cũng xin cảm ơn tất cả các anh em công quả làm thợ điện 
bắc điện khắp chùa như: Tuấn, Sơn, Phong, Đông v.v..., các 
anh em làm ống nước, sưởi như Phúc, Long. Những anh em 
làm thợ mộc như Bác Kiệm, ông Chữ, anh Dũng, đặc biệt là 
các anh em Đông Âu từ khi bức tường Berlin được thông 
suốt năm 1989 và từ đó đến nay vẫn còn người ở chùa làm 
công quả, không tính với chùa một đồng nào cả, nếu có chỉ 
là tiền túi thôi. Họ làm mọi công việc như lót gạch, quét vôi, 


136 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





phụ dọn đẹp v.v... nghĩa là ngày nào cũng có mặt các anh em 
từ sáng cho đến tối như thế và chính trong các anh em này 
cũng có đến 6 hay Z7 người phát tâm xuất gia với tôi sau này. 

Khi dọn qua chùa mới có phòng ốc rộng rãi hơn nên có 
nhiều người về ở và phát tâm xuất gia. Cho đến nay chính 
thức xin xuất gia với tôi là 34 người. Trong ấy có 3 người 
đã mất là cô Hạnh Niệm, cô Hạnh Tịnh và cô Hạnh Như, 5 
người ra đời là Thiện Thành, Thiện Nam, Hạnh Mãn, Hạnh 
Trí, Thiện Phước. Tất cả số còn lại hiện còn đang tu học tại 
chùa Viên Giác hoặc đang học tại Ấn Độ, Trung Quốc v.v... 
Trong số này có người đang có học vị Tiến sĩ như Hạnh Giới, 
tương đương với Tiến sĩ như Hạnh Tấn. Thạc sĩ như Hạnh 
Hảo, Cử nhân như Hạnh Giả v.v... và sẽ còn nhiều người tiếp 
theo con đường như thế nữa. 


Năm 1995 có Đại Hội Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại họp 
tại chùa Viên Giác và tôi cũng đã phát nguyện là nên chọn 
nơi đây để làm cơ sở đào tạo nhân tài cho Giáo Hội như là 
một Phật Học Viện. Nhớ lại năm 1991 khi cử hành lễ Khánh 
Thành tôi cũng đã phát nguyện dâng cơ sở này cho Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất với nhiều lý do khác 
nhau. Điều ấy có nghĩa là Giáo Hội có quyền can thiệp vào 
sự sinh hoạt của chùa này và ngay cả việc công cử vị Trụ Trì 
sau khi tôi không còn tại thế nữa, nếu đệ tử của tôi không 
có khả năng cáng đáng được. Vì qua kinh nghiệm, có một 
số quý Hòa Thượng sau khi dày công sáng lập chùa viện, 
nhưng không cúng cho Giáo Hội. Vì vậy Giáo Hội không có 
trách nhiệm với ngôi chùa ấy, nếu người đệ tử của vị Sư tiền 
nhiệm có làm sai đi nữa, Giáo Hội cũng không có lý do để 
can thiệp vào. 

Ngoài ra tại đây tông phong môn phái của Lâm Tế Chúc 
Thánh cũng rất quan trọng, cho nên tôi đã dành cho môn 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC |! 137 





phái một lá phiếu hộ trì cũng như duy trì ngôi Tổ Đình Viên 
Giác này. Vì đây là ngôi chùa đầu tiên của Phật Giáo Việt 
Nam tại Đức và cũng là ngôi chùa thuộc dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh có xuất xứ từ Quảng Nam qua gần 400 năm lịch sử 
truyền thừa. 

Đó là 3 lá phiếu để duy trì và phát triển ngôi chùa Viên 
Giác tại đây và tôi mong rằng dẫu còn tôi hay sau này tôi 
không còn nữa, nguyên tắc ấy vẫn được duy trì. Vì qua bao 
kinh nghiệm của bản thân, của xã hội và của lòng người, tôi 
đã rút ra được một bài học căn bản cho công việc Phật sự tại 
đây là vậy. 

Mỗi năm có 3 ngày lễ quan trọng của riêng tôi mà Đại 
Chúng Viên Giác hay cử hành, có lúc nhỏ có lúc lớn, tùy theo 
từng năm và từng hoàn cảnh. Đó là: 

- Ngày sinh nhật của tôi vào 28 tháng 6 mỗi năm. 

- Ngày mất của thân mẫu tôi vào 27 tháng 3 âm lịch. Tôi 

chỉ cử hành lễ này đến 25 năm rồi nghỉ. Vì theo Phật 
Giáo sau 49 ngày đã đi đầu thai rồi, nên những ngày 
ky giỗ sau này chỉ còn là những ngày nhớ ơn cha mẹ 
mà thôi. Bà cụ tôi mất năm 1966 và đến năm 1991 đã 
25 năm, tôi không còn giỗ nữa. Mỗi năm đến ngày 27 
tháng 3 âm lịch tôi mua một bình bông cúng mẹ để 
nhớ về người mẹ hiền đã tần tảo nuôi con, để cuối đời 
chẳng an hưởng được gì mà chiến tranh đã làm nát tan 
thân mẹ. 

- Ngày 8 tháng 7 âm lịch mỗi năm, trước lễ Vu Lan, là 
ngày giỗ của phụ thân tôi. Ông mất năm 1986, nghĩa 
là sau 20 năm mẫu thân tôi mất. Ông thọ đến 89 tuổi. 
Tính theo tuổi Việt Nam, ông sinh vào cuối thế kỷ 19 
(năm 1898) và hôm nay là thế kỷ 21 (2002) rồi. Nghĩa 


138 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





là từ ông đến tôi chỉ một đời mà đã trải qua 3 con mốc 
của thế kỷ rồi. Có lẽ chỉ giỗ đến năm 2011 là ngưng. 
Vì năm ấy ông đúng 25 năm và nếu tôi còn sống thì sẽ 
lo giỗ 50 năm, nhưng có lẽ ngày ấy vẫn còn xa và vô 
thường làm sao ai mà biết được chết sống lúc nào. Do 
vậy, con cháu của các anh chị hoặc đệ tử của tôi nếu 
ai đó có còn nhớ nghĩ đến ơn dưỡng dục của Sư phụ 
mình thì cúng giỗ tưởng niệm như lúc tôi còn sống. 
Nếu không cũng chẳng sao. Vì lúc sống nếu đã không 
làm được gì để vui lòng nhau, thì lúc chết có bày biện 
lên bao cây trái hoa hương hoặc khóc lóc kể lể v.v... đó 
cũng chỉ là vấn đề hình thức mà thôi ! 

Mỗi năm tôi thường dành trọn ngày 1 tháng 5 dương lịch 
để đi du ngoạn với Gia Đình Phật Tử Tâm Minh và 10 ngày 
với Đại chúng chùa Viên Giác từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 7 
dương lịch. Nhưng với Đại chúng chùa Viên Giác thì sau này 
không còn thực hiện nữa, mà thay vào đó là khóa Tu Gieo 
Duyên của các Phật Tử tại gia được tổ chức tại chùa mỗi năm 
vào ngày 1 đến 14 tháng 7 và nay đã đến năm thứ 4 rồi. 

Hồi đó Thầy trò chúng tôi lên xe 9 chỗ ngồi, nếu đông thì 
đi 2 hoặc 3 xe tùy theo từng vùng đã định sẵn tại Âu Châu. 
Ví dụ như có năm thì đi miền Nam nước Pháp, sang Tây 
Ban Nha, quay sang Ý và về lại Đức. Có năm đi miền Bắc 
Âu qua Anh Quốc, sang Thụy Điển, trở lại Đan Mạch rồi về 
lại Đức. Có lúc Thầy trò chúng tôi đi Đông Âu sang Ba Lan, 
Tiệp Khắc rồi về lại Đức. Cứ mỗi chuyến đi như thế có một 
niềm vui khác nhau. Mục đích là cũng để cảm tạ thâm ân với 
quý vị làm công quả cho chùa và tạo thêm sự hiểu biết, thông 
cảm giữa quý Thầy, quý Cô, quý Chú trong chùa nhiều hơn 
nữa. Đó là động cơ chính mà tôi tổ chức những chuyến hành 
hương mini như vậy. Có ra đi như thế đầu óc mới thông 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 139 





thoáng, chứ quanh năm suốt tháng quanh quấn bên chùa, 
bên Thầy, bên công việc, ít tìm được một sự thoải mái với 
khung cảnh thiên nhiên. Nên những chuyến đi như thế đều 
có kết quả nhất định của nó. Bây giò thì những chuyến đi 
như thế không còn nữa. Vì lẽ tôi ngày càng lớn tuổi, ít muốn 
đi xa, ngồi xe cả ngày như thế, mặc đầu có nhiều chú lái xe 
còn trẻ có thể chở cho đi nhiều đoạn đường dài hơn như thế 
nữa, nhưng không kham nổi. 


Vào ngày 2 tháng 4 năm 1988 chúng tôi đã làm lễ kỷ 
niệm 10 năm chùa Viên Giác và trong năm đó tôi có biên một 
quyển sách nhan đề là: “Hình ảnh 10 năm sinh hoạt Phật 
Giáo Việt Nam tại Tây Đức” bằng tiếng Việt và tiếng Đức. 
Năm đó tổ chức 2 lần, một cho người Việt và một cho người 
Đức. Năm đó tôi cũng viết một bài nghiên cứu, báo cáo thành 
quả của 10 năm hoạt động Phật sự qua 10 thể tài khác nhau 
và sang năm 2003 đúng ra phải tổ chức Lễ Kỷ Niệm 25 năm 
Chùa Viên Giác vào ngày 2 tháng 4 năm 2002, nhưng đến 
cuối tháng 6 năm 2003 chúng tôi sẽ tổ chức Kỷ Niệm 25 năm 
Báo Viên Giác và phát giải thưởng cho những người trúng 
giải «Viết Về Âu Châu» để cảm tạ những chính quyền Âu 
Châu đã giúp đỡ cho đồng bào Việt Nam trong suốt 25 năm 
qua. Đồng thời sẽ tổ chức Lễ Tấn Phong Trụ Trì Chùa Viên 
Giác vào ngày 28 tháng 6 năm 2003 (thứ bảy) là ngày sinh 
nhật lần thứ 54 của tôi. Do vậy lễ kỷ niệm 25 năm sẽ tổ chức 
vào ngày ấy. 

Mười năm kỷ niệm viết 10 đề tài và 25 năm kỷ niệm có 
lẽ có hơn 25 tiêu đề như thế để viết, nhưng viết dài như thế 
chắc quý vị nghe và đọc cũng chán. Do đó tôi chỉ viết một số 
ý chính trong sách này, cũng như đăng tải lại tài liệu của 15 
năm trước lúc làm lễ kỷ niệm 10 năm chùa Viên Giác cho quý 
vị theo dõi và đồng thời năm 2003 có lẽ không có quyển sách 


140 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





ra đời với tiêu đề 25 năm chùa Viên Giác mà là một hoặc hai 
quyển sách tổng hợp đã xuất bản những bài viết của tôi suốt 
trong 25 năm qua đã đăng trên báo Viên Giác chưa in thành 
sách và một quyển sách ¡in tất cả những Thư Tòa Soạn của 
gần 140 số báo gồm bộ cũ và bộ mới do tôi viết để giới thiệu 
với tất cả bà con Phật Tử xa gần và cũng để kỷ niệm 25 năm, 
tôi sẽ cho đóng thành tập một số văn kiện cần thiết của chùa 
để giới thiệu và làm đề tài cho nhiều người cần tham khảo về 
sử liệu của Chùa Viên Giác, Báo Viên Giác sau này. 


Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Chi bộ Tây Đức 
Chùa Viên Giác, Eichelkampstr.35a, 3000 Hannover 81. Tel. 0511-864638 


Phật lịch 2531-Hannover ngày 2 tháng 3 năm 1988 


Kính gửi: Quý Thầy, Quý Cô trong Chi Bộ 
Trích yếu: v/v cung thỉnh Quý Thầy, Quý Cô tham dự 
lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập chùa Viên Giác vào 
ngày 2 tháng 4 năm 1988 (thứ bảy) tại Hannover. 
Nam Mô A Di Đà Phật 
Kính thưa Quý Thầy, Quý Cô, 
Thấm thoát mà 10 năm đã trôi qua một cách nhanh chóng, 
10 năm qua là 10 năm Phật Giáo Việt Nam đã bắt đầu hiện 
hữu tại xứ Đức này và 10 năm qua cũng là 10 năm của sự 
hình thành cũng như phát triển mọi Phật sự tại Tây Đức. 
Để kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Chùa Viên Giác tại 
Hannover, chúng tôi xin cung thỉnh Quý Thầy, Quý Cô bỏ 
chút ít thì giờ về chùa tham dự ngày lễ kỷ niệm trên. 
Sự hiện diện của Quý Thầy, Quý Cô sẽ tăng thêm phần 
long trọng cho buổi lễ. 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 141 





Kính chúc Quý Thầy, Quý Cô pháp thể khinh an, chúng 
sanh đị độ. 

Nam Mô A Di Đà Phật 

Thích Như Điển 

Trụ Trì chùa Viên Giác Hannover 


Chương trình 
Buổi lễ kỷ niệm ngày 2/4/1988 (thứ bảy) 
tại Chùa Viên Giác Hannover 
15:00 - Tuyên bố lý do, khai mạc lễ kỷ niệm 10 năm ngày 
thành lập Chùa Viên Giác 
15:20 - Trình bày những quá trình hoạt động Phật sự 
trong 10 năm qua 
16:30 - Chiếu phim sinh hoạt ngày An Vị Phật Niệm 
Đường Viên Giác của 10 năm về trước và những hình 
ảnh sinh hoạt trong thời gian qua. 
19:00 - Cơm tối 
20:00 - Sinh hoạt chung và sau đó chấm dứt chương trình. 
Ghi chú: Ngày hôm sau 3/4/88 là lễ định kỳ của chùa và 
có đài truyền hình ZDF đến quay hình. 


'*, „'*® „° 
s* s* s 


142 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Chi bộ Tây Đức 
Chùa Viên Giác, Eichelkampstr.35a, 3000 Hannover 81. Tel. 0511-864638 


Phật lịch 2531-Hannover ngày 2 tháng 3 năm 1988 
Kính gửi: 
- Ban Chấp Hành Hội Phật Tử Việt Nam Ty Nạn tại Tây 
Đức 
- Ban Chấp Hành các Chi Hội Phật Tử tại các địa phương 
- Các Ban Hộ Trì Tam Bảo thuộc các chùa, các Niệm Phật 
Đường và các Tịnh Thất tại Tây Đức 
- Các Gia Đình Phật Tử - Quý vị trong Ban Biên Tập Báo 
Viên Giác 
- Cùng với Quý Đạo Hữu và Quý Phật Tử xa gần 
Trích yếu: v/v mời Quý vị tham dự lễ kỷ niệm 10 năm 
ngày thành lập chùa Viên Giác vào ngày 2 tháng 4 năm 
1988 (thứ bảy) tại Hannover. 


Nam mô A Di Đà Phật 
Kính thưa Quý vị, 


Thấm thoát mà 10 năm đã trôi qua một cách nhanh chóng, 
10 năm qua là 10 năm Phật Giáo Việt Nam đã bắt đầu hiện 
hữu tại xứ Đức này và 10 năm qua cũng là 10 năm của sự 
hình thành cũng như phát triển mọi Phật sự tại Tây Đức. 

Để kỷ niệm 10 năm ngày thành lập chùa Viên Giác tại 
Hannover, chúng tôi xin mời Quý Vị về chùa Viên Giác tham 
dự ngày lễ kỷ niệm trên. Sự hiện diện của Quý VỊ sẽ tăng 
thêm phần long trọng của buổi lễ. 


Kính chúc Quý Vị trong Ban Chấp Hành Hội Phật Tử, các 
Chi Hội Phật Tử, các Ban Hộ Trì, các Gia Đình Phật Tử, Quý 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 143 





VỊ trong Ban Biên Tập Báo Viên Giác cùng Quý Đạo Hữu 
Phật Tử xa gần được sở câu như nguyện. 


Nam Mô A Di Đà Phật 
Thích Như Điền 


Trụ Trì chùa Viên Giác 


Chương trình 
Buổi lễ kỷ niệm ngày 2/4/1988 (thứ bảy) 
tại Chùa Viên Giác Hannover 
15:00 - Tuyên bố lý do, khai mạc lễ kỷ niệm 10 năm ngày 
thành lập Chùa Viên Giác 
15:20 - Trình bày những quá trình hoạt động Phật sự 
trong 10 năm qua 
16:30 - Chiếu phim sinh hoạt ngày An Vị Phật Niệm 
Đường Viên Giác của 10 năm về trước và những hình 
ảnh sinh hoạt trong thời gian qua. 
19:00 - Cơm tối 
20:00 - Sinh hoạt chung và sau đó chấm dứt chương trình. 
Ghi chú: Ngày hôm sau 3/4/88 là lễ định kỳ của chùa và 
có đài truyền hình ZDF đến quay hình. 


Kính mong Quý VỊ tham gia đông đủ. 


“*. .®% ¿%, 
s s s 


144 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Chi bộ Tây Đức 
Chùa Viên Giác, Eichelkampstr.35a, 3000 Hannover 81. Tel. 0511-864638 


Phật lịch 2531-Hannover ngày 2 tháng 3 năm 1988 
Kính gửi: 
- Quý Thầy, quý Cô trụ trì các Chùa, các Niệm Phật 
Đường và Tịnh Thất tại Tây Đức 
- Quý vị trong Ban Chấp Hành Hội Phật Tử và các Chi 
Hội Phật Tử địa phương trực thuộc Hội Phật Tử VNTN 
tại Tây Đức. 


Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính bạch quý Thầy, quý Cô, 

Kính thưa Quý vị, 

Để ghi lại những sinh hoạt Phật sự tại Tây Đức trong suốt 
thời gian qua, năm nay chúng tôi định cho xuất bản quyển 
sách song ngữ Việt-Đức với nhan đề là “Hình ảnh 10 năm 
sinh hoạt Phật Giáo Việt Nam tại Tây Đức”. Vì thế chúng tôi 
mong mỏi có sự cộng tác của Quý Thầy, quý Cô trong Chi 
Bộ cũng như Ban Chấp Hành Hội Phật Tử và các Chi Hội địa 
phương gồm những phần chính sau đây: 

1. Viết và giới thiệu về Chùa hay Niệm Phật Đường cũng 
như Tịnh Thất trong mọi hoạt động tại địa phương về 
các lễ Phật Đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán, Đám Cưới, 
Đám Tang, những công tác Từ Thiện, Văn Hóa, Xã Hội 
v.v... (Bài viết này không quá 10 trang đánh máy khổ 
A5, theo mẫu đính kèm). 

2. Những nơi nào chưa có Quý Thầy, Quý Cô hay Niệm 
Phật Đường hoặc Tịnh Thất, xin các Chi Hội tường 
thuật đầy đủ như phần 1 ở trên. 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 145 





3. Mỗi một sinh hoạt của mỗi năm, từ ngày thành lập cho 
đến ngày nay (1988) chúng tôi mong muốn nhận được 
một hình ảnh đính kèm, có ghi chú bên dưới và phía 
sau bức hình theo số thứ tự để đễ nhận điện. Hình đen 
trắng hoặc hình màu cũng được. Cỡ hình được giới 
hạn là 9cm x 13cm. (Tất cả hình không quá 30 tấm). 

4. Tất cả những điểm 1, 2 và 3 bên trên ngoài phần tiếng 
Việt chúng tôi xin yêu cầu Quý Vị dịch sang tiếng Đức 
và đánh máy theo mẫu đính kèm để chúng tôi bớt tốn 
thì giò trong việc soạn thảo lại. Phần tiếng Việt và tiếng 
Đức xin ghi rõ ràng tên người viết và người dịch phía 
dưới bài. 

5. Thời gian ¡in sách được dự định vào cuối năm 1988 
này. Vì thế chúng tôi cần tất cả những tài liệu và hình 
ảnh trên của các Chùa, các Niệm Phật Đường, các Tịnh 
Thất, Ban Chấp Hành Hội Phật Tử và các Chi Hội địa 
phương từ nay cho đến 30.9.88 là hạn chót. Kính mong 
Quý VỊ lưu tâm cộng tác cho. 

Đây là một tập tài liệu bằng hình ảnh ghi lại các sinh hoạt 
Phật sự tại Tây Đức trong 10 năm qua để giới thiệu với người 
Đức cũng như người Việt Nam hay những ai muốn nghiên 
cứu về sự hình thành cũng như phát triển của Phật Giáo 
chúng ta tại Tây Đức này, nên chúng tôi kêu gọi Quý Thầy, 
Quý Cô và BCH Hội PT cũng như các Chi Hội địa phương cố 
gắng hoàn thành những yêu cầu của chúng tôi bên trên càng 
sớm càng tốt. Đó là những việc cần phải làm của Phật Giáo 
chúng ta tại nước Đức nói riêng và Hải Ngoại nói chung vậy. 

Lời cuối, xin nguyện cầu Quý Thầy, Quý Cô pháp thể 
khinh an, chúng sanh dị độ, Quý vị trong BCH Hội PT và các 
Chi Hội được sở cầu như nguyện. 


146 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Nam Mô Thường Tỉnh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát 
TM. CBPGVN tại Tây Đức 

Chi Bộ Trưởng 

Thích Như Điển 

Trụ Trì Chùa Viên Giác 


“*. ® 
se s° s° 


Congregation der Vereinigten Vietnamesischen 
Buddhistischen Kirche 


Abteilung in der Bundesrepublik Deutschland 
- semeinnitziger Verein e.V 


C/O PAGODE VIEN GIAC, EICHELKAMPSTR.35A, 3000 HANNOVER 81 - TEL. 0511-864638 
Hannover, den 28 März 1988 


EINLADUNG ZUR JUBILÄUMSFEIER 
Sehr geehrte Damen und Herrenl 


Wir freuen uns, lhnen heute mitteilen zu dùrfen, daf 
đie VIEN GIAC Pagode am 23. April 1988, anla6lich des 
10-Jährigen Bestehens des vietnamesischen Buddhismus in der 
Bundesrepublik Deutschland, eine Jubiläumsfeier veranstaltet. 
Zudiesem feierlichen AnlafS möchten wir Sie herzlich einladen. 
Die Veranstaltung fndet statt: 


Um 15 Uhr, am Sonnabend, den 23. April 1988 
In der VIEN GIAC Pagode, 
Eichelkampstr. 35a, 3000 Hannover 81 
Ende gegen 18 Uhr 


Es wird aufSerdem ein kulturelles Beipropramm mit 
musikalchen Darbietungen einiger Jungbuddhisten 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC ! 147 





-Familien in NÑiedersachsen, zudem wrir Sie ebenfalls herzlich 
einladen. 


Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an unserer Jubiläumsfeier 
teilnehmen können. Fùủr Ihre Kenntnissnaahme und 
Bemihung bedanken wir uns bei Ihnen sehr herzlich. 


Mit freundlichen GrủfSen 
Abt der VIEN GIAC Pagode 


PROGRAM 


DER 10-J]ÄHRIGEN JUBILÄUMSFEIER 
AM 23. APRIL 1988 
IN DER VIEN GIAC PAGODE 


Beginn đer Jubiläumsfeier gegen 15 Uhr 


Drachentanz zur BegrũSung 

- BegriSungsrede von Rev. Thích Nhu Dien 
(Abteilungsleiter der C.V.B.D: in der Bundesrepublik 
Deutschland & Abt der VIEN GIAC Pagode) 

- Dias-Vorfihrung ũber die Geschichte des 10-Jährigen 
Vietnam-Buddhismus in Deutschland 

- Glũckwũnschreden đer Vertrettung derLandesregierung, 
đer kommunalen Politiker, đer caritatven Verbäande, 
đer Kirche, der Schulen, der öffenlichen Institutionen... 

- Beisamensein beim Tee und traditionellen Sũ6igkeiten 


samt musik. Einlagen Ende der Jubiläumsfeier gegen 
18 Uhr ! 


Bitte hier abtrennen 


148 


CẢM TẠ XỨ ĐỨC 








Ich nehme teil. 














Ích nehme nicht tell. 





“*, „® 
sạ° se se 


Chương Trình Chỉ Tiết Lễ Kỷ Niệm 10 Năm 
Phật Giáo Việt Nam Tại Tây Đức 
Ngày 2.4.1988 Tại Chùa Viên Giác Hannover 


14.50 : Thị Chơn mời quý Đạo Hữu vân tập vào Chánh 
điện 

14.55 : Cung thỉnh Chư Đại Đức Tăng Ni quang lâm 
Chánh điện 

15.00 : Thị Chơn đọc qua chương trình lễ 
- Cung thỉnh Đại Đức trụ trì ban Đạo Từ nhân dịp lễ kỷ 
niệm 10 năm Phật Giáo Việt Nam tại Tây Đức 

15:30 : Đại diện phát biểu cảm tưởng 

16.00 : Chiếu phim sinh hoạt 10 năm qua 

17.00 : Nghỉ giải lao, ăn bánh uống trà 

17.45 : Múa lân, Vũ 

18.45 : Bếmạc chương trình kỷ niệm 

19.00 : Dùng cơm tối 

20.00 : Sinh hoạt chung, văn nghệ cộng đồng 

2130 : Chấm dứt chương trình 

Kỹ thuật tổng quát: 

Am thanh: Thị Chơn (chiều và tối) 

Điều khiển chương trình: Thị Chơn (chiều và tối) 

Quay phim: Anh Hưng và Anh Triết 

Chụp hình: Anh Như Thân và Anh Việt 

Chiếu phim: Thị Chơn và Thị Hiện (Berlin) 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 149 





Kỹ thuật múa, vũ: Cô Diệu Hiền, Thị Nguyện, Thị Nhơn 
và Ban HT GĐPT Tâm Minh 

Kỹ thuật tổng quát: Chú Thị Tín, Chú Quảng Ngộ, Anh 
Thị Chánh và HT GĐPT Tâm Minh (như việc sắp bàn 
ghế cho quý Thầy, Cô, và dọn...) 

Dụng cụ âm nhạc: Đàn của Đức Thụ mang đến, tập nhạc 
sinh hoạt của GĐPT Tâm Minh ... 


10 NĂM PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Thích Như Điển 


N- nay chùa Viên Giác tại Hannover tổ chức kỷ 
niệm 10 năm ngày thành lập vào ngày 2 tháng 4 
năm 1988. Vì thế chúng tôi có bài viết này để gởi đến quý vị, 
nhằm trình bày cũng như lược thuật những gì đã xảy ra trong 
10 năm qua tại đất Hannover này nói riêng và Tây Đức nói 
chung qua 10 điểm phân tách sau đây để quý vị lãm tường. 


1. Thời gian 


Yếu tố đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến là thời gian. 
Tục ngữ Âu Châu hay Á Châu định nghĩa về thời gian như 
sau: “Thời gian là vàng bạc.“ “Thời gian trôi qua sẽ không 
bao giờ trở lại.” “Thời gian và thủy triều chẳng đợi chờ ai.” 
v.v... Cứ từ đó mà nhìn, chúng ta thấy rằng thời gian quý là 
dường nào. Những gì đã xảy ra rồi thì sẽ không lắp lại giống 
hệt như những gì đã xảy ra nữa. Vì mỗi sát na, mỗi giây, mỗi 
phút, mỗi giờ là một sự chuyển động không ngừng của vũ 
trụ vạn hữu vậy. 


150 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Nếu so với một thế kỷ gồm 100 năm. Mỗi năm có 365 
ngày thì 10 năm cũng chưa đáng là bao so với thiên nhiên 
và vũ trụ, đất trời. Nhưng nếu lấy 10 năm so với 1 năm hoặc 
ít hơn nữa, thì thời gian ấy có vẻ dài lâu. So sánh như vậy 
để thấy rằng lâu hay mau là tùy theo sự quan niệm của mỗi 
người và mỗi hoàn cảnh vậy. Ví dụ như chư Thiên có tuổi 
thọ 10.000 năm so với chúng ta chỉ sống trong ngoài 100 năm, 
thì đời sống của chúng ta quá ngắn ngủi thật. Cũng như vậy, 
nếu so sánh lịch sử Phật Giáo từ khi khởi nguyên cho đến 
ngày nay trải qua hơn 2.500 năm với 10 năm của Phật Giáo 
Việt Nam hiện hữu tại xứ Đức này quả thật nhỏ bé vô cùng. 

Tuy nhiên, muốn có tương lai, không thể thiếu hiện tại và 
quá khứ. Cho nên, đầu hiện tại là một hạt nhân nhỏ đi chăng 
nữa, nó cũng sẽ là một nhân tố quan trọng cho bao sự thành 
đạt cũng như phát triển sau này. 


Mười năm trôi qua thật nhanh hơn điều chúng tôi dự 
tưởng. Những gì chúng ta chờ đợi, thường thấy thời gian 
hay kéo dài ra. Những gì chúng ta cố gắng thâu ngắn thời 
gian lại, thường thời gian càng đến nhanh hơn như chúng ta 
dự tưởng. 

Nhìn lại quãng đường 10 năm đã đi qua của Phật Giáo 
Việt Nam tại xứ Đức quả chưa có gì cả để trình bày với quý 
vị nơi đây, nhưng chúng tôi sẽ lần lượt đi vào chiều sâu trong 
từng chỉ tiết một. 


2. Hoàn cảnh 


Nếu không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì có lẽ ngày 
hôm nay người Phật Tử nói riêng hay người Việt Nam nói 
chung không có mặt tại xứ Đức này, hay bất cứ một nơi nào 
trên thế giới. Nếu có đi chăng nữa, cũng chỉ đến du lịch, học 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 151 





hành rồi trở lại quê hương sinh sống làm ăn, chứ không định 
cư khắp nơi trên quả địa cầu như chúng ta trong hiện tại. 

Người Do Thái sau gần 2.000 năm mới trở lại được quê 
cha đất tổ. Trong khi sống tại xứ người họ đã chúc nhau “mai 
này sẽ gặp nhau tại Thánh địa Jerusalem“. Và điều đó đã 
trở thành sự thật. Người Việt Nam cũng thế. Khi gặp nhau, 
thường chúc nhau “mai này chúng ta cùng về Việt Nam“. 

Chim có tổ, người có tông, loài người không thể thiếu 
quê cha đất tổ. Ngày nay người Việt Nam sống khắp nơi trên 
quả địa cầu chẳng biết là niềm vui hay nỗi bưồn. Nhưng theo 
Phật Giáo, đây có lẽ là một cộng nghiệp mà người Việt Nam 
phải đền trả vậy. 

Cũng vì hoàn cảnh 30.4.1975 nên nhiều người trong nước 
đã chạy ra nước ngoài lánh nạn Cộng Sản, cộng thêm những 
người ra đi khỏi nước trước năm 1975 để học hành, tu niệm, 
không về nước được, nên cũng phải cùng chung số phận với 
bao nhiêu người Việt Nam khác tạm sống nơi xứ người, để 
mong rằng một ngày nào đó sẽ trở lại quê hương. Trong số 
người đó có chúng tôi. 

Bản thân mình là một Tăng sĩ của Phật Giáo, vừa là một 
người Việt Nam ty nạn, nên trong tôi có hai vấn đề phải quan 
tâm. Đó là Đạo Pháp và Dân Tộc. Đối với Đạo Pháp, người 
Tăng sĩ có bổn phận phải hoằng truyền giáo pháp của Như 
Lai. Vì đó cũng là báo đáp công ơn cha mẹ và Thầy Tổ vậy. 
Đối với Dân Tộc, là một Tăng sĩ bao giờ cũng phải biết rằng 
vận mệnh của Đạo Pháp luôn luôn nối liền với vận mệnh của 
Dân Tộc. Vì thế tuy hai mà một, tuy một mà hai. 

Ngày xưa khi Trung Hoa có loạn phương Bắc, các nhà Sư 
Trung Hoa chạy sang Việt Nam để lánh nạn, đần dà sau đó 
chính những nhà Sư này đã cống hiến cho Dân Tộc Việt Nam 


152 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





của chúng ta những di sản văn hóa, nghệ thuật cũng như 
tinh thần từ bi bác ái của Đạo Phật. Đó chẳng phải là những 
điều tốt hay sao? 

Các nhà Sư Ấn Độ ngày xưa qua Việt Nam chúng ta bằng 
con đường hàng hải trên những chuyến thương thuyền của 
người Ấn trong việc cầu nguyện mưa thuận gió hòa, rồi đần 
đần ảnh hưởng của Phật Giáo đã có tại xứ ta lúc bấy giờ. 

Ngày nay chúng ta cũng làm thân ty nạn, chúng ta cũng 
đang sống tạm tại xứ Đức này và cũng chính nhờ cơ hội đó 
mà chúng ta mang được Đạo Phật vào đây. Chúng ta đến đây 
vì hoàn cảnh ty nạn, nhưng chúng ta cũng không quên đóng 
góp mặt cho dân tộc Đức những tĩnh hoa của văn hóa Phật 
Giáo và văn hóa Dân Tộc cho xứ này, chăng khác nào trong 
vườn hoa đầy hoa thơm cỏ lạ, lại có thêm được một loài hoa 
quý từ phương xa mang tới. Hắn nhiên những người bạn 
Đức của chúng ta phải vui hơn là buồn. Đành rằng những 
người bạn Đức của chúng ta phải chia sẻ với chúng ta một 
ít tự do, một ít vật chất lúc ban đầu để chúng ta sinh sống, 
nhưng bù lại, chúng ta đã, đương và sẽ cống hiến cho xứ Đức 
này những gì tốt đẹp nhất để đền đáp lại những cảm tình mà 
người Đức đã đối xử với chúng ta. 


3. Địa thế 


Người ta thường bảo “Đất lành chim đậu.” Câu nói ấy 
có nghĩa là nơi nào có tự do, có hòa bình là nơi ấy có những 
người yêu tự do sinh sống và làm việc. Nơi nào không yên 
ổn thì người ta có quyền lựa chọn một nơi khác xứng đáng 
để ở vậy. 

Có những loài chim khôn khi đến mùa lạnh lại bay đến 
xứ ấm để ẩn thân, khi trời ấm áp trở về trên quê hương của 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 153 





đàn chim ấy, thì chim lại kéo nhau từng đoàn để trở lại cố 
hương. Loài vật còn biết vậy, huống nữa là người. Chúng ta 
có trí tuệ, hắn chúng ta phải khác hơn loài chim nhiều chứ 
không chỉ như thế. 

Có nhiều người Đức hỏi chúng tôi rằng: “Ông thấy ở 
Đức như thế nào?“ Câu trả lời đương nhiên là có nhiều lối. 
Nhưng tựu trung được đáp lại như sau: “Tôi rất hài lòng ở 
nơi đây nhưng tiếng Đức khó quá và trời mùa Đông lạnh 
quá.” Những ai sinh trưởng ra nơi ấm áp, hẳn phải gồng 
mình chịu lạnh mỗi độ Đông sang tại xứ này. Và ngược lại 
cũng thế, nếu người Đức đi đến xứ Phi Châu hoặc Á Châu 
có lẽ họ cũng sẽ không chịu được cái nóng bức tại những nơi 
đó. 

Còn ngôn ngữ thì sao? Có lẽ ai trong chúng ta cũng phải 
thừa nhận rằng tiếng Đức là một loại sinh ngữ khó nhì, ba 
trên thế giới. Không những khó về cách phát âm mà khó cả 
đến văn phạm và cách dùng chữ nữa. Đối với những trẻ em 
nước ngoài sinh ra và học hành tại xứ Đức ít có gặp khó khăn 
về ngôn ngữ, nhưng ngược lại về tiếng mẹ đẻ thì chúng có 
phần yếu kém hơn nhiều. 

Khí hậu, địa thế, ngôn ngữ, phong tục, tập quán v.v... 
chẳng qua là thói quen của con người. Nếu một người sinh 
ra tại một nơi nào đó trên quả địa cầu này, chắc hẳn họ phải 
chấp nhận hơn là so sánh với nơi này hay xứ nọ, chỉ trừ 
những người đã ở xứ nóng rồi thì mới sợ lạnh và ngược lại 
cũng thế. Còn những gì đã an bài con người thường hay vưi 
vẻ mà chấp nhận. 

Chúng tôi vẫn thường bảo với những người chung quanh 
rằng ở đây xứ lạnh có lẽ cây Bồ Đề khó đâm chồi nảy lộc 
được như ở các xứ Á Châu. Cây Bồ Đề có nghĩa là cây giác 


154 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





ngộ. Cây ấy chính Đức Phật đã mang trồng từ xứ Ấn Độ qua 
Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản và ngày nay những người 
Đệ Tử của Ngài đã mang cành cây ấy đi trồng ở trời Tây này. 
Nếu chúng ta trồng ngoài trời không được thì trồng trong 
nhà, có sao đâu. Có người bảo tôi như thế. Mà quả thật đúng 
vậy. Vì loài người cần sưởi ấm vào đông, thì vạn vật cũng 
phải cần hơi ấm chứ. Có thể trông cây Bồ Đề nơi xứ lạnh tốn 
công hơn xứ nóng, nhưng hy vọng, đầu trồng trong phòng 
hay ở bất cứ nơi đâu, rễ và lá cây Bồ Đề ấy cũng sẽ được mọc 
đài ra và cành lá lại sum sê hơn nữa. 


4. Tình người 


Loài vật còn biết che chở cho nhau khi đông về giá lạnh. 
Chúng thường hay tụ tập từng đoàn, quây quần bên nhau để 
nương hơi thở với nhau, huống nữa là loài người. Vì thế tôi 
thường bảo: “Ở xứ Đức lạnh, nhưng tình người lại ấm lắm.” 
Không ấm sao được, khi chúng ta không cùng màu da, huyết 
thống, ngôn ngữ, tập tục, mà họ đón nhận chúng ta vào đây 
để ty nạn, giúp đỡ cho chúng ta mọi điều, thì còn đòi hỏi gì 
hơn nữa. Chúng tôi vẫn thường nói rằng: “Nếu một mai đây, 
biết đâu thế thường thay đổi, người Đức sẽ đi ty nạn, nước 
Việt Nam chúng ta hòa bình, không biết lúc ấy chúng ta có 
đón nhận người Đức như người Đức đã đón nhận chúng ta 
trong hiện tại hay không? Hay lúc đó cánh cửa tình thương 
của chúng ta lại khép kín, nhường chỗ cho ích kỷ và tư lợi 
cá nhân?!“ Câu trả lời thường là cái mim cười, vì chuyện gì 
của tương lai chưa xảy ra nên họ không biết được. Nhưng 
với tinh thần Phật Giáo thì có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ 
quên ơn ấy. Vì Đức Phật có dạy rằng: Đang đi trong sa mạc, 
nếu có lần núp nắng dưới bóng cây, là đệ tử của Phật, phải 
nhớ ơn cây ấy bằng cách lấy nước tưới vào thân cây vậy. Đối 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 155 





với thực vật người Phật Tử còn có tình thương thay. Huống 
lại là tình người như người Đức nói riêng hay nhân dân tự 
do của thế giới ngày nay nói chung đã giúp đỡ người ty nạn 
Việt Nam chúng tôi như vậy. 


5. Văn hóa 


Theo Việt Nam tự điển của Thanh Nghị định nghĩa: Văn 
là văn minh, hóa là sự giáo hóa. Như vậy văn hóa nghĩa 
chung là sự giáo hóa của văn minh vậy. 

Á Châu có văn minh của Phật Giáo, Khổng Giáo và Lão 
Giáo. Ba tôn giáo này đã tồn tại qua 25 thế kỷ tại Á Châu. 

Âu Châu cũng có nhiều nền văn hóa của Ai Cập, La Mã 
và Thiên Chúa Giáo. Trong 3 trào lưu văn hóa này, chúng tôi 
nhận thấy rằng các Dân Tộc Âu-Mỹ ảnh hưởng rất sâu đậm 
trong đời sống hằng ngày bởi văn minh và văn hóa của Thiên 
Chúa Giáo rất nhiều và dù muốn dù không Thiên Chúa Giáo 
cũng đã đóng góp một vai trò quan trọng tại nơi đây. 

Ngày nay có nhiều nước chỉ có văn minh mà không có 
văn hóa. Văn minh được định nghĩa là văn vẻ, dáng vẻ. Minh 
có nghĩa là sáng sủa. Nói chung lại văn minh là cái văn vẻ, 
sắc thái sáng sủa, lối sinh hoạt của loài người khi đã ra khỏi 
thời kỳ man muội, khi đã được khai hóa tới chỗ sáng sủa. 
Văn minh gồm những lý thuyết, tư tưởng, phong tục, tập 
quán của nhân loại sống trong xã hội đã được tổ chức mà 
con người đã biết giao hảo với nhau thường thường (theo 
Thanh Nghị - Việt Nam Tự Điển). Như vậy trong văn hóa đã 
bao hàm ý nghĩa của văn minh rồi. Nếu văn minh mà không 
có sự giáo hóa của đạo đức thì văn minh đó vô cùng nguy 
hiểm. Nhưng ở đây, các nước Âu Châu, nhất là nước Đức đã 
có một nền văn hóa tổng hợp, nên thế đứng khá vững vàng 


156 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





suốt trong dòng lịch sử vừa qua và hy vọng trong tương lai 
sẽ triển khai nhiều hơn nữa với sự dung hợp các trào lưu tư 
tưởng của văn hóa Á Châu, trong đó có văn hóa Phật Giáo, 
văn hóa của tình thương, của bất bạo động và bình đẳng 
trong mọi lãnh vực của cuộc đời. 


Thật ra Phật Giáo đã có mặt tại xứ Đức này vào hậu bán 
thế kỷ 19 chứ không phải cho đến nay mới hiện hữu. Nhưng 
giai đoạn đầu chỉ là giai đoạn tiếp xúc, làm quen với văn hóa 
tại đây. Có thể cả hàng bao nhiêu thế kỷ nữa Phật Giáo mới 
ảnh hưởng sâu rộng tại xứ này. Nhưng như trên đã trình bày 
nếu không có những viên gạch đầu tiên ấy, thì nền tảng của 
Phật Giáo tại đây sẽ không có được. Cũng như Đạo Phật đã 
truyền vào Trung Hoa từ thế kỷ I mà mãi đến thế kỷ VI mới 
phát triển mạnh mẽ tại đó và tại Việt Nam cũng thế, mặc dầu 
Đạo Phật đã truyền vào đây từ thế kỷ I nhưng mãi đến thế 
kỷ IX và X mới triển khai hết được văn hóa của Phật Giáo kể 
từ khi du nhập cho đến triều đại Lý, Trần. 

Ở Âu Châu đã có văn hóa của 3 trào lưu tư tưởng bên 
trên làm gốc, nếu có thêm được văn hóa Phật Giáo góp mặt 
vào, quả thật đấy là một phước duyên cho những dân tộc Âu 
Châu này, trong đó có nước Đức. 


6. Tôn giáo 


Như trên đã trình bày văn hóa chính của Âu Châu nếu 
không có sự góp mặt của Thiên Chúa Giáo thì văn minh và 
văn hóa ở đây có một khoảng trống to lớn vô cùng. 

Các nhà làm chính trị ngày nay thường hay nói: “lồn 
giáo biệt lập khỏi chính trị.“ Có lẽ vì ngày xưa tôn giáo đã 
xen vào chính trị hơi nhiều, nên ngày nay người ta muốn độc 
lập chăng? Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng khi văn 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC |! 157 





minh của loài người chưa tiến bộ, nhất là về phương diện 
khoa học, kỹ thuật như ngày nay, thì tôn giáo ở những giai 
đoạn về trước quả thật rất cần thiết. Nếu khoa học phát triển 
mà tôn giáo dừng lại thì chính tôn giáo đó phải đặt lại vấn 
đề để tiến thân. Nếu không, tôn giáo đó sẽ bị bánh xe luân 
chuyển của dòng đời cuốn phăng vào sự chi phối của tạo vật. 
Nếu khoa học càng tiến triển bao nhiêu mà những giáo điều 
của tôn giáo ấy còn có giá trị thì chúng ta nên tiếp tục thừa 
hưởng giá trị tính thần này mà phát triển hơn lên. 

Người Việt Nam khi đến ty nạn tại xứ Đức đã mang theo 
một Đạo. Đó là Đạo Phật. Có nhiều người Âu Châu chưa 
hiểu Đạo Phật là gì nên có vẻ còn đè đặt và hồ nghi. Điều 
đó cũng có lý thôi. Vì Phật Giáo quá mới mẻ tại quê hương 
này. Nhưng có một điều đáng mừng là dầu cho tôn giáo nào 
đi nữa các đấng giáo chủ của họ cũng đã dạy họ rằng: Hãy 
tự yêu thương chính mình và hãy yêu thương đồng loại như 
chính thân mình. Vì thế, đầu chúng ta có khác tôn giáo với 
nhau đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể sống hòa mình với 
nhau trong một quốc gia để phát triển quốc gia ấy. 

Phải thành thật quan niệm rằng: Sự hiện hữu của tôn giáo 
không phải là một gánh nặng của quốc gia mà còn ngược lại 
là đằng khác. Vì tôn giáo sẽ giúp cho tín đồ hiểu được nhân 
quả luân hồi, biết được tội lỗi và phước thiện, giúp đỡ, cải 
thiện con người xấu trở thành tốt, làm cho an ninh trật tự của 
xã hội được yên ổn, há điều ấy không ích lợi sao? 

Phật Giáo luôn luôn hiếu hòa và chủ trương từ chối bạo 
lực. Do đó Phật Giáo sẽ là một chất liệu dưỡng sinh cho bao 
nhiêu tâm hồn biết hướng thượng vị tha. Chúng ta cũng 
không nên sợ vì sự hiện diện của tôn giáo khác mà giá trị 
hoặc tín đồ của tôn giáo mình lại kém đi. Nếu quả thật như 
vậy thì chính tôn giáo của mình cần xét lại. 


158 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Chúng tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa là Phật Giáo 
không chỉ phối ai cả, mà chỉ nhằm tô bồi và cống hiến những 
tinh hoa của Phật Giáo và Dân Tộc cho xứ ấy mà thôi. Đó là 
đặc điểm của Phật Giáo vậy. 

Chúng tôi cũng vô cùng cảm ơn quý vị Đại Diện các cơ 
quan Caritas, Tin Lành v.v... đã không phân biệt tôn giáo mà 
giúp đỡ chúng tôi trong nhiều phương diện để hiện hữu với 
quý vị cho đến ngày hôm nay vậy. 


7. Chính trị 


Người Nhật thường bảo rằng: “Nếu kẻ nào không có thủ 
đoạn thì không nên làm chính trị.“ Nếu quả thật chính trị là 
những sự lừa lọc, bạc đãi như vậy thì người làm Tôn Giáo 
không nên làm chính trị. Vì Tôn Giáo khước từ những sự tệ 
hại đó. Nhưng nếu đem phân tách từng chữ theo nghĩa của 
chữ Hán thì chúng ta sẽ thấy như sau: Chính là chính sách, 
chính đáng, những việc cần phải làm. Trị là giữ yên. Như vậy 
định nghĩa chung lại chúng ta sẽ thấy rằng: Chính trị là giữ 
yên một sự chính đáng. Đó gọi là chính trị. Nhưng người đời 
nay quan niệm về chính trị một cách sai lầm, nên khi nghĩ 
đến chính trị tức đồng hóa với những thủ đoạn, lừa đảo đối 
phương, để khi thắng thế thì lên nắm quyền. 

Cũng vì chính sách không công bằng, không tự do, tôn 
giáo bị đàn áp do người Cộng Sản Việt Nam chủ trương nên 
chúng ta mới bỏ quê cha đất tổ để ra đi tìm tự do. Nếu người 
Cộng Sản biết dừng lại những chính sách phi chính trị thì 
dân tộc chúng ta đã không lầm than khổ sở như ngày hôm 
nay. Thân phận chúng ta chẳng khác nào một quả bóng đá. 
Người ta để yên, chúng ta yên. Người ta đuổi thì chúng ta bị 
động. Hãy xem mấy trăm ngàn người Việt hiện đang tạm cư 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 159 





tại các nước Đông Nam Á Châu thì rõ. Mà ngay cả thân phận 
của chúng ta ở đây cũng vậy. Vì ở đây dẫu có được bình an, 
chúng ta vẫn là những người ngoại quốc. Mà đã là người 
ngoại quốc thì có kẻ thương người ghét. Nhưng đầu thương 
hay ghét chúng ta vẫn sẵn sàng cống hiến những tỉnh hoa 
của Phật Giáo cho xứ này như là một hình thức đóng góp 
những gì quý báu nhất cho quê hương nơi chúng ta đang 
tạm dung thân, nhằm đáp lại phần nào tấm chân tình mà 
người Đức đã đối xử với chúng ta trên đường đi ty nạn. 

Kẻ nào chưa mất quê cha thì không thể nào biết được 
thế nào là sự ray rứt khi không trở lại thăm quê hương mình 
được, mặc đầu quê hương mình vẫn còn đó. Cũng như có 
khát nước, mới thấy nước là có giá trị. Những người đang ở 
một nơi yên ổn có thể chẳng hiểu gì về những người trôi nổi 
trên đại dương để tìm đường sống và cũng thế, trên cuộc đời 
này cái gì cũng phải thể nghiệm qua chính bản thân mình thì 
cái ấy có giá trị đích thực hơn. 


8. Nhân sự 


Bất cứ trong một tổ chức, một đoàn thể nào, vấn đề nhân 
sự là một vấn đề then chốt nhất. 


Ngày 22 tháng 4 năm 1977, một mình một bóng tôi đã 
đến xứ này, với bao nhiêu điều mới lạ phải học và làm quen, 
từ ngôn ngữ, khí hậu, phong tục, tập quán, cho đến việc nơi 
ăn, chốn ở v.v... Đã có những lúc tôi muốn trở lại Nhật để 
tiếp tục con đường học hành tu niệm, nhưng rồi thời gian 
qua đi mang theo biết bao nhiêu sự suy nghĩ. Cuối cùng, tôi 
đã ở lại nơi đây. 

Mới đến Đức, tôi đi một vòng thăm các Hội Sinh Viên Việt 
Nam lúc bấy giờ tại các thành phố lớn như Kiel, Hannover, 


160 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Mũnchen, Stuttgart, Berlin, Aachen, Köln, Dortmund v.v... 
để dò xét tình hình. Sau một vòng đi du thuyết và tìm hiểu 
sự tình như vậy, tôi đã trở về phòng trọ trong cư xá sinh viên 
ở đường Projendorfstr. tại Kiel, ở đó và tiếp tục học tiếng 
Đức để vào Đại Học sau này. 


Cuối cùng Đại Học Giáo Dục Hannover đã có chỗ ghi 
danh và tôi về đây để học. Đó là lý do chính tại sao tôi chọn 
đất Hannover để lập chùa mà không chọn những nơi khác. 


Đến Hannover vào tháng 2 năm 1978 để lo chuyện học 
hành. Lúc bấy giờ tôi chưa nghĩ đến chuyện lập Niệm Phật 
Đường hay chùa chiền gì cả. Nhưng có một số anh em sinh 
viên Việt Nam đề nghị là nên làm cái gì đó cho có nơi chốn 
để Phật Tử đến lễ bái nguyện cầu, nên mới chung sức cùng 
nhau đóng góp mỗi người 10 đồng, 20 đồng, thuê một nơi tại 
đường Kestnerstr. số 37 để làm chỗ ở và nơi lễ bái cho Phật 
Tử Việt Nam. 


Một tượng Phật độ cao chừng 30 cm tôi đã thỉnh từ chùa 
Khánh Anh bên Pháp về, một bàn thờ nho nhỏ xinh xinh 
ba tâng, tượng trưng cho 3 ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng, 
đã được sửa soạn xong xuôi đâu đó, tôi thảo giấy mời gởi 
đến một số Phật Tử quen biết mời về tham dự lễ An vị Phật 
Niệm Phật Đường Viên Giác tại Hannover. Hôm đó là ngày 
2 tháng 4 năm 1978 và đến 2.4.1988 này là đúng 10 năm. Lễ 
An vị Phật vào ngày đó có Thượng Tọa Thích Minh Tâm, tọa 
chủ chùa Khánh Anh tại Pháp đến chứng minh buổi lễ và có 
chừng 20 Phật Tử đến tham dự lễ này. 

Diện tích căn phòng rộng độ chừng 20 thước vuông dùng 
làm chánh điện và một phòng phụ dùng để tiếp khách cũng 
như chỗ ngủ, nghỉ v.v... Một nhà bếp nho nhỏ, một phòng 
tắm xinh xinh. Mỗi tháng giá thuê độ chừng 180 Đức Mã. 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 161 





Mùa hè thì trong nhà lạnh hơn ngoài vườn. Mùa đông đến, 
sưởi bao nhiêu cũng không thấm vào đâu cả. Vì nhà quá cũ. 
Nhưng được một cái là những người láng giềng Đức quá tốt, 
không có một tiếng nhỏ to với chúng tôi. Mặc dầu đôi khi có 
lễ lộc hay làm ồn họ. 

Năm 1978 nhân sự rất ít, nhưng sau 10 năm số nhân sự ấy 
có thể nhân lên 100 hoặc 1000 lần nữa. Nếu tôi kể hết vào đây 
chắc rằng giấy mực sẽ không đủ chỗ để dung chứa. Mong 
rằng những vị đã, đương và sẽ đóng góp cho sự phát triển 
của Phật Giáo tại xứ này hiểu và thông cảm cho tôi điều này. 

Phật sự ngày nay tại Tây Đức có vững vàng hay không, 
đều lệ thuộc vào những nhân tố chính bên trên. Nếu không 
có được sự thống nhất ý chí, giúp đỡ tận tình, hy sinh xả kỷ 
của mọi người, chắc rằng tôi vẫn chưa hoặc không làm nên 
được một việc gì cả tại xứ này. 

Một chiếc xe đầu đầu máy có mạnh bao nhiêu đi chăng 
nữa mà kéo theo một số toa xe cũ mục, hư nát, chắc rằng 
cũng không có lợi ích. Vì thế, sau 10 năm sự thành đạt của 
Phật Giáo nơi đây là do công sức của mọi người Tăng sĩ cũng 
như Phật Tử mà có được vậy. 


9, Tài chánh 


Nếu một chiếc xe có dàn máy tốt mà không có xăng thì sẽ 
không bao giờ chạy được. Nguồn nhiên liệu ấy rất cần thiết 
cho việc chuyên chở khách hàng. Nếu định nghĩa Đại Thừa 
Phật Giáo là cỗ xe lớn để chở hành khách đến nơi an lạc giải 
thoát của kiếp nhân sinh, thì chiếc xe và nhiên liệu của chùa 
Viên Giác cũng phải mang ý nghĩa tương tự như vậy. 

Người ta thường nói: «Đồng tiền là huyết mạch.» Tiền 
như dòng máu luân lưu trong cơ thể con người. Nếu máu 


162 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





không chảy về tim trở lại, xem như là sự chết đã gần kề. Ở 
đây cũng thế, nếu chỉ chuyên tâm làm việc đạo mà không có 
những yếu tố căn bản ấy để chuyên chở Đạo vào Đời thì cũng 
giống như máu không chảy trở lại tim vậy. 


Tuy nhiên Đức Phật cũng thường hay dạy đệ tử của Ngài 
rằng: «Tiền là con rắn độc», thật đúng như vậy. Nếu chúng 
ta biết sử dụng tiền một cách đúng phép thì tiền ấy chính là 
phương tiện giúp chúng ta thành công mọi việc trong cuộc 
đời. Ngược lại, nếu chúng ta sống chỉ vì tiền và coi tiền trọng 
hơn nhân nghĩa, quả thật tiền đã làm hại nhân phẩm của 
chúng ta rồi. Nên tôi có thể nói, tiền độc hơn rắn độc. 

Tăng sĩ Phật Giáo hầu hết đều sống nhờ vào sự cúng 
dường của Phật Tử. Vì thế một ngôi chùa, một giáo hội có 
vững mạnh hay không đều lệ thuộc vào năng lực của ngôi 
chùa đó, giáo hội đó hấp dẫn quần chúng Phật Tử đến độ 
nào. Nếu một ngôi chùa không có hoạt động hữu hiệu và 
đáp ứng những nhu cầu cần thiết của quần chúng Phật Tử, 
quả thật khó tồn tại với thời gian, đầu ở trong nước hay ngoại 
quốc cũng vậy. 

Mười năm về trước, Niệm Phật Đường Viên Giác chỉ là 
một mái nhà tranh, không bàn, không ghế. Ăn uống, tiếp 
khách phải ngồi dưới sàn nhà. LỄ Phật phải chịu chen chúc, 
chật chội. Rồi 10 năm sau, một nơi chốn như tại đây (đường 
Eichelkampstr. 35a, 3000 Hannover 81) đủ chỗ dung chứa 
cho 300 Phật Tử lễ bái nguyện cầu cùng một lúc, nhưng cũng 
trở nên chật chội lạ thường, nhất là khi có những lễ lớn như 
Phật Đản, Vu Lan v.v... 

Gia sản ngày nay của chùa có được một Thư Viện với 
trên 2.000 quyển sách đủ loại đạo, đời. Một bộ Đại Tạng Kinh 
bằng chữ Hán 100 cuốn. Một nhà máy in của Bộ Nội Vụ Tây 
Đức giúp. Những tượng Phật, chuông trống bát nhã, chuông 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 163 





trống gia trì và những kinh sách, pháp khí khác đều mang 
một giá trị vô song, không thể tính bằng tiền được. 

Tờ báo Viên Giác ra mỗi 2 tháng 1 lần. Cách 10 năm về 
trước mỗi lần là 300 số. Bây giờ là 2.700 số. Con số độc giả 
tăng gấp 9 lần so với 10 năm về trước. 

Sở đĩ chúng ta có được những thành quả ấy đều nhờ vào 
sự giúp đỡ tài chánh của Bộ Nội Vụ Cộng Hòa Liên Bang Tây 
Đức, sự cộng tác đắc lực của các biên tập viên báo Viên Giác 
và phần lớn khác nhờ vào sự đóng góp của các Phật Tử xa 
gần, nên mới có được như ngày hôm nay. 

Giá trị vật chất quý nhưng chưa bằng giá trị tỉnh thần, 
sau 10 năm những người hiểu đạo càng ngày càng nhiều hơn 
qua các kinh sách, báo chí của chùa phát hành cũng như các 
khóa Giáo Lý và Thọ Bát Quan Trai qua sự hướng dẫn của 
quý Thầy, quý Cô trong Chi Bộ. Khi niềm tin được củng cố 
bằng sự hiểu biết về Tôn Giáo của mình thì niềm tin ấy mới 
vững mạnh được. 

Một Hội Phật Tử Việt Nam Ty Nạn tại Tây Đức đã 
được thành hình và các Chi Hội Phật Tử tại các địa phương 
Aachen, Berlin, Hamburg, Hannover, Mũnster, Ereiburg, 
Stuttgart, Mũnchen, Frankfurt, Wiesbaden, Fũrth + Erlangen 
+ Nũrnberg v.v... đã được thành lập và phát triển không 
ngừng. Đó là điều đáng quý biết bao. 

Một Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo có tâm vóc Liên Bang 
đã được thành lập và hiện đang giúp đỡ cho đồng bào Phật 
Tử cũng như không Phật Tử về các vấn đề liên quan đến 
người ty nạn tại đây. Đồng thời Trung Tâm cũng có một vai 
trò quan trọng trong việc xuất bản các kinh sách Phật Giáo, là 
sợi dây liên lạc chặt chẽ giữa các tổ chức Việt Nam cũng như 
người Đức tại xứ này. 


164 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Những Gia Đình Phật Tử đã được thành lập. Con em của 
chúng ta có cơ hội đến chùa để học tiếng mẹ đẻ, tập tụng 
kinh, lễ bái và sinh hoạt chuyên môn. Đây là hình thức tốt 
đẹp nhất để bảo tồn và phát huy Văn Hóa Phật Giáo cũng 
như Văn Hóa Dân Tộc tại xứ người. 

Chúng ta là những người ty nạn tại xứ này. Đành rằng 
chúng ta phải hội nhập vào văn hóa và làm quen với văn hóa 
nơi đây. Nhưng đồng thời chúng ta cũng không được phép 
quên đi tiếng mẹ đẻ, Tôn Giáo và Văn Hóa của chúng ta. Một 
Dân Tộc mà không còn ngôn ngữ, văn hóa nữa, tức dân tộc 
ấy bị đồng hóa rồi, không còn trong ý nghĩa hội nhập nữa. 

Giá trị vật chất quan trọng, mà giá trị tinh thần lại còn 
quan trọng hơn thế nữa. Vì nếu đời sống vật chất cao mà 
mức sống tinh thần thấp sẽ làm cho giá trị của Đạo Đức và 
Luân Lý không còn tồn tại nữa. Ngược lại nếu đời sống tỉnh 
thần thật đồi đào mà phương tiện vật chất lại thiếu thốn, như 
vậy tổ chức sẽ không bao giờ phát triển được. Vậy chúng ta 
có thể nói rằng vật chất và tỉnh thần phải gắn bó với nhau 
như nước với sữa, tâm thức và tế bào. Nếu thiếu một trong 


A/ AV 


hai yếu tố ấy thì cơ thể con người sẽ không phát triển được. 


10. Triển vọng tương lai 


Nhìn quá khứ để biết hiện tại và nhìn hiện tại để biết đến 
tương lai. Đó là một định luật tuần hoàn của tạo hóa vậy. 

Đã 10 năm trôi qua, chúng ta có tất cả trong ý nghĩa tri 
túc của nó và chắc chắn rằng 10 năm sau nữa sẽ khác với 10 
năm đầu tiên tại xứ Đức rất nhiều. Nếu lấy 10 năm đầu tiên 
ở xứ người để làm chuẩn, chúng ta có thể nói rằng đây là giai 
đoạn hội nhập, làm quen với đời sống tại đây và 10 năm sau 
mới là 10 năm phát triển Phật Giáo tại xứ này. 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 165 





Giai đoạn sắp tới là giai đoạn kiến thiết cơ sở, để có nơi 
chốn lễ bái thích hợp, đào tạo nhân lực và có chỗ làm việc 
công quả cho những ai lưu tâm về Đạo. 

Nhiều người Việt Nam đã phát tâm xuất gia và chắc chắn 
rằng còn có nhiều người sắp xuất gia nữa. Có nhiều người 
Đức cũng đã có cảm tình với người Việt Nam, nên đã tìm 
cách làm quen với Phật Giáo. Có nhiều người Đức đã quy y 
theo Đạo Phật. Có nhiều học sinh Trung Học và Đại Học Đức 
đến ngồi thiền, học hỏi giáo lý của Phật Giáo Việt Nam nói 
riêng và Đạo Phật nói chung. Đây là niềm vui vậy. 

Như trên chúng tôi đã trình bày, Phật Giáo đi vào mỗi 
dân tộc bằng con đường tự nguyện và cũng chính từ điểm 
này đã có nhiều người giúp đỡ cũng như hòa nhịp với chúng 
ta để sống chung trong cùng một lý tưởng. Đó là niềm tin nơi 
Đức Phật, một sự giải thoát chính tự mình cởi bỏ mọi sự ràng 
buộc của thế gian, một tình thương vô bờ bến của đấng cha 
lành muôn thuở luôn cận kề bên cạnh. 

Con đường chúng ta đã đi và đã chọn, chúng ta sẽ không 
lùi bước, hãy cố gắng lên nhiều hơn nữa, để xứng đáng với 
đại sự này là: 

«Một câu làm chẳng nên non 

Ba câu chụ1m lại nên hòn TIÚ1 cao.» 

Tương lai có vẻ lạc quan. Vì thế chúng ta hãy hân hoan 
tiến bước. Hy vọng trên đỉnh núi tương lai kia, chúng ta sẽ 
bắt gặp những hạt minh châu quý giá nhất của cuộc đời. 


Kết luận 


Qua 10 thể tài của 10 năm Phật Giáo Việt Nam như trên 
chúng tôi đã trình bày. Hy vọng đây chỉ là một mô thức nhỏ 


166 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





trong sự thể tổng quát của 10 năm. Nếu quý vị còn có những 
thắc mắc hoặc những đóng góp ý kiến bổ túc cho những 
phần trên đây, quả là điều quý giá vô cùng. 

Mong rằng với tất cả niềm tin vào tương lai và hiện tại, 
chúng ta cố gắng sẽ đạt thành những ước nguyện như chúng 
ta đã vạch sẵn để đi trên con đường từ bi không thù hận ấy. 

Lời cuối xin nguyện cầu cho thế giới có một nền hòa bình 
vĩnh cửu, để biến trần gian thành Cực Lạc, để máu không 
còn đổ, đầu không còn rơi, mà loài người hãy ngồi gần lại với 
nhau như huynh đệ đại đồng. 

Nguyện cầu cho đất nước Việt Nam sớm thanh bình, 
không còn cảnh chém giết, cấu xé với nhau như xưa nay nữa 
mà hãy lấy tình thương để rửa sạch hận thù. Vì chỉ có từ bi 
mới trừ dứt được oán thù. Nếu oán thù càng chồng chất thì 
tình thương sẽ không bao giờ thể hiện được. 

Nguyện cầu cho tất cả chúng ta hiện ở nơi đây được 
«chân cứng đá mềm» để chúc nhau như người Do Thái đã 
chúc nhau trong suốt 2000 năm xa nước, để mong ngày trở 
lại đất mẹ thân yêu trong bao nỗi nhớ đợi chờ mong. 

Xin thành thật cảm ơn quý Đạo Hữu và quý Phật Tử xa 
gần đã tích cực đóng góp công cũng như của để ngôi Viên 
Giác Tự bây giờ và mai hậu được thành công viên mãn. 


Nam Mô A Di Đà Phật 


“*. v®% 
se se se 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC |! 167 





KỶ NIỆM 25 NĂM 


gày xưa khi Kim Trọng quen Thúy Kiều trong duyên 

hội ngộ có định sẵn và sau 15 năm lưu lạc giang hồ 
khi Kim - Kiều gặp lại nhau còn bỡ ngỡ, cho nên nàng Kiều 
mới thốt lên rằng: 

“Kể từ sen nsó đào tơ 

Mười lăm năm ấf bâu siờ còn đâu ” 

Mười lăm năm biết bao nhiêu là tình và 15 năm ấy biết 
bao nhiêu là hận sầu, bao lần ly biệt, bao nỗi chua cay. Còn 
tôi, hôm nay kỷ niệm 25 năm gắn bó với ngôi chùa Viên Giác 
này, với tờ báo Viên Giác, với quý vị người Việt cũng như 
người Đức tại một khung cảnh ấm áp tình người như thế 
này, tôi biết nói gì đây để đáp ứng sự chờ mong của quý vị? 
Đây là một niềm hạnh phúc, một sự an lạc miên viễn, một cử 
chỉ cao cả của tất cả mọi người đã dành cho cá nhân tôi, tốt 
có, xấu có, phũ phàng có mà đầy đủ ý nghĩa của tình người 
cũng có. Nhân đây tôi xin viết tặng quý vị một câu chuyện 
đạo đức mà tôi đã đọc được trong báo Nguồn Đạo số 56 xuất 
bản vào mùa Phật Đản năm 2546 (2002) tại Washington DC, 
Mỹ Quốc. Câu chuyện được bắt đầu kể rằng: 


“Gia đình nọ có một người con rất khó dạy, bản tính của 
hắn ta hay nóng nảy, cãi cọ với người thân và hàng xóm 
thường xuyên, nhưng khó ai có thể sửa đổi hắn ta. Một hôm 
người cha muốn đạy con, nên gọi vào phòng và bảo: 

- Này con! Con hãy đến lẫy túi định, ba để nơi góc đó, 
mỗi ngày mang ra bức tường bằng gỗ ở sau nhà để đóng vào 
đó. 


168 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





- Để làm gì vậy ba? Người con hỏi. 

- Thì như con biết đó, con hay nóng giận với mọi người 
nhiều khi vô cớ nữa. Cứ mỗi lần con giận, con đóng vào đó 
một cây đỉnh. 

- Rồi sao nữa ba? 

- Rồi con sẽ biết. 

Ngày đầu người con đóng vào tường gỗ tổng cộng là 37 
cây đinh. Anh ta thấy xấu hổ quá. Đến ngày hôm sau anh ta 
kêm giữ cơn giận và anh ta chỉ đóng vào đó có 30 cây. Anh ta 
thấy tiến bộ rõ rệt và mình có thể kềm chế tiếp tục. Đến ngày 
thứ 10 thì chỉ còn có mấy cây thôi và ngày thứ 15 thì anh ta 
rất vui vẻ để khoe với Ba anh ta rằng: 


- Ba ơi! Cho đến hôm nay thì con không còn phải đóng 
một cây đỉnh nào vào bức tường gỗ phía sau nhà cả. 


Người cha bảo rằng: 


- Con ngoan! Thật con đã làm một chuyện vĩ đại, nhưng 
này con, con hãy cảm phiền làm thêm một chuyện khác nữa. 


- Chuyện gì vậy Ba? 


- Mỗi ngày con không còn nóng giận thì con hãy nhổ ra 
một cây đinh. 


- Việc ấy dễ thôi mà! Con sẽ cố gắng. 

Đến một ngày nọ người con rất hớn hở khoe với Ba rằng: 
- Con đã nhổ hết sạch rồi Ba ơi! 

- Tốt lắm! Con ngoan của Ba. 


Đoạn ông dân cậu ta ra gần bức tường và bắt đầu hai cha 
con nói chuyện. 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 169 





- Con thấy đó, mặc đầu con đã cố gắng nhổ hết tất cả 
những cây đinh con đã đóng vào đấy. Có nghĩa là những sân 
si, phiền não của con không còn nữa. Nhưng con thấy đó, 
sau khi rút đỉnh ra, tại chỗ này chỗ kia vẫn còn lưu lại những 
dấu vết đó, làm sao xóa nhòa được. 


Người con bừng tỉnh và thưa Ba: 

- Vậy con phải làm sao đây? 

- Con chăng cần phải làm sao cả! Nhưng con thấy đó, 
những sân hận, khổ đau, tội lỗi, nóng giận, nếu có sửa đổi 
đi chăng nữa, những vết tích của sự khởi lên lòng sân hận, 
si mê vân còn đó, dâu cho con có hối cải. Vậy thì từ nay về 
sau con nên khởi lên những niệm lành và những niềm vui để 
mang đến cho mọi người chung quanh, thì chính những việc 
tác ý đó, nó sẽ xóa tan đi những vết sẹo trong lòng con và nó 
sẽ để lại nhiều dấu ấn tốt trong lòng mọi người.” 

Câu chuyện kết thúc ở đó và người con đã chấp nhận 
cũng như thực hành lời dạy của người cha đối với mình một 
bài học luân lý có một không hai trong đời như thế. 


Đó chẳng phải là lời Phật dạy. Nếu Phật dạy có lẽ cũng 
chỉ tương tự như thế. Cũng chẳng phải là những lời hay ý 
đẹp trong “Cổ Học Tỉnh Hoa“, mà nó là một hình ảnh sống, 
hình ảnh ấy ta tiếp cận hằng ngày, mỗi người đều đã gặp và 
đều có thể áp dụng để sửa chữa trở nên tốt vậy. 

Hôm nay nhân viết kỷ niệm 25 năm chùa và báo Viên 
Giác, tôi hiến tặng quý vị câu chuyện trên cũng để nói lên 
một tấm lòng của chính mình là cảm tạ thâm ân với quý vị 
đầu là người Việt hay người Đức. Biết đâu trong 25 năm ấy 
đầu vô tình hay cố ý khi soạn, viết bài cho báo Viên Giác, khi 
kiểm duyệt trước khi đăng tin, hoặc giả có những lời dạy dỗ 
quá chí tình đâm ra gắt gỏng với đệ tử xuất gia cũng như 


170 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





tại gia thì tôi xin nhận lỗi về phần mình, vì làm kẻ lãnh đạo 
nhưng chưa tròn bổn phận. Vậy từ nay tôi xin trải rộng tấm 
lòng của mình để chỉ gieo vào tâm thức của mọi người bằng 
những hình ảnh đẹp, bằng những lời nói địu dàng, có ý thức, 
để đỡ gây những hiểu lâm, hờn giận, mà tôi chỉ muốn hóa 
giải những khổ đau của người đối diện để mọi người được 
an lạc, hạnh phúc thì tâm tôi sẽ thanh thản nhẹ nhàng. 

Ở đời, sau 25 năm cưới hỏi chung sống với nhau, người 
ta tổ chức những buổi tiệc thật lớn để cảm ơn trời đất và tình 
nghĩa vợ chồng đã gắn bó với nhau như thế, nhưng đúng ra 
bên trong phải hiểu là: suốt 25 năm năm qua cả 2 người đều 
phải nhẫn nhục chịu đựng với nhau, nên bây giờ mới được 
yên nhà yên cửa. Vì thế chiếc nhẫn cưới, tượng trưng cho sự 
nhẫn nhục chịu đựng đó đâu có ai dám cởi ra bao giờ. Họ sẽ 
giữ nó cho đến 50 năm, rồi một ngày ra đi, họ cũng sẽ mang 
vào lòng đất lạnh. 

Còn tôi kỷ niệm 25 năm không hẳn như thế. Vì lẽ tôi 
không phải chịu đựng như vợ chồng đã chịu đựng suốt 25 
năm qua. Tôi chỉ thực hiện một bổn phận là trên đền 4 ơn 
nặng, dưới cứu khổ muôn loài. 

Đó là ơn quốc gia đã bảo bọc che chở cho tôi được yên 
ổn để tu hành. Nói gần hơn là quê hương Việt Nam đã sinh 
trưởng ra tôi và nước Đức đã nuôi tự do, cơm áo cho tôi sống. 

Tiếp đến là ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha tôi phải 
đáp đền. Nếu không có song thân, tôi không có cơ hội để 
hiện hữu trên đời này. 

Ơn thứ ba không kém phần quan trọng là ơn Thầy Tổ đã 
nuôi dạy tôi nên người, và ơn thứ 4 là ơn của tín đồ đã hỗ trợ 
cho tôi thành tựu các công việc trong cuộc sống, trong đó có 
ơn những thiện hữu trí thức và bè bạn đã giúp đỡ. 


HƠN 30 NĂM SỐNG Ở NGOẠI QUỐC | 171 





Đồng thời tôi cũng không quên những người nghèo khổ 
hơn mình như ở Việt Nam, Ấn Độ, Phi Châu v.v... đó là chưa 
nói đến những chúng sanh vô hình ở những cõi địa ngục, ngạ 
quỷ và súc sanh nữa. 

Ngoài ra việc lập chùa, xây dựng cơ sở đó đây, cũng chỉ 
có một mục đích duy nhất như trong bài Sám Khể Thủ là: 

Kiến pháp tràng tr xứ xứ 
Phá nghi uống 1 trùng trùng 
Hàng phục chúng 1a 

Thiệu lons Tam Bảo... 

Nghĩa là: 

Tạo chùa uiện khắp nơi nơi 
Phá lòng nshi ñang bao phủ 
Hàng phục 11 001g 
Hưng long Tam Bảo 

Đó là bốn phận và trách nhiệm của người Tăng 5ĩ ở trên 
cõi đời này, đi đến đâu cũng phải có nhiệm vụ như thế. Có 
nghĩa là xây dựng chùa chiền, đào tạo Tăng Ni, Phật Tử chỉ 
nhằm một mục đích duy nhất là hiển chánh trừ tà, làm cho 
giáo pháp càng ngày càng rạng rỡ, mọi người học đạo, hiểu 
đạo và thực hành theo đạo ấy. Vì ma vương bên trong và ma 
vương bên ngoài lúc nào cũng đầy dẫy chung quanh mình. 
Do vậy mà cần có chùa viện để cho mọi người lui tới học hỏi, 
tu niệm, thiền tọa v.v... tất cả những điều đó là một việc làm 
đáng quý, đáng trọng, chỉ để làm hưng long ngôi Tam Bảo. 
Đó là Phật, Pháp, Tăng, những giá trị trân quý của cuộc đời 
mà ta khó có được. 

Ngày mai đây ngôi chùa Viên Giác này cũng có thể còn 
phát triển nhiều hơn nữa do Thầy Hạnh Tấn lèo lái và sự cố 
vấn của tôi, nhưng cũng phải chấp nhận một điều, không có 


172 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





một vấn đề gì mà tồn tại mãi với thiên thu không biến đổi. 
Ngay cả giáo lý của Đức Phật còn phải biến đổi qua bốn 
thời kỳ, Đó là: thành, trụ, hoại và diệt, của 3 giai đoạn chánh 
pháp, tượng pháp và mạt pháp. 


Cuộc đời của chúng ta cũng giống như một Đạo hàm 
được diễn tả qua đường biểu diễn Parabol và được giải bởi 2 
hàm số là cực cộng và cực trừ. Một viên đạn bắn lên, một phi 
thuyền đi vào không trung cũng thế. Nó chỉ lên thẳng đến 
một độ nào đó thôi, khi tự lực của nó không kham nổi nữa thì 
nó sẽ theo chiều ngang để thay đổi vị thế hoặc giả quay về vị 
trí cũ. Nó sẽ không mất, nó sẽ tiếp tục để tự tồn và biến đổi 
như dòng điện với bóng đèn thế thôi. Do đó định lý hợp tan, 
tan hợp, có không, không có, là một điều hiển nhiên mà một 
người Phật Tử chúng ta khi đã hiểu giáo lý của Đức Phật rồi 
sẽ sẵn sàng chấp nhận, không có gì để hối hận cả. 

Hai mươi lăm năm qua tôi đã thể hiện trọn vẹn một tấm 
lòng cho con người, cho quê hương và cho đạo pháp và tôi 
mong rằng những tình cảm ấy vẫn còn gắn bó keo sơn để 
chúng ta người xuất gia và tại gia sẽ nương tựa vào nhau mà 
tôn tại, cốt làm sao cho giáo pháp của Đức Phật càng ngày 
càng phát triển nhiều hơn ở nhiều khía cạnh khác nhau ngay 
cả trong cộng đồng người Việt cũng như người Đức. Được 
như vậy quả là một phước báu vô cùng. 


173 


Chương V 


LÀM TH, NÀO ĐỀ ĐIĐÉN THÀNH CÔNG 


âu nay có nhiều sách vở và thầy dạy học trực tiếp 

§.... trao kinh nghiệm này cho quý vị rồi. Tuy 
nhiên mỗi sách chỉ một khác, mỗi thầy dạy phương pháp 
cũng khác nhau, chẳng ai giống ai bao giờ. Ở đây không phải 
là một khuôn mẫu để quý vị áp dụng hoàn toàn vào trong 
cuộc sống, lối làm việc của mình, mà là một sự giảo nghiệm, 
chọn lọc. Nếu thấy thích hợp thì hãy dùng, còn không, hãy 
cho nó vào nơi quên lãng, không cần thiết để cố gắng hoặc 
gượng ép để áp dụng. Vì sao vậy? Vì lẽ thực phẩm là một 
loại thức ăn cho con người, kể cả những loài động vật khác, 
nhưng không phải là mọi người đều thích hợp một loại thực 
phẩm nhất định nào đó, mà mỗi cơ thể thích hợp khác nhau 
là lẽ đương nhiên. Đừng bao giờ ứng dụng phương pháp ấy 
không đúng rồi bảo rằng người kia sai. Ở đây sai hay đúng 
cũng chỉ có tính cách tương đối mà thôi. 

Tôi bắt đầu đi học từ lúc 6 tuổi cho đến bây giờ 54 tuổi 
vẫn còn học, nhưng vẫn thấy chưa đủ thiếu vào đâu. Từ lúc 
học mẫu giáo cho đến xong Tiểu Học năm 1961, vì không có 
kinh nghiệm, vả lại cũng chẳng có ai chỉ bày nên đã thua kém 
bạn bè xa, đến năm 1964, lúc xuất gia vào chùa đi học đời và 
đạo, tự chọn cho mình một lối tu và một lối học, có rất nhiều 
kết quả và sau đó (1972) ra ngoại quốc cho đến nay (2002) tôi 
vẫn ứng dụng như thế. Do vậy, hôm nay xin mách cho quý 
vị một số phương pháp đơn giản dễ thực hiện, có thể nói ai 
cũng có thể thành công, nếu biết cố gắng thay đổi. Về cuộc 


174 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





đời lúc tuổi thơ và thanh thiếu niên, tôi sẽ biên lại một tập 
Hồi Ký trong những năm tháng tới, quý vị chờ đọc tập sách 
này. Riêng phần ở ngoại quốc từ 1972 đến nay dưới nhiều 
hình thức khác nhau tôi đã tự giới thiệu với cả một tấm chân 
tình của cuộc đời của mình rồi. Thiết nghĩ không cần phải 
mô tả chỉ tiết gì nữa. 

Sau đây là một số phương thức thiết thực để đi đến thành 
công : 

e Nếu có ai đó mời bạn một ly trà, nhưng họ cố tình rót 
thật đầy và nước gần tràn ra mé tách, đoạn mời bạn uống. 
Bạn phải làm thế nào đây cho nước khỏi đổ để chứng tỏ rằng 
mình là người lịch sự và trân quý người đối điện? 

Có thể bạn sẽ bảo - chia đôi ly nước ra à? Cũng sẽ bị đổ ra 
bên ngoài. Làm sao đây? Hoặc giả không uống? Cũng không 
thể được. 


- Nếu là người lịch sự, bạn sẽ lấy một cây gạt nhỏ để 
ngang tách trà, gạt ngang qua một cái thật nhẹ, nước 
trà sẽ chảy ra ngoài, nhưng điều ấy không có nghĩa 
là bạn làm đổ trà, mà đó là một cử chỉ đẹp. Đoạn bạn 
mang ly trà lên uống thì người đối diện sẽ nhoẻn miệng 
cười ngay và ngầm bảo rằng: bạn là người biết thưởng 
thức trà. Nếu bạn là người nữ thì cung cách này càng 
đẹp hơn nữa. 

- Nếu bạn là nam giới, có thể kê miệng mình xuống để hớp 
bớt một ít trà, sau đó mình sẽ nâng ly. Động tác này hơi 
thô kệch. Mặc đầu bạn không làm đổ trà ra ngoài đó, 
nhưng cử chỉ cúi xuống để hớp trà trông ra nó chẳng 
thanh lịch chút nào. 

Người Nhật, người Đại Hàn, người Trung Hoa và ngay 

cả người Việt Nam cung cách uống trà rất quan trọng, đã trở 


LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG ! 175 





thành một cái đạo, nên tiếng Nhật gọi là Trà Đạo (Chado). Bạn 
muốn thành công có thể chọn một trong 2 phương pháp trên. 


e Một hôm nào đó chúng ta được mời đi dự một buổi tiệc 
thật sang trọng ở nhà một người mình mới quen. Khi đến 
nhà người ấy, bạn được mời ngồi ở một chiếc ghế hết sức lịch 
sự sang trọng. Điều ấy chứng tỏ rằng người mới quen ấy rất 
nể trọng bạn. Nếu bạn sau khi chào hỏi và nhún nhường có 
thể từ chối không ngồi vào chiếc ghế đó để tỏ ra rằng bạn biết 
phép xã giao. Nhưng bạn phải hiểu rằng chiếc ghế đó chỉ đặc 
biệt dành cho bạn, bạn phải làm sao đây? 

- Có nhiều cách khác nhau: Nếu bạn là người lịch sự và 
tế nhị, bạn chỉ cần xích chiếc ghế ấy sai đi vị trí cũ một 
chút là được rồi, nếu chiếc ghế ấy nhẹ. Đoạn bạn ngồi 
xuống. Lúc ấy nếu bạn để ý gương mặt của người chủ, 
bạn sẽ thấy họ vui lòng ngay. 

- Nếu trường hợp chiếc ghế quá nặng, bạn không thể nào 
nhấc nổi, thì bạn hãy nên thận trọng một chút là mời 
mọi người đối diện ngồi xuống trước và bạn là người 
ngồi xuống sau cùng, mặc đầu bạn là người khách 
quý nhất được chủ nhà mời đến dự tiệc. Thế là bạn 
đã thành công rồi đó. Dĩ nhiên là người ta sẽ xem cách 
ăn uống của bạn và cách xã giao cũng như cách gợi 
chuyện, nhưng hình ảnh đẹp lúc ban đầu ấy sẽ tạo cho 
những người đối diện một ấn tượng tốt, bạn từ từ sẽ 
thành công ở những điểm tiếp theo. 

e Giải quyết như thế nào để công việc được hoàn hảo? 

Việc đời, việc đạo, việc gia đình, việc chùa, việc con cái, 
việc đệ tử, việc tình duyên, việc tu học v.v... Việc nào cũng có 
những khó khăn nhất định. Nếu người có suy nghĩ, hiểu biết, 
tính toán thì không có vấn đề nào mà không giải quyết được. 


176 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Nếu rối trí, loạn tâm thì vấn đề còn rối bời hơn nữa. Riêng 
tôi có một câu châm ngôn tự mình đặt ra là: “Phải giải quyết 
vấn đề chứ không chạy trốn vấn đề.“ Nhưng giải quyết như 
thế nào đây? 


- Ở đây có thể chia ra làm bốn loại người và sự giống 
nhau như một vật cản to lớn nằm trước mắt, mỗi người có 
một cách giải quyết khác nhau để đi đến thành công. 


a) Nếu bạn là người có ý chí và sức mạnh thì hãy cố gắng 
hết mình nhảy ngang qua vật cản ấy không cần suy 
nghĩ, tính toán. Thế là cái đích thành công đang chờ 
bạn bên kia rồi đấy. 

b) Nếu bạn ngại sức bạn không có, bạn do dự và tính 
nhẩm rằng: Nếu ta nhảy qua khúc cây lớn kia, cục đá 
lớn nọ chắc không nổi, chỉ bằng ta đi quanh qua phía 
phải để đến phía bên kia. Tuy có tốn thì giờ chút đỉnh, 
nhưng cái đích trước sau rồi sẽ đến. 

c) Nếu bạn thấy quá khó khăn, không thể vượt qua cũng 
không thể đi quanh qua khúc cây, hòn đá ấy và bạn tự 
nghĩ mình không có đủ khả năng cũng như sức lực, 
nên cứ hiển nhiên đứng chờ cho khúc cây kia mục đi, 
hòn đá kia mòn đi, tự nhiên bạn sẽ thấy đích. Mặc đầu 
thời gian tốn kém nhiều lắm đó. 

đ) Cũng có thể khúc cây kia quá lớn, hòn đá ấy quá vĩ 
đại. Do vậy bạn đối diện với vật cản trở, điều đầu tiên 
là bạn có ý muốn quay về liền, không có ý tự chủ phấn 
đấu. Nghĩa là bạn đầu hàng trước khó khăn trở ngại. 

Trên đây là bốn ví dụ điển hình, bạn nên xem mình nằm 

trong trường hợp nào và thử giải quyết theo phương pháp 
như trên, có được kết quả không? 


Chúng ta phải biết rằng cuộc sống này nó như một cuộn 
chỉ rối, phải biết phăng mối rối mà gỡ, không nên quấn trí 


LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG | 177 





làm cho nó bị rối thêm lên. Cuối cùng rồi cuộc đời này sẽ 
trở nên vô dụng. Bạn thấy đó, cuộc đời này có ý nghĩa lắm 
chứ. Tại sao cũng trong cuộc đời này sản sinh ra những nhà 
bác học tài ba, đem lợi lạc không ngừng cho khoa học và các 
ngành nghề khác. Còn ta tại sao không được vậy? Ta và nhà 
bác học, học giả kia khác nhau điều gì? Có phải ý chí phấn 
đấu? Lòng tự tin? Hay họ là những nhà thông thái đã được 
sắp đặt trước? 

Người có óc tổ chức, tính toán thì xem vấn đề không khó. 
Nếu người không có khả năng và suy luận thì việc gì cũng là 
một trở ngại trong cuộc đời mình. Do vậy, ý nghĩ thủ phận, 
quyên sinh, giam mình vào bóng tối luôn luôn hiện hữu với 
những tâm hồn như thế. Còn người yêu đời, thiết tha với sự 
sống cũng như biết lối rẽ nào mình sẽ sang thì đối với họ 
cuộc sống này đầy đủ ý nghĩa vô cùng. 

Cho đến nay, đối với tôi ở mọi phương diện như chuyện 
tu, chuyện học, chuyện làm việc, chuyện ngoại giao, chuyện 
thi cử, chuyện dạy học v.v... có thể nói là thành công từ 90 
đến 95%, chỉ có chừng 5% là thất bại. Nói tóm lại một câu 
là biết đắc nhân tâm. Nghĩa là phải làm sao cho được lòng 
người. Mà như bạn biết đó, người xưa thường nói: 

«Dò sông dò biển dễ dò 

Nào ai lấy thước mà đo lòng nsười» 

Sông sâu bao nhiêu, bể rộng đến bao nhiêu người ta còn 
đo được, chứ lòng người thì không có đáy, không có giới hạn 
cho nên khó có thể đo được, nhưng người xưa cũng có nói: 
“Kỷ sở bất dục, uật thi nhân. “ Nghĩa là, việc gì mình không 
muốn thì đừng làm cho người khác. Nếu ứng dụng được 
điều này vào cuộc sống thì mình sẽ thành công. Xem lại thử 
mình muốn cái gì và mình không muốn cái gì? Có phải mình 


178 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





muốn răng công việc của mình phải được ông chủ của mình 
quan tâm không? Hãy làm như sau: 


Khi một nhân viên làm việc nặng hoặc việc bụi bặm dơ 
nhớp, bạn là giám đốc, bạn chỉ cần hỏi thăm vài lời về công 
việc. Hoặc tốt hơn bạn nên xắn tay áo lên, lấy cái chổi và 
quét vài đường thì bạn sẽ được đổi lại bằng cái cười thông 
cảm của người thợ và họ sẽ giành hết công việc và sẵn sàng 
làm không than thở và cũng không kể đến giò giấc nữa. Bạn 
phải đặt vị trí của bạn vào vị trí của người làm công thì bạn 
sẽ hiểu họ nhiều hơn. 


e Nếu bạn giao cho người bên dưới một công việc nào 
đó, bạn phải làm gì? 


- Thứ nhất là bạn phải tin tưởng thuộc hạ của mình bạn 
mới giao công việc. Bạn không cần phải kiểm soát 
thường xuyên họ. Vì như kinh nghiệm của bạn thì rõ. 
Khi nào bạn đang thực hiện một chương trình chưa 
xong mà sếp của bạn cứ can thiệp vào hoài, bạn cảm 
thấy ra sao thì phải thông cảm với người thuộc hạ của 
mình cũng như vậy, trừ phi họ có ý hỏi bạn. 

- Thứ hai là bạn phải giao công tác cho rõ ràng như thời 
gian và số lượng. Nếu đến thời điểm A, B, C nào đó 
mà công việc không xong thì bạn mới có thái độ. Nếu 
xong trước và công việc tốt đẹp thì sẽ có thưởng. Nếu 
trễ nải thời hạn và sai trái nguyên tắc, hư hao của hãng 
xưởng, của chùa viện v.v... lúc ấy bạn mới có quyền 
khiển trách thuộc hạ và khi ấy lời nói của bạn mới có 
giá trị. Nếu lúc nào bạn cũng nói, cũng cằn nhẳằn, hóa 
ra mình là ông chủ khó tính và ít có người muốn gần 
mình. 


e Bạn nhiều lúc nổi nóng? Làm như thế để làm gì? 


LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG ! 179 





- Để chứng minh quyền uy của bạn. Điều ấy đúng nhưng 
không cần thiết đối với thuộc hạ của mình. Còn đối với kẻ 
trên lại là điều không nên làm, vì thiếu lễ độ và thiếu tư cách. 

Một người giận dữ, nóng nảy. Vì họ biết bạn làm sai và 
họ có ý chỉ lại cho bạn, nhưng như thế cũng chả giúp được 
gì cho người kia cả. Vì họ cũng tự ái như bạn đã tự ái dưới 
cái quyền của người trên bạn. Tốt nhất, muốn thành công, 
bạn nên từ tốn khuyên bảo thì thuộc hạ của bạn sẽ nghe lời 
bạn ngay, không cần thiết phải nổi nóng và chứng minh rằng 
mình là người có uy quyền. Vì dẫu sao đi nữa bạn cũng là 
người có quyền rồi. Nếu không có quyền do sự học, do tiền 
bạc tạo nên thì làm sao bạn có thể làm seeps của những người 
kia được? 


e Khi giao tiền bạc hoặc công việc cho thuộc hạ làm, bạn 
cũng cần phải thoải mái. Không cần phải kiểm soát thường 
xuyên. Vì người dưới bạn sẽ khó chịu. Chỉ thỉnh thoảng 
thôi, mình ghé mắt vào một chút. Có thể một tuần hay một 
tháng một lần, tùy theo công việc nhiều hay ít, lớn hay nhỏ. 
Không nhất thiết là ngày nào hay lúc nào cũng quan tâm một 
cách thái quá, sinh ra việc không tin tưởng thuộc hạ. Nếu 
đã không tin tưởng thì không nên giao tiền bạc và việc làm. 
Bạn phải là người quyết định những vấn đề quan trọng như 
thế trước khi bạn giao, mà khi đã giao rồi thì tin tưởng. Lúc 
nào họ không làm xong, đến khi đó mới được quyền khiển 
trách. Ví dụ bạn giao con của bạn cho một người khác chăm 
sóc thì bạn phải biết trước rằng người ấy có thể chăm sóc con 
mình hay không? Nếu sau khi giao phó rồi, tự nhiên bạn vô 
cớ đòi con mình lại thì hóa ra bạn là người không hiểu biết 
chút nào. Cũng có thể bạn chưa có kinh nghiệm nên bạn đã 
trao con lầm người giữ, nhưng điều ấy cũng chẳng muộn 
màng gì. Bạn hãy yên chí, đứa trẻ cũng có những cảm nhận 


180 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





tự nhiên, nếu người kia không thương yêu nó thì nó sẽ khóc 
la phản đối và bạn sẽ có lý do chính đáng để đòi con trở lại. 

* Phải tin tưởng nơi người khác thì bạn mới dễ thành 
công và điều quan trọng hơn là bạn phải làm sao cho họ tin 
tưởng mình, mới xứng đáng là người lãnh đạo. ch úng 

- Luôn luôn đúng giờ. Không nên đến quá sớm, mà cũng 
không được đến quá trễ trong buổi họp, hay lúc tụng kinh, 
khi ngồi thiền, khi thuyết pháp v.v... Bạn là người quan trọng 
đấy. Nếu để người khác chờ quá lâu thì sự tin tưởng, sự 
chừng mực và chính xác nơi bạn sẽ giảm đần. Có nghĩa là lần 
sau họ đến sẽ trễ hơn, thế là những việc dự định của bạn tiếp 
theo sau đó sẽ hỏng. Nếu đã hứa một việc gì, bắt buộc phải 
thực hiện như tăng lương, hoặc thưởng phạt v.v... không thể 
nói rồi quên, chứng tỏ rằng mình không giữ lời hứa. 

Có thể một lời hứa bạn không giữ đúng, ví dụ như hứa 
đi cắm trại với các Đoàn sinh của Gia Đình Phật Tử chẳng 
hạn, nhưng chẳng may bị trời mưa. Thế là bạn có lý do chính 
đáng để không đi cắm trại, mà không lâm vào việc hứa cuội. 
Tuy nhiên, theo tôi, tốt nhất bạn nên tìm cách để đi, đầu cho 
trời có mưa đi chăng nữa. Điều ấy sẽ giúp bạn dễ thành công 
sau này khi bạn đề nghị một điều gì. 

Tuổi trẻ nhớ rất lâu và chờ đợi trông cậy nơi người lớn. 
Công nhân viên có niềm hy vọng nơi ông giám đốc. Học trò, 
đệ tử đang chờ đợi ở ông Thầy và Sư phụ, do đó không thể 
nuốt lời hứa và không được phản bội lời hứa của mình. Có 
nhiều người vui miệng cứ hứa vô tội vạ. Cuối cùng việc nào 
cũng chẳng thực hiện cho hoàn hảo, làm cho cả người trên 
lẫn người dưới đều không tin tưởng nơi mình. 

Sau đây là một số điểm căn bản khác có thể giúp bạn đi 
đến thành công một cách dễ dàng. Đó là tánh thuyết phục, 


LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG ! 181 





phải làm cho kẻ khác kính, phục và nể mình. Muốn làm được 
vậy không phải đơn giản. Vậy bạn phải là người như thế nào 
có thể đi chính phục kẻ khác được? 

Một cậu thanh niên muốn tán tỉnh một cô thiếu nữ. Nếu 
cậu ta có mẫu mã đẹp trai, ăn mặc bảnh bao, nói năng lưu 
loát v.v... đó cũng là những yếu tố để chinh phục người đẹp, 
nhưng điều ấy không quan trọng bằng sự thành thật. Nếu 
sau này mà thiếu nữ ấy phát hiện ra anh chàng này là một 
cái thùng rỗng thì sẽ nguy to. Vậy sự chinh phục hoặc thuyết 
phục ấy không thành công trọn vẹn. 


- Bạn phải là một người đứng đắn, không thô lỗ và vụng 
về đối với người nam và đặc biệt là người nữ. Dầu 
trước mặt hay sau lưng họ, bạn phải là một người tử 
tế, có tư cách, chứ không phải là một kẻ quân tử giấy, 
có nghĩa là chờ không có ai thì bạn sẽ dở trò hạ tiện 
đối với thuộc hạ của mình. Dầu bạn có đem tiền bạc 
ra để mua chuộc, đem quyền thế ra để lấn áp và đặc 
biệt là đem chỗ làm ra để hù dọa là cho thất nghiệp 
v.v... tất cả những điều đó không có ý nghĩa gì cả đối 
với những người biết tự trọng nhân cách của mình. Họ 
có thể thôi việc, đi tìm việc khác, chứ không nhất thiết 
phải làm ở hãng của bạn. 

- Muốn cho người ta phục bạn, bạn chứng tỏ khả năng 
của mình là người tài giỏi, nhưng không phách lối. 
Xem nhẹ chuyện tâng bốc và hối lộ, mà lúc nào cũng 
chứng tỏ khả năng lèo lái của mình. Tuy bạn thỉnh 
thoảng cũng có vài điều làm cho họ bất như ý, nhưng 
vì họ phục bạn có tài, nên họ có thể tha thứ và công 
việc còn có thể tiếp tục chạy được. 

Còn nể? Nếu bạn muốn người khác nể nang bạn, thì bạn 

phải là người có khả năng và trình độ, lời nói và việc làm 


182 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





luôn luôn đi đôi với nhau, không thể nay nói thế này mai nói 
thế khác được. Người ta thường nói “Tôi nể ông lắm đó, cho 
nên tôi mới đến đây.” Nể trong trường hợp này có nghĩa là: 
nếu người khác thì tôi không đến, nhưng với ông là chỗ quen 
biết, hoặc ơn nghĩa nhau, hoặc so tài nhau mà mình thua, nên 
mình mới nể người ta. 

Còn kính trọng? Đây là điểm tốt nhất của người lãnh 
đạo. Ai là người sẽ được kẻ dưới, thuộc hạ, đệ tử và ngay cả 
những người bên trên kính và trọng? Dĩ nhiên không phải là 
người tầm thường và bình thường rồi. Người đó phải là kẻ 
siêu phàm, kẻ có đạo đức cao cả, người mà được mọi người 
tôn xưng vì đức hạnh, vì lòng từ bi hoặc trí tuệ. Có như vậy 
thì người ta sẽ đảnh lễ sát chân mình để lãnh hội tôn ý, để 
được ban phước, để gội nhuân tấm lòng từ ái từ bên trên 
ban xuống. Điều kính trọng này chỉ có nơi các bậc lãnh đạo 
Tôn Giáo, chứ thông thường trong cuộc sống ngoài thế gian 
ít có người được như vậy. Có thể là Thánh Gandhi, là Albert 
Einstein v.v... nhưng không nhất thiết phải lễ bái những 
người này. 

Tôi vẫn thường hay nói với Đại chúng chùa Viên Giác 
rằng: Nếu anh có được cả ba đức tính ấy thì tốt. Nghĩa là anh 
là người có tu, có học và có hạnh. Nếu không thì phải có hai 
trong ba, hoặc giả ít nhất là một trong ba điều đã trình bày 
ở trên. Còn nếu anh hay chị chẳng có một điều nào cả thì 
không nên lãnh đạo quần chúng. Nếu cố lãnh đạo, họ không 
nghe theo anh mà còn hướng dẫn anh nữa là đẳng khác, như 
thế là hỏng mất đại sự rồi. 

Một hôm, chúng Viên Giác đang học về một đề tài nào 
đó của Đại Trí Độ Luận, quyển thứ 51, tôi có đưa ra một câu 
chuyện để giảng giải như sau: Nguyên là trong một chùa nọ 
có chia ra 4 phe, mỗi phe cầm đầu độ 10 người và phe nào 


LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG ! 183 





cũng muốn Thầy trụ trì đứng về phía họ. Vậy theo Thây, Cô 
thì phải theo phe nào? 

Có Thầy trả lời rằng: Con sẽ không theo phe nào hết, mà 
con sẽ đứng lên trên tất cả mọi phe để lèo lái họ. 


- Tốt, rất tốt! Tôi trả lời như thế. Nhưng nếu muốn làm 
được điều đó không phải việc đơn thuần. Thầy phải là người 
gồm cả ba đức tính như bên trên tôi mới trình bày, mới có thế 
giữ yên bốn nhóm được. Nếu không có đủ ba đức tính ấy thì 
Thầy theo một nhóm cũng chưa yên, làm sao đứng trên bốn 
nhóm và lãnh đạo họ được? Nếu Thầy đã lãnh đạo họ được, 
làm gì có bốn nhóm bị chia ra như thế. Trong trường hợp này 
tốt nhất nên đóng vai trò là mình không biết gì cả và không 
có ý kiến trong bất cứ một nhóm nào. Đây cũng là một thành 
công nhỏ của bạn đấy. Có thể bạn đóng vai trò người mù, 
người câm, người điếc, nhưng trong trường hợp này bạn sẽ 
không bị lỗ vốn. Vì lẽ bạn không phải là đối tượng để mọi 
người đáng sợ. Từ đó bạn có thì giờ để tự rèn luyện kinh 
nghiệm nhiều hơn. Ở đời này có nhiều người giả ngu, giả 
đại để được việc, không phải là họ không biết điều đâu, mà 
họ biết an phận. Vì họ nghĩ rằng: Nếu không nắm hết được 
quần chúng, tổ chức, mọi người, thì ít ra cũng nằm đó để chờ 
ngày tiến xa hơn nữa. Đây có lẽ là mục đích của nhiều chính 
trị gia. Còn người Tăng sĩ không nhất thiết phải như vậy, mà 
phải tự rèn luyện đạo đức, tác phong, tư cách, nghiêm trì giới 
luật để lãnh đạo mọi người. 

Người lãnh đạo cũng giống như một người đang mặc một 
chiếc áo trắng, nếu bị lầm lỗi, đầu nhỏ bao nhiêu đi chăng 
nữa, cũng giống như một chấm mực đen đã bị dính lên áo 
rồi, ai cũng dễ nhận ra được. Trong khi quần chúng, tín đồ, 
họ là một tổng thể, cũng giống như một miếng vải nâu, nếu 
có thêm màu chàm vào cũng khó mà phát hiện được. Do đó 


184 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





bạn muốn thành công hãy học cách làm người trước. Sau đó 
sẽ đi vào lãnh vực quần chúng thì mới có kết quả được. 

Sau khi chùa Viên Giác mua đất xong thì chuẩn bị mời 
các hãng đến đấu thầu. Hãng nào cũng cho giá khá đắt và họ 
xem đồ án vẽ, họ tính không có cái nào dưới 2 triệu Đức Mã, 
đó là chỉ mới xây khung sườn thôi và đặc biệt các hãng thầu 
bảo tôi rằng phải có hai phần ba số tiền trong ngân hàng họ 
mới bắt đầu thi công. 

Tôi thuyết phục hãng được chọn là Mehmel như thế này: 
Nếu ông đợi đủ hai phần ba tiền thì vĩnh viễn sẽ không bao 
giờ có. Vì chúng tôi là một hội đoàn tôn giáo. Người tín đồ 
chỉ cúng dường, hỗ trợ khi nào thấy công việc của chúng tôi 
tiến hành. Còn bây giò chỉ thấy một miếng đất hoang mà bảo 
họ cúng vào để xây thì khó thực hiện lắm. 

Sau đó ông Mehmel thấy có lý và chấp nhận xây cho chùa 
và quả nhiên đúng như vậy, xây đến đâu thì bà con cúng 
dường đến đó. Đến hai phần ba công việc thì tiền đã cạn, khó 
kêu gọi. Lúc ấy tôi thuyết phục ông Mehmel là ông nên cho 
xây hết đi, có 2 điều lợi. Thứ nhất là danh dự của hãng ông. 
Thứ hai là công việc của chúng tôi cũng tạm xong và từ đó 
tôi sẽ trả góp cho ông số tiền còn lại trong nhiều năm. Quả 
đúng như thết Ông ta xây hoàn thành ngôi chùa Viên Giác 
và tiền trả góp cho ông cũng đã lên gần 1 triệu rưỡi Đức Mã 
không gián đoạn từ năm 1994 đến nay. Số nợ còn lại không 
nhiều, chỉ trả trong vài năm nữa thì hết. 

Trong khi đó tôi phải chạy mượn thêm nơi ngân hàng 
700.000 Đức Mã nữa. Nhà băng đến xem công trường và bảo: 

- Nếu ông mượn để xây nhà thờ Tin Lành hoặc xây nhà 
thờ Thiên Chúa thì tôi cho mượn, chứ mượn xây chùa thì 
khó có thể cho mượn. 


LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG ! 185 





- Tại sao vậy? Tôi hỏi. 

Ông ta trả lời rằng: 

- Nếu nhà thờ Tin Lành trả nợ không được thì còn bán 
lại cho nhà thờ Thiên Chúa giáo, chứ chùa thờ Phật thì bán 
ai mual 

Tôi nghe câu trả lời của nhà băng mà đau nhói cả tim gan 
và tôi trả lời rằng: 

- Thật ra tôi đâu có muốn các ông bán chùa của chúng tôi, 
nhưng tôi xin hỏi: Nếu một người bình thường đi mượn tiền 
của nhà băng, ông cân những điều kiện gì? 

- Phải có công ăn việc làm và tiền thâu nhập vào đều đặn. 
Ông ta trả lời như thế. 

- Điều ấy hẳn đúng thôi. Tuy chúng tôi không có tiền đều 
đặn hằng tháng, nhưng như ông thấy đó, từ chỗ không có gì 
hết, nhưng nay qua sự cúng dường, chúng tôi đã xây xong 
phần sườn của ngôi chùa cũng không dưới 2 triệu Đức Mã. 
Vậy tôi xin hỏi ông: Nếu người đi làm bị thất nghiệp thì sao? 

Ông ta không trả lời câu hỏi của tôi, mà tuần sau ông ta 
đến chùa và bảo với tôi rằng: 

- Ông Thầy nói có lý. Vậy tôi sẽ ký giấy cho ông mượn 
700.000 Đức Mã. 

Từ tháng 7 năm 1992 đến tháng 7 năm 2002, chúng tôi đã 
trả tổng cộng 700.000 Đức Mã tiền lời cho ngân hàng và bắt 
đầu 5 năm còn lại trả tiền vốn, kể cả của chùa đóng và của 
hãng bảo hiểm đóng thêm vào. Như vậy, tuy không có công 
ăn việc làm, tuy Phật Tử không đóng tiền định kỳ thường 
xuyên, nhưng chúng tôi đã trả được nợ của ngân hàng. Như 
vậy chỉ cân một lời hứa và sự tin tưởng cũng như tính thuyết 
phục. Nếu người đứng đầu một Tổ Chức, một Tôn Giáo mà 
thiếu sự tin tưởng, thiếu tính thuyết phục thì khó có thể đi 


186 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





đến chỗ thành công được. Đó là chưa kể về phương diện 
giấy tờ của chính quyền, của nhà băng, của hãng xưởng gởi 
đến tới tấp. Bạn phải làm sao đây? 

Nếu bạn không có khả năng ngoại ngữ, bạn phải đành để 
chờ cho học trò của bạn đến thăm nhà, thăm chùa đọc giùm, 
sau đó sẽ giải quyết, nhưng như thế công việc đã quá chậm 
trễ rồi. Nếu chẳng may học trò, đệ tử của bạn bảo rằng: Tuần 
này con bận lắm, xin Thầy, Cô để lại tuần sau, con đến, con 
sẽ giải quyết. Như vậy là bạn hoàn toàn lệ thuộc về phương 
điện ngôn ngữ rồi đấy. Bạn phải làm sao không phải bị lệ 
thuộc về phương điện này, thì bạn chỉ có một con đường là 
phải học ngoại ngữ thôi. 

Tôi chừng tuổi này mà mỗi tuần vẫn còn học tiếng Phổ 
Thông Trung Quốc. Vì lẽ tôi muốn học hỏi để đệ tử noi theo. 
Đồng thời tôi sẽ được độc lập, tự chủ hơn khi đi Trung Quốc. 
Vì ở Trung Quốc, nhất là những vùng nhà quê, ít người giỏi 
tiếng Đức, tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, mà họ chỉ nói tiếng 
Trung Quốc là chính. Do vậy tôi phải học tiếng Trung Quốc. 
Đây cũng là một nguyên nhân không kém phần quan trọng 
trong vấn đề ngoại giao và ngôn ngữ cũng như tránh lệ thuộc 
vào người khác nhiều chừng nào hay chừng ấy. 

Đó là chưa kể những sự lệ thuộc về tiền bạc hay tình cảm 
rắc rối. Nếu bạn bị như thế thì hãy xem những phương pháp 
cởi trói rắc rối như bên trên đã hiến kế để bạn trở lại làm con 
người bình thường, sau đó hãy từ từ vực dậy và đi lên theo 
chiều thăng tiến của xã hội vậy. 

Đa phần thì bạn phải biết tự chủ và tự làm được mọi vấn 
đề, từ chuyện nhà bếp đến chuyện văn phòng, chuyện trên 
chánh điện cho đến nơi thư viện. Ở phòng học, trên giảng 
đường, chỗ lễ tang, đám cưới v.v... nghĩa là bất cứ nơi đâu 
bạn cũng có thể làm được, thì cái cán của sự thành công nó ở 


LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG | 187 





nơi bạn. Nếu không, bạn là người chỉ nắm có cái ngọn của sự 
việc thì bạn chỉ có thể đi vào nước bí, một là sẽ bị đứt tay khi 
cầm lưỡi dao, hai là bạn sẽ vuột hết tất cả những gì ở ngoài tâm 
tay của bạn. Vì vậy bạn phải là người biết đánh máy, nếu thư 
ký làm eo sách. Bạn phải là người biết nấu ăn, nếu có người 
làm reo. Bạn sẽ là người biết cách tổ chức nơi văn phòng, nơi 
thư viện. Bạn cũng có thể làm chủ lễ cho một lễ cưới hay một 
đám tang, một đám cúng vong hay một cuộc tiếp rước Thủ 
Tướng chính phủ. Nhiều khi bạn cần phải biết hát hoặc ngâm 
thơ để điều khiển một chương trình văn nghệ nữa. Ôi thôi! Thì 
nhiều chuyện để phải làm, nếu bạn muốn công việc ấy thành 
công. Còn ngược lại, xin tùy ý bạn chọn lựa. 

Trên đây là một số phương thức căn bản mà tôi đã thực 
hiện trong mấy chục năm qua, đem ra áp dụng và giới thiệu 
với bạn trong cuộc sống tương đối này. Tôi xin nhắc lại, ở 
đây nó chỉ có tính cách tương đối thôi. Nếu bạn là người tu 
theo tánh không của Đại Thừa, hoặc Bát Nhã, hoặc tu theo 
tinh thần vô ngã của Đạo Phật thì tất cả những gì tôi giới 
thiệu bên trên đó chẳng có ích lợi gì cho bạn cả và bạn cũng 
không cần phải bận tâm đến chúng nữa, mà hãy đem chúng 
vứt vào thùng rác là xong. Vì sao vậy? Vì những điều tương 
đối bên trên không có giá trị nơi cõi tuyệt đối vô sanh của chư 
Bồ Tát và chư Phật. 

Tôi mong rằng những đóng góp nho nhỏ của tôi đó cũng 
là những đóng góp cho nước Đức để tạ ơn quê hương này 
đã nuôi dưỡng tự do cho tôi được trọn vẹn, nhằm thực hiện 
bổn phận của một người tu, chứ không chỉ đơn thuần tôi và 
quý vị đến đây để ăn bám vào xã hội này, làm cho người địa 
phương nghĩ rằng chúng ta là những sự trở ngại của quê 
hương họ. Tôi mong rằng mọi người sẽ đóng góp được một 
chút ý thức của mình là xã hội này sẽ đẹp đẽ hơn lên. 


188 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





189 


Chương VI 


NHỮNG ĐIÊU KIỆN ĐÃ GIÚP TÔI 
ĐI ĐỀN SỰ THÀNH CÔNG 


C thể sự thành công của người này không phải là 
sự thành công của người khác và đồng thời không 
là tiêu chuẩn, mẫu mực cũng như công thức cho mọi người 
thực hiện, nếu tốt thì cứ thế mà tiến, nếu không hay thì hãy 
bỏ đi. Cùng là loại trà ấy, nhưng nếu dùng nước giếng tại 
Việt Nam thì khác, đem trà ấy sang Nhật Bản nấu với nước 
Nhật Bản sẽ có mùi khác, và hôm nay loại trà kia được mang 
từ Nhật Bản qua nước Đức để nấu với nước ở đây để tôi có 
được một tách trà. Nếu bạn hỏi tôi uống có ngon không? 
Làm sao tôi có thể trả lời chính xác được. Do vậy những gì 
tôi viết bên dưới đây chỉ nằm trong 2 ý nghĩa: 

- Cảm ơn nước Đức đã cưu mang tôi mấy chục năm 
trường, sống trên đất nước này và cũng có thể một mai 
đây tôi sẽ chết trên đất nước này nữa. 

- Mặt khác, để trao truyền lại cho những thế hệ tương lai 
sau này, nếu có ai đó giở chồng sách cũ ra tìm tòi, thì 
biết đâu có một vài điều họ có thể chọn ra để học hỏi 
và thực hành cho cuộc sống của họ. 

Đó là 2 lý do chính mà tôi viết chương này. Quyết một 
điều là không có khoe khoang và tôi không giới thiệu cái tự 
ngã của mình trong này. 

Cuộc đời tôi từ khi đi xuất gia cho đến bây giờ, gân 40 
năm qua, cũng gặp nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng tựu 


190 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





trung tôi đã vượt qua và căn bản nhờ những sự tự lực và có 
sẵn nơi mình qua sự tu học, rèn luyện, nhân nại mà thành. 
Ví dụ như: 


-Nghi lễ: Trong đạo Phật có một môn gọi là tán tụng hay 
lễ nhạc hoặc nói chung là nghi lễ. Trong này gồm có việc 
đọc, tụng và kéo dài làn hơi tạo thành những nốt nhạc thiền, 
nhằm ca tụng và tán dương công đức của chư Phật hoặc chư 
vị Bồ Tát. 

Không phải ai cũng có thể tán được. Nếu một người có 
giọng kim, giọng đồng hoặc giọng âm thì khó có thể học tán 
được, mà người đó phải có giọng thanh thì khi cất giọng lên 
mới có thể chinh phục người khác được. Trong chùa hay 
nhắc đi nhắc lại câu: “Học kinh 3 tháng, học tán 3 năm” để 
nói lên sự khó khăn khi học tán như thế nào. Học kinh như 
thần chú Lăng Nghiêm là khó hết chỗ nói, nhưng chỉ cần 3 
tháng là một chú tiểu có thể thuộc lòng được. Sau khi thuộc, 
hòa chung với chúng để tụng và chú tiểu ấy sẽ hoặc đánh 
chuông, đánh mõ cũng như học những kinh điển khác như A 
Di Đà, Phổ Môn, Sám Hối, Mông Sơn Thí Thực v.v... để tụng 
trong mỗi ngày vào sáng, trưa, chiều, tối. Còn nói tới tán 
tụng ư! Không phải ai cũng có giọng và điệu để thực hành 
được những lễ nghỉ này. 

Trong chùa có chia ra nhiều loại Thầy. Đó là: Thầy tu, 
Thầy chùa và Thầy cúng. 

- Thầy tu là Thây chuyên môn tu học, không màng đến 
chuyện gì bên ngoài cả. Vị Thầy như thế có thể vừa thế 
học và Phật học rất thâm hậu. Vị này có thể ở trong 
thất, trong chùa lâu năm và cũng có thể là giảng sư 
danh tiếng của Giáo Hội. 

- Thầy chùa là danh từ để chỉ chung cho mọi người đi 
tu. Vì tu phải ở chùa, nên mọi người gọi là Thầy chùa. 


NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐÃ GIÚP TÔI ĐI ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG | 191 





Cũng như tại Trung Quốc nếu một người mà bỏ tục đi 
xuất gia thì họ nói là đi làm Hòa Thượng. Hòa Thượng 
là một danh từ chung để chỉ cho mọi người xuất gia, 
chứ không phải là một cấp bậc được tôn trọng như của 
Phật Giáo Việt Nam. 

- Còn Thầy cúng. Có thể Thầy này không ở chùa, có gia 
đình, trước đó ông ta đã đi tu rồi và sau không tu nữa, 
ra đời lập gia đình và khi ở chùa có được giọng hay 
tiếng tốt nên đã đi làm đám nhiều nơi, do vậy khi ra 
đời không có chuyện gì làm để nuôi vợ con, nên làm 
nghề Thầy cúng, nhưng điều ấy cũng chưa hẳn hoàn 
toàn đúng. Vì có rất nhiều Thầy đang ở trong chùa 
và cúng cũng rất hay. Trong luật Sa Di gọi những vị 
này là “ứng phó đạo tràng” có nghĩa là làm nghề Thây 
cúng đó. 

Đàn tràng thì có nhiều loại như: cầu an, cầu siêu, chẩn 
tế, vớt vong, đề phan, bạt độ, sám hối, phóng sanh v.v... Có 
đàn kéo dài tới 7 ngày đêm. Trong thời gian ấy thì Ban Kinh 
Sư gồm có: Thây chủ sám và các vị Linh sư phải túc trực 
tụng kinh, trì chú, cúng ngọ, cúng linh cho gia chủ và sau 
đó là chẩn tế cô hồn. Mỗi một nghi lễ như thế phải cần nhiều 
người Tăng sĩ và mỗi một Tăng sĩ như vậy phải sử dụng 
nhiều nhạc khí khác nhau như: mỡ, linh, tang, đẩu, khánh, 
trống, mộc bảng, bảo chúng v.v... nghĩa là tất cả phải nhịp 
nhàng, ăn khớp với lời của vị Sám chủ. 

Khi đi xuất gia tôi ở Tổ Đình Phước Lâm tại Hội An hai 
năm (1964-1966). Nơi đây không phải là chùa chuyên cúng 
đám, nên tôi không học được những lễ nhạc cần thiết, chỉ 
khi về chùa Viên Giác, Hội An, sống và đi học từ 1966-1968 
và sau đó vào chùa Hưng Long ở Sài Gòn (1969-1971) là 
chuyên môn đi cúng, tụng, cầu an, cầu siêu và cũng đã nhiều 


192 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





lần tham dự các trai đàn chẩn tế theo nghi thức tán tụng xứ 
Quảng Nam, nên từ đó nhịp linh, tang, chuông, mõ, trống đã 
khá vững vàng. Dĩ nhiên là tôi không chủ trương để sau này 
trở thành ông Thây cúng đám, nhưng nếu ở chùa các nhạc 
cụ, nhạc khí này được hòa tấu lên để cúng dường chư Phật 
vào mỗi buổi tụng kinh như trong kinh Pháp Hoa đã dạy, 
hoặc các luật Sa Di mà chúng tôi đã học khi còn nhỏ thì quá 
tốt, không có lỗi gì cả. 

Phật Tử lúc đi chùa hoặc tham gia những nghi lễ như 
thế đa phần là thích thú. Vì những âm điệu thiền ấy đã làm 
cho họ lắng đọng tâm tư trở lại theo nhịp điệu của chuông, 
mố, linh, tang... Từ đó, nếu có đám ma hay những nghỉ lễ 
cúng về nhà mới, đám cưới v.v... họ đều mời chùa Viên Giác. 
Ngày xưa tôi đi rất nhiều đám như thế, nhưng ngày nay có 
quý Thầy, quý chú đệ tử thay thế, nên chỉ đi một số đám cho 
những vị ở lâu trên nước Đức từ những năm đầu tiên đã góp 
công, góp của với chùa mà thôi. Còn những vị đến Đức 5 hay 
10 năm thì tôi cho Thây khác đi thay. 

Đa phần người Phật Tử Việt Nam không phải ai cũng 
thuần thành. Theo tôi thì trong số 100.000 người Việt Nam 
đang sinh sống tại Đức thì có khoảng 15.000 người theo 
Thiên Chúa và Tin Lành, khoảng 5.000 người không có đạo 
nào hết và còn lại trong khoảng 80.000 người gọi là Phật Tử 
có thể chia ra làm 3 hạng. 


- Hạng thứ nhất là những Phật Tử thuần thành, hạng này 
độ 20%, nghĩa là có quy y Tam Bảo, có ăn chay mỗi 
tháng 2 đến 10 ngày, có biết tội phước, có cúng dường 
Tam Bảo, ¡in kinh ấn tống v.v... 

- Hạng thứ hai độ 40%, có nghĩa là có biết tội phước, 
nhưng ít đi chùa thường xuyên và thỉnh thoảng mới 
phát tâm bố thí cúng dường. 


NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐÃ GIÚP TÔI ĐI ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG | 193 





- Còn hạng thứ ba độ 40% còn lại. Hạng này thì hầu như 
hoàn toàn không biết đến chùa, nhưng họ tự cho mình 
là Phật Tử. Vì họ có thờ ông bà, chứ không thờ giáo chủ 
của một đạo nào khác. Mỗi năm họ đi chùa chỉ một vài 
lần và ăn chay cũng thế, nhưng khi cha mẹ hoặc người 
thân của họ chết, họ gọi điện thoại về chùa nhờ Thầy 
đến đi đám. Trong trường hợp này rất quan trọng. 
Quý Thầy phải nên đi. Vì lẽ “độ tử cũng như độ sanh“. 
Nhân cơ hội trong gia đình có thân nhân mất đó, một 
vị Thầy đến đi đám và cúng tụng, sau đó thuyết giảng 
về sự vô thường, khổ, không và vô ngã, làm phước, 
bố thí v.v... sẽ đễ ngấm sâu vào lòng họ hơn và từ đây 
trong số người ấy sẽ có người trở thành những người 
Phật Tử thuần thành hộ đạo, để đạo được phát triển. 
Ở trong Đạo Phật không có cơ quan đi truyền giáo để 
khuyến dụ người khác theo đạo của mình, nhưng đây 
là cơ hội để xiến dương lòng tin đối với những người 
chưa tín kính Tam Bảo, để họ hiểu biết giáo lý nhà Phật 
nhiều hơn nữa. 

Có lần tôi sang thăm Mỹ và gặp Hòa Thượng Thích Đức 
Niệm. Hòa Thượng hiện là Giám Đốc Phật Học Viện Quốc 
Tế tại Los Angeles, California - USA, đã đồ Tiến sĩ Quốc gia 
Sư phạm Đài Loan năm 1980 thì phải. Hòa Thượng có nói 
với tôi rằng: 

- Thây Như Điển thấy đó! Ngày xưa khi tôi mới vô chùa 
làm điệu, Thầy tôi giao cho tôi cái mõ, cái chuông và bây giờ 
tôi đã học xong Tiến sĩ rồi đó, cũng chỉ có cái chuông, cái mõ 
mà thôi ! 

- Vì là người tu mài! Bạch Hòa Thượng. Tôi cười và phát 
biểu như vậy. 


194 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Đúng là cái duyên và cái nghiệp của người tu, đi học cho 
đến bằng cấp nào, có địa vị gì gì đi nữa trong xã hội này thì 
mình vẫn là người Tăng sĩ, thì chuông với mõ đi kèm là đúng 
rồi chứ còn cái gì thêm nữa. 

Điều ân nghĩa đối với người Á Châu trong đó có người 
Việt Nam rất khó quên. Khi họ đã nhận, chịu ơn thì trong 
suốt cuộc đời ấy họ mong sẽ đền đáp lại và người làm ơn thì 
bao giờ cũng chẳng muốn nhớ. Tuy vậy, nhưng gia đình có 
hữu sự như ma chay, cưới hỏi ấy sau này họ về chùa và tìm 
hiểu học hỏi giáo lý càng ngày càng đông. Đây là một thành 
công nho nhỏ của tôi. Tuy tôi không phải là ông Thầy cúng 
chuyên nghiệp. Vì vậy tôi khuyên những vị tu học sau này, 
nếu có phương diện khác giỏi thì càng tốt, nhưng cũng đừng 
quên những việc lễ nghỉ quan trọng của gia đình Phật Tử 
như tôi vừa nêu trên. 

Điều thứ hai mà tôi muốn đề cập đến là việc thuyết giảng. 
Dĩ nhiên không phải ai học ngành giáo dục lúc ra trường 
đều đi làm thầy giáo và cũng không phải ai đi tu cũng có 
thể thuyết pháp được. Cũng có nhiều bài pháp vô ngôn mà 
cũng có nhiều bài pháp phải dùng đến nhiều loại ngôn ngữ 
để diễn đạt. Nếu bạn đã đi tu, mà bạn không học hỏi giáo lý, 
nghiên tâm kinh điển, có một lúc nào đó bị Phật Tử hỏi đến, 
bạn sẽ cảm thấy chới với. Vì đó là sở trường của người xuất 
gia mà. Người xuất gia không thể viện dẫn lý do là tôi không 
rành giáo lý, trong khi đó lại thạo chuyện thế gian. Điều ấy 
quá nghịch lý. Dĩ nhiên người Phật Tử mới hiểu đạo, chỉ cần 
những cái căn bản, chứ đâu có cân những giáo nghĩa sâu xa. 
Nếu người tu không đáp ứng được nhu cầu tâm linh này, 
quả là một thiếu sót rất lớn. 

Nhiều người học thật giỏi, đậu thật nhiều bằng cấp về 
Đạo cũng như về đời, nhưng khi giảng chẳng ai hiểu được 


NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐÃ GIÚP TÔI ĐI ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG | 195 





bao nhiêu. Vì vị ấy nói những ngôn từ và triết lý cao xa khó 
hiểu. Thành công của người giảng không phải là nói nhiều, 
mà phải nói làm sao cho dễ hiểu mới là điều tối quan trọng. 

Khi giảng nên để ý thính chúng muốn điều gì. Nếu đang 
giảng mà nửa chừng có nhiều người bỏ ra ngoài, hoặc nói 
chuyện ồn ào, chứng tỏ bài giảng của mình không hấp dẫn. 
Hoặc từ bên trên nhìn xuống thấy có nhiều người ngủ gục thì 
phải biết rằng ta nên chuyển hướng câu chuyện đang giảng 
sang một câu chuyện vui. Thỉnh thoảng phải làm như thế. 
Nếu không, bài giảng sẽ nhọt nhạt lắm và trở thành vô vị. 
Lần sau nếu thính chúng nghe đến tên và đề tài của mình 
giảng họ sẽ không đến nghe. Thế là mình thất bại. 

Có nhiều Thầy giảng rất hay, làm cho thính chúng cười 
hoài không ngớt, nhưng cuối bài giảng không lãnh hội được 
một điều gì quan trọng cho đức tin cả, thì đây cũng chẳng 
phải là một sự thành công được. 

Có nhiều vị Thầy giảng làm cho họ cảm động và khóc 
sướt mướt, hoặc khóc nức nở v.v... như thế là thành công rồi. 
Giảng cho họ cười thì đễ, chứ làm cho họ khóc không phải là 
chuyện đơn thuần đâu. Điều ấy chứng tỏ rằng họ đã hiểu bài 
giảng của vị Thầy kia một cách rốt ráo rồi. 

Có nhiều Thầy khi vào đề rất hay, nói một chút đi lạc đề 
hơi nhiều. Sau hơn một tiếng đồng hồ giảng thuyết chẳng 
có kết luận và không đưa ra được một sự tiêu biểu nào để 
cho Phật Tử tu tập cả, thì đây là một sự thất bại không nhỏ. 
Người giảng sư có quyền triển khai vấn đề rộng bao nhiêu 
cũng được, nhưng đừng quên rằng đề tài lúc ban đầu mình 
đề ra là gì, phải quay trở lại mục tiêu ấy. 

Thính chúng của những buổi giảng công cộng như thế 
rất phức tạp. Vì có nhiều trình độ khác nhau, nên phải làm 


196 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





sao cho lớp tuổi nào và ở vào trình độ nào cũng có thể hiểu 
được, không phải là chuyện dễ dàng. Ở đây không phải là 
một lớp học của bậc Trung Học, hoặc giảng đường của Đại 
Học mà giáo sư chỉ cần một đề tài nhất định là có thể làm 
xong bổn phận của mình, mà ngược lại phải chu toàn trách 
nhiệm về lãnh vực tạo được đức tin cho người nghe và làm 
cho họ càng ngày càng thấm sâu vào giáo lý của Đạo Phật. 

Cho đến nay tôi đã giảng nhiều đề tài khác nhau từ dễ 
đến khó, từ giáo lý căn bản cho đến những bộ kinh mấy chục 
băng như: Kinh Bách Dụ, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bi, Đại 
Thừa Khởi Tín Luận, kinh Viên Giác v.v... tổng cộng độ 40 
đề tài và 140 loại băng, mỗi băng độ 90 phút. Tôi không phải 
là một diễn giả có nhiều tài hùng biện, nhưng nghe những 
băng giảng của tôi, có nhiều người đã rút ra được những bài 
học cho cuộc đòi, nên họ rất thích. 

Một hôm tôi đi vào một tiệm Việt Nam ở phố Bolsa, 
Westminster, California, Mỹ Quốc, đang đứng ngắm nhìn 
mặt hàng bày ra trong tủ kiếng, tự nhiên nghe có băng thuyết 
pháp, thì hóa ra đó là băng của tôi giảng. Hỏi ra mới biết là 
các Phật Tử ở đây sang ra rất nhiều băng của tôi giảng như 
thế để biếu cho các bạn đạo nghe. Người chủ tiệm bảo rằng: 
Lâu nay con đã nghe băng Thầy, nhưng bây giờ mới được 
gặp mặt Thầy, quả là một nhân duyên và “Văn kỳ thanh bất 
kiến kỳ hình” là vậy. 

Ngày nay thông tin rất nhanh, qua Radio, Internet, 
Cssette, CD v.v... đủ chuyên chở những lời giảng ấy đến mọi 
nhà, mọi nơi và mọi hoàn cảnh, nên rất tiện lợi. Nếu ở nhà 
họ không có thì giờ để nghe thì khi đi trên đường đến sở làm 
họ có thể để băng tụng, băng giảng của quý Thầy vào nghe 
cũng tiêu đi một số thì giờ trống vắng. Ngoài ra họ còn hiểu 
thêm được một số giáo lý căn bản khác nữa. 


NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐÃ GIÚP TÔI ĐI ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG | 197 





Giảng về Duy Thức học, Tâm Lý học Phật Giáo rất khó, 
nhưng ai là người biết đắc nhân tâm thì sẽ thành công ở lãnh 
vực này. Thông thường người nghe chờ đợi ở người giảng 
một lời khuyên, một sự phân tích, một sự dạy dỗ, một hình 
ảnh đẹp nào đó. Do vậy mà giảng sư phải là người đáp ứng 
được những nguyện vọng của thính chúng. Tôi không là một 
vị giảng sư nổi tiếng như bao nhiêu vị khác, nhưng có nhiều 
người nghe băng giảng của tôi. Điều ấy chứng tỏ rằng qua 
lối thuyết giảng, tôi cũng đã thành công một phần nào trong 
cuộc đời hoằng pháp của tôi. 

Điều thứ ba là ngoại giao. Người đi tu chẳng phải là một 
quan chức chính quyền. Tuy nhiên, nếu muốn tổ chức mình 
phát triển mạnh mà không có ngoại giao với các tổ chức khác, 
các tư nhân v.v... thì quả là điều thiếu sót. 


Ngày nay ở ngoại quốc khi nói đến ngoại giao, điều đầu 
tiên phải biết nhiều ngoại ngữ, hoặc ít nhất là tiếng Anh. Ở 
Đức bắt buộc phải nghe, hiểu, nói và đọc được tiếng Đức. 
Nếu ở Pháp thì tiếng Pháp là căn bản. Ví dụ có một ngôi 
chùa nào đó ở xa gởi đến cho chùa mình một thư yêu cầu 
gì đó bằng tiếng Hoa hay tiếng Nhật. Nếu vị trụ trì ấy biết 
những ngôn ngữ kia, quả là điều thuận lợi, đọc xong thư có 
thể trả lời liền. Bằng ngược lại, đọc chẳng hiểu gì, cứ để đó 
chờ đợi người biết ngôn ngữ ấy đến chùa để hỏi thăm và trả 
lời giùm, thì ở đây thời gian tính đã qua đi. Bên kia chờ lâu 
quá không có trả lời. Thế là họ nãn và không còn liên lạc trực 
tiếp với mình nữa. 

Ngôn ngữ ngoại giao rất quan trọng, cần ngắn gọn và đầy 
đủ ý nghĩa, không cần dông dài mà mục đích chính mình lại 
không nói lên được. Mình phải biết chủ đích của mình khi đi 
đến đó. Hoặc bài diễn văn của mình, mình muốn người nghe 


198 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





ghi nhận được điều gì. Nếu nói cho có nói và làm cho có làm 
thì đây không phải là mục đích của sự ngoại giao. 

Tôi được cái may là biết nhiều ngoại ngữ. Tuy không giỏi, 
nhưng có thể dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau để diễn đạt 
khi đi dự Hội Nghị Phật Giáo Tăng Già Thế Giới, hoặc những 
Hội Nghị khác tại Á , Âu Châu, tôi có thể dùng tiếng Việt, 
tiếng Hoa và tiếng Nhật. Nếu ở Âu Châu tôi có thể dùng 
tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp. Còn Mỹ và Úc Châu 
nơi nào cũng dùng tiếng Anh, nên rất tiện lợi. Dĩ nhiên, mỗi 
ngành đều có lãnh vực sâu thẳm của nó, nhưng căn bản của 
mỗi vấn đề nếu nắm vững thì lãnh vực ngoại giao sẽ thành 
công nhiều hơn. Đó là phạm trù lớn ở ngoài xã hội. Còn một 
ngôi chùa phải như thế nào đây? 

Người ta đi đến chùa chắc chắn mỗi người có một mục 
đích khác nhau, không ai giống ai cả. Có người vì thấy chùa 
lớn nên tới. Có người vì nhu cầu tâm linh nên tới. Có người 
vì hẹn hò bạn bè nên tới. Có người vì tìm chỗ an tịnh nên 
tới. Có người thích ăn đồ chay ở chùa nên tới v.v... Nghĩa là 
có hằng trăm lý do như thế, nhưng tựu trung chỉ hướng về 
chùa. Vậy chùa phải đáp ứng lại tất cả những nhu câu như 
thế. Tôi thường hay ví rằng ngôi chùa cũng như một nhà 
hàng vậy. Ngày nay người ta đi nhà hàng ăn cơm không 
phải vì đói bụng hay vì không biết nấu ăn, mà ăn uống ngày 
nay là một nghệ thuật và thưởng thức cảnh trí của nhà hàng 
cũng như cách tổ chức, sự đối xử của nhân viên v.v... Nếu 
một nhà hàng không đủ những điều kiện ấy thì ít người tới 
lắm. Ngoài ra, một lý do không kém phần quan trọng là giá 
cả phải chăng và tiếp đãi ân cần lịch sự. Chừng ấy yếu tố là 
yếu tố ngoại giao của một nhà hàng để được thành công rồi. 

Còn đối với một ngôi chùa, khi người ta nhìn vào, nếu là 
một người trí thức, người ta phải tự hỏi rằng vào đó để làm 


NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐÃ GIÚP TÔI ĐI ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG | 199 





gì? Và học hỏi được gì? Còn người bình dân cũng phải có 
nhu cầu của họ nữa. Vì vậy vị Trụ trì, Tăng chúng tại tự viện 
ấy phải là những giọt mật mời gọi qua công phu tu hành, gia 
trì tu tập, nghiêm trang đạo hạnh v.v... thì đầu có ở xa trong 
muôn vạn dặm người Phật Tử họ cũng sẽ kéo về chùa càng 
ngày càng đông. Còn khi nào Phật Tử lánh xa chùa thì phải 
biết rằng nơi đó không dụng công tu hành đúng mức vậy. 
Đâu có gì để bắt buộc họ được. Việc đến chùa là một chuyện 
tự đo và là một việc làm tự nhiên của mỗi người Phật Tử 
mà. Do vậy sự đi lại thăm viếng, tiếp xúc han hỏi một cách 
ân cần, tế nhị v.v... là những thành công trong sự ngoại giao. 
Danh từ ở chùa thường gọi để chỉ cho vị ngoại giao ấy là 
«tri khách». Có nghĩa là biết lòng người khách, hiểu tâm lý 
người khách muốn gì. Nếu đã hiểu được ý của người khách 
thì không cần khách sáo trong lời ăn tiếng nói, khách cũng 
có thể bộc lộ hết cả tâm tình của mình. Đây là sự thành công 
của vị tri khách vậy. 

Có nhiều ngôi chùa khi nhìn vào thấy như đang giãy chết, 
vì lẽ đìu hiu quá, cô quạnh quá. Không có nội dung tu học, 
không thể thu hút được tín đồ. Nơi ấy chỉ có một vị sư già 
hoặc một vài bà vãi, không có hoạt động nào đáng kể nhằm 
giúp tín đồ tu học và tìm hiểu thêm giáo lý của nhà Phật. 
Ngôi chùa ấy trước sau cũng sẽ bị quần chúng quên đi. Chùa 
do Phật Tử, dân chúng xây lên. Nếu xứng đáng họ sẽ hỗ trợ 
tiếp tục, nếu không xứng đáng, nó sẽ tự nhiên băng hoại, 
không cần ai đập phá làm gì. Vì vậy, công việc hoằng đương 
Phật Pháp, kiến tạo đạo tràng tu học rất cần thiết cho cả giới 
xuất gia lẫn tại gia. Cho nên, đừng khinh thường những gì 
đầu cho đó là điều nhỏ nhoi nhất. 

Điều thứ tư mà tôi sẽ đề cập đến là thông tin, sách báo 
v.v... rất là quan trọng. Ngày nay có nhiều người bận rộn ít 


200 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





đi chùa, họ phải ở nhà, phải làm việc ở hãng xưởng, ít có thì 
giò đi đến chùa để nghe pháp. Do vậy sách báo gởi đến nhà 
biếu họ quả là điều quý hóa vô cùng. 

Năm 1978, 79, 80 chúng tôi có cho xuất bản tờ báo Viên 
Giác. Mỗi lần như vậy in 500 quyển bằng lối Photocopy để 
gởi đi khắp nơi. Lúc đầu vì chưa có kinh nghiệm nên bài vở, 
tin tức rất khô khan. Tuy nhiên khi Viên Giác đổi sang bộ 
mới khổ A4 và được sự tài trợ của Bộ Nội Vụ Cộng Hòa Liên 
Bang Đức thì con số độc giả càng ngày càng tăng. Từ 500 
người lên 1.000 người, rồi 2.000 người, 3.000 và 4.000 để cuối 
cùng sau 25 năm miệt mài với thông tin, tờ báo Viên Giác đã 
lên gần 6.000 số và được gởi đi 38 quốc gia để biếu. Tất cả 
đều không phải trả tiền, chỉ có ủng hộ mà thôi. Điều này chỉ 
có tổ chức Tôn Giáo mới làm được. Còn tư nhân thì khó tồn 
tại. Vì lẽ tổ chức Tôn Giáo có nhiều người làm thiện nguyện, 
nên không phải chi phí tiền công. Thế nhưng chỉ riêng tiền 
giấy, mực cũng đã hãi hùng rồi. Thông thường mỗi tờ báo 
ít nhất 3 người trong gia đình hoặc bạn bè chuyền tay nhau 
đọc. Như vậy bình quân mà nói báo Viên Giác có độ gần 
20.000 độc giả. Nội dung của báo Viên Giác gồm có các mục 
như: Thư Tòa Soạn, phần Phật học, phần tiếng Đức, phần 
Trang Thiếu Nhi, phần Thơ văn, phần sáng tác, phần điểm 
sách, phần Y học, phần Gia chánh chay, phần Tin tức thời sự, 
tin Phật sự, những bài Bình luận về Văn học, Chính trị, Phân 
ưu, Cáo phó, Tìm thân nhân và cuối cùng là Phương Danh 
Cúng Dường cũng như quảng cáo. Chỉ chừng ấy mục thôi 
cũng đã đáp ứng được rất nhiều nhu cầu cho người Phật Tử 
cũng như không Phật Tử. Nếu họ không thích thì họ không 
đọc, mà đã không đọc thì không ủng hộ, thì làm sao tờ báo 
đạo sống nổi. Chúng ta sống bằng tình thương của độc giả 
và sự tin tưởng của độc giả đối với tờ báo, nên họ đã ủng hộ 


NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐÃ GIÚP TÔI ĐI ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG | 201 





và gởi gắm tâm sự của mình vào trên giấy trắng mực đen. 
Tạo được sự tin cậy như vậy không phải dễ. Nghĩa là còn 
mấy tháng nữa là 25 năm rồi đấy. Kể ra chính quyền cũng 
như độc giả, tờ báo Viên Giác đã và đang được sự tin cậy rất 
cao. Từ đó chúng tôi đã vững tin vào lý tưởng và con đường 
phụng sự cho Dân Tộc và Đạo Pháp là thiết yếu. Vì vậy suốt 
25 năm qua tôi vẫn đóng vai trò Chủ Nhiệm cho tờ báo và 
Thị Chơn, anh Phù Vân đóng vai trò Chủ Bút của báo Viên 
Giác suốt từ hơn 2 thập niên qua và đây là một cơ quan ngôn 
luận đáng kể về lượng cũng như về phẩm đối với người Việt 
đang ty nạn cộng sản ngày nay tại châu lục này. 

Những sách vở của tôi viết cũng đã góp phần không nhỏ 
vào sự thành công này. Đa phần những sách tôi viết đủ loại, 
đủ thể tài như giáo lý, ký sự, hành hương, giáo dục, dịch 
thuật, tường thuật, biên khảo, tiểu thuyết v.v... bộ môn nào 
cũng có một vài cuốn tiêu biểu. Từ năm 1974 đến nay tôi viết 
và dịch kể cả quyển này là 34 quyển. Như vậy trung bình mỗi 
năm xuất bản một quyển bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. 

Đa phần tôi viết hoặc dịch ra tiếng Việt rồi anh Tuấn, 
chị Cúc, Thị Chơn, Hạnh Tấn, Hạnh Giới đã chuyển sang 
tiếng Đức và những sách này cũng được Bộ Nội Vụ giúp tiền 
xuất bản. Đồng thời cũng là một nguồn thông tin đáng tin 
cậy, nên các Giáo sư Đại Học Hannover như Giáo sư Tiến sĩ 
Martin Baumann, Giáo sư Tiến sĩ Rump đã trích dịch sách 
của tôi viết, nhằm làm tài liệu nghiên cứu cho các sinh viên 
Đại Học về ngành Tôn Giáo học. Ví dụ như quyển Deutsche 
Buddhisten xuất bản năm 1995 của nhà xuất bản Diagonal 
và quyên Migration, Integration Religion - Buddhistische 
Vietnamesen und Hinduistische Tamilen in Deutschland - 
nghĩa là: Sự đi cư, hội nhập về tôn giáo của người Phật Tử và 
Ấn Độ giáo của dân Tamil tại nước Đức. Đây là những cuốn 


202 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





sách tiếng Đức rất có giá trị mà nhiều sinh viên cũng như 
Giáo sư Đại Học đều biết đến. 

Giáo sư Tiến sĩ Rumpf là người Ấn Độ lấy chồng Đức. 
Bà theo Ấn Độ giáo, nhưng rất quan tâm đến Phật Giáo. Bà 
đang dạy tại Đại Học Hannover trong phân khoa Tôn Giáo 
học, vừa rồi bà cũng cho xuất bản một quyển sách tiếng Đức 
nhan đề là: Weltreligion Buddhismus, cũng đã trích dẫn 
nhiều tài liệu trong sách của tôi đã viết. 

Bộ sách “Nghiên Cứu Giáo Đoàn Phật Giáo Thời Nguyên 
Thủy”, 3 cuốn, tôi dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và Hạnh 
Tấn đã dịch những sách này sang tiếng Đức và có một lúc 
Dharma College ở Innsbruck, Áo Quốc, đã dùng làm sách 
giáo khoa cho các sinh viên học về Phật khoa tại đây. 

Riêng những sách tiểu thuyết như: Tình Đời Nghĩa Đạo, 
Vụ Án Một Người Tu v.v... đã được đăng nguyên văn lên 
Internet và trở thành những quyển tiểu thuyết hay cho mọi 
người, đã được nhiều người đọc. Từ đó chữ nghĩa chuyên 
chở tư tưởng cũng như tư tưởng giải thoát đã mang đến cho 
mọi người xa gần nhiều cảm nhận khác nhau. 

Đọc văn tức hiểu người là ý này vậy. Câu văn viết càng 
đơn giản chừng nào, ý nghĩa càng sâu sắc chừng nào thì càng 
dễ làm cho người ta có cảm tình và chấp nhận. Một văn sĩ 
nổi tiếng không phải tự nhiên viết một hay hai quyển sách 
mà nổi tiếng. Người ta phải qua hàng chục năm kinh nghiệm 
mới gởi gắm tâm tình của mình vào sách vở được. Đến nay 
tôi đã hoàn thành 34 tác phẩm rồi và dĩ nhiên từ đây cho 
đến cuối đời còn tiếp tục sáng tác dịch thuật nữa. Trong 3⁄4 
tác phẩm ấy, có tác phẩm tôi rất hài lòng, nhưng cũng có tác 
phẩm chưa vừa ý mấy. Có lẽ cũng giống như 34 người đệ tử 
đã xuất gia với tôi từ bấy lâu nay đấy thôi. Đây là một con số 


NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐÃ GIÚP TÔI ĐIĐẾN SỰ THÀNH CÔNG | 203 





trùng hợp rất có ý nghĩa. 34 tác phẩm và 34 người xuất gia. 
Có thể mỗi người đại diện cho một tác phẩm được chăng? 


Người xưa bảo: “Ihư trung hữu ngọc.“ Nghĩa là trong 
sách có ngọc là vậy. Nhiều người lấy tiền bạc đi mua ngọc 
ngà châu báu để trang sức cho sắc đẹp sẽ tốn kém hơn, chỉ 
bằng trang sức tâm niệm mình bằng những tư tưởng của 
sách vở, sẽ làm cho nội tâm mình phong phú hơn nhiều. Có 
nhiều người không tiếc tiền để mua cả hằng trăm thức ăn 
khác nhau chất trong tủ lạnh. Trong khi đó bỏ tiền ra mua 
một cuốn sách lại chẳng dám, nhưng ngược lại cũng có lắm 
người cho việc ăn uống chẳng cần thiết, nhưng việc bổ dưỡng 
cho trí tuệ là một điều không thể nào thiếu trong cuộc sống 
hằng ngày. 

Mỗi ngày tôi đọc ít nhất là 2 tiếng đồng hồ, bất cứ sách, 
kinh gì. Điều ấy gần như bắt buộc. Nếu không đọc sách, trí 
óc sẽ mù lòa. Vì vậy ngày nào tôi cũng bắt buộc đầu óc của 
mình nó làm việc nhằm khơi dậy những chủng tử nơi A Lại 
Da Thức phải luôn luôn tỉnh thức và nhận chân lối đi về của 
mình. 

Có người thích đọc sách về triết học, về nghiên cứu, về 
địa lý, về tiểu thuyết, về xã hội, về giáo dục, về kỹ thuật 
v.v... nhưng cũng có lắm người chỉ muốn thực tập chứ không 
muốn đọc sách. Điều ấy cũng tốt thôi. Miễn sao lý thuyết và 
thực hành bổ sung với nhau là được. 

Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là văn sĩ, cũng không là 
tiểu thuyết gia, mặc đầu tước hiệu văn học sĩ của Nhật Bản 
đã có từ năm 1977. Tôi phải làm gì cho Văn Học Nhật Bản, 
Văn Học Việt Nam và Văn Học Đức đây? Tôi quan niệm mỗi 
một người, một loại ngôn ngữ là một chiếc cầu có thể bắt 
nhịp từ quá khứ đến hiện tại và từ hiện tại sẽ có một nhịp 


204 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





cầu bắt tiếp qua tương lai, chứ tuyệt nhiên không có chiếc 
cầu nào có thể bắt trực tiếp từ quá khứ sang tương lai cả, mà 
phải có sự chuyển giao, đào tạo và khế cơ, khế lý trong từng 
thời đại v.v... 

Tôi đã nhờ vào sách vở và kinh điển mà học hỏi được rất 
nhiều. Bây giờ tôi lại nấu, xào những gì đã thâu thập được, 
làm một loại thực phẩm khác để trao truyền lại cho quý vị, 
nó cũng chỉ là bổn phận của người đi trước mà thôi. Nếu các 
bạn và quý vị rút tỉa ra được một số điều căn bản nào để tu 
tập hoặc giả làm phương tiện trong đời sống tâm linh của 
mình thì đó cũng là sự thành công nho nhỏ của người viết 
muốn gởi gắm đến quý vị rồi. 

Điều thứ 5 đã giúp tôi đi đến chỗ thành công là cách tổ 
chức và sắp đặt công việc. 

Tôi thường hay nói với mọi người rằng: Nếu so sánh đầu 
óc, học lực giữa người Á Châu và người Âu Mỹ, chưa chắc 
ai đã hơn ai. Nhiều khi người Á Châu có sức học nhiều hơn 
là người Âu Mỹ. Nhưng tại sao ở Âu Mỹ có nhiều nhân tài 
như Bác học, Bác vật, trong khi đó thì tại Á Châu lại ít hơn? 
Đây là một câu hỏi mà sự trả lời có thể nhắm đến là: Phương 
pháp tổ chức, cách điều hành một cơ sở, hãng xưởng, chùa 
viện v.v... Nếu người làm việc có phương pháp, chắc chắn 
sẽ dễ thành công hơn là người không có đầu óc tổ chức. Vậy 
người Âu Mỹ tổ chức như thế nào? 

Đầu tiên là người nào việc ấy. Việc của ai kẻ ấy biết, chứ 
không cần biết việc của người khác, ngoại trừ ông Giám đốc 
có trách nhiệm phải coi ngó công việc chung cho hãng. Ví dụ 
một người thợ sửa xe hơi của Đức, mỗi người chỉ làm một 
việc khác nhau như người lo cho dàn đồng riêng, người thợ 
sơn riêng, người thợ làm nguội riêng. Trong khi đó người 


NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐÃ GIÚP TÔI ĐIĐẾN SỰ THÀNH CÔNG | 205 





thợ Á Châu có thể sửa chiếc xe từ A đến Z„ cái nào cũng làm 
được, nhưng cuối cùng chẳng có cái nào ra cái nào cả. Vì 
không có chuyên môn nên tay nghề yếu. Từ sự yếu kém này 
thì không thể có sự chuyên nhất được. Đã không chuyên nhất 
thì làm sao có thể tiến thân cao xa hơn nữa. 

Trong khi đó ở những xã hội Âu Mỹ này có điều kiện để 
nghiên cứu và thời gian ăn học lâu hơn. Ví dụ như cha mẹ có 
tiền cho con ăn học, hoặc giả chính phủ nâng đỡ, cho mượn 
học bông học cho xong học trình, sau khi ra trường đi làm 
việc lấy tiền trả dần lại cho chính phủ. Ở đây phải nói rằng 
chính phủ có quan tâm đến sự học và hỗ trợ cho sự học ấy 
thành tựu. Còn ở Á Châu lại không có được điều đó và nếu 
có cũng không thoải mái chút nào. 

Có nhiều người đặt câu hỏi. Tại sao ở Đức chính phủ lại 
giúp cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và chùa 
Viên Giác suốt hơn 20 năm qua như thế? Dĩ nhiên là có nhiều 
câu trả lời và đây là ý chính theo cái nhìn của tôi. 

- Nhà nước Đức trên thực tế chỉ cho mỗi năm một cho 
mọi hoạt động. Nếu anh làm tốt thì năm sau sẽ được 
tiếp tục. Nếu làm không thành công, dĩ nhiên là năm 
sau không có lý do gì để xin tiếp tục nữa. Ví dụ tờ báo 
Viên Giác chẳng hạn. Đầu tiên ra 500 số và sau 24 năm, 
bây giờ con số độc giả đã gần 6.000 số phát hành mỗi 
kỳ. Mỗi năm chúng tôi phát hành 6 số, liên tục trong 24 
năm qua không gián đoạn. Do vậy đây là sự tin tưởng 
mà chính quyền đã có và sự giúp đỡ vẫn còn tiếp tục. 

- Giúp để tự giúp. Điều ấy có nghĩa là chính phủ cho vốn 
liếng và từ vốn liễng nhỏ ấy, cứ tiếp tục tăng trưởng 
mãi và đĩ nhiên trong đó cũng có sự đóng góp của 
Giáo Hội nữa. Nếu với số lượng tiền bạc giúp đỡ đó 
mà chính phủ tự làm thì không thành công bằng giao 


206 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





cho người Việt làm. Người Việt làm trực tiếp ít tốn 
kém hơn, mà hiệu năng nhiều hơn. Vì lẽ không ai hiểu 
người Việt bằng người Việt cả. 

- Điều kế tiếp cũng không kém phần quan trọng là chính 
phủ Đức đang thực hiện chương trình đa văn hóa trên 
quê hương này. Họ giúp đỡ những nhóm nhỏ để tự 
tôn và phát triển để bảo tồn và phát huy văn hóa của 
quê hương cũ đồng thời hội nhập vào đời sống văn 
hóa mới tại xứ Đức này. Điều này chính phủ Đức rất 
khôn khéo và đã tạo được sự tin tưởng của những 
người ngoại quốc đang sinh sống hoặc ty nạn tại xứ 
này. Có nhiều người Đức cực đoan nghĩ rằng: Xứ Đức 
phải là xứ thuần chủng, không bị lai giống. Nhưng 
nghĩ như vậy là sai. Vì lẽ trong một vườn hoa, nếu có 
nhiều bông hoa nở, khoe sắc thắm thì vườn kia càng 
ngày càng khởi sắc chứ có sao đâu. Còn hơn là chỉ đơn 
điệu nở có một loài hoa, trông nó lẻ loi và đơn độc. 
Ngày nay thế giới đã sống chung đại đồng rồi. Không 
còn ai có thể đứng độc lập mà tồn tại cả. Ngay tại Âu 
Châu này ngày nay mọi người cũng đã ý thức và đang 
sống chung như vậy. 

- Chính phủ không giúp cho một Tôn Giáo nào phát triển 
tại đây cả, mà Tôn Giáo phải tự lo phát triển trong tỉnh 
thần tự do của Tôn Giáo mình là được. Nếu có giúp đỡ 
như trường hợp của người ty nạn Phật Tử Việt Nam là 
giúp đỡ văn hóa của tôn giáo đó mà thôi. 

Trên đây là một số lý do chính mà chính quyền Đức đã 
tài trợ cho người ty nạn Phật Tử Việt Nam qua cái nhìn và 
suy nghĩ của tôi. Còn lý do nào khác nữa thì tôi không biết, 
nhưng tựu trung có thể hiểu như những gì đã giới thiệu bên 
trên. 


NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐÃ GIÚP TÔI ĐI ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG | 207 





Người biết tổ chức là người biết điều hành, sử dụng mọi 
người vào công việc. Người xưa thường nói: “Dụng nhân 
như dụng mộc.” Có nghĩa là dùng người như dùng cây gỗ. 
Cây cong thì làm theo dáng cong, cây thẳng thì làm theo 
dáng thẳng. Nếu cây cong kẽ cho thăng, hoặc cây thẳng kẽ 
cho cong, sẽ có vấn đề. Cái khôn khéo của người lãnh đạo 
quần chúng là ở chỗ này. Phải biết tâm lý quần chúng như 
thế nào và muốn gì thì mình dựa vào đó mà quyết định, 
xử trí v.v... thì sẽ đễ đi đến chỗ thành công. Mình nên bán 
những gì người ta thích mua, chứ đừng nên bán những gì 
mà mình thích bán. Người mua bao giờ cũng xem về giá cả, 
mẫu mã trước. Nếu hợp túi tiền thì sẽ mua và mua những gì 
họ thích. Người bán cũng thế, khi bày hàng ra thì phải muốn 
bán cho được hàng. Không phải muốn cho có lời nhiều mà 
hàng của mình là loại hàng dỏm được. Đa phần thì người ta 
chỉ thích bán những gì họ đang bán, nhưng phải hiểu tâm lý 
của người đi mua nữa, nó cũng không kém phần quan trọng 
trong khi thể hiện chỉ bán một món hàng. Nếu là hàng tốt mà 
đắt bao nhiêu, họ cũng cố gắng mua, nhưng là hàng không 
tốt mà treo giá cao, thì chắc chắn sẽ khó thành công trong 
việc thương mại. 


Khi một công việc đã được phân công thì người được 
phân công chỉ có bốn phận làm công việc của mình và không 
cần để tâm đến công việc của người khác. Ví dụ như công 
tác của tôi là lo dọn cơm cho khách, chẳng may trong lúc 
dọn cơm có người nhờ tôi ra nhà gare để đón một người nào 
đó, tôi không thể bỏ nhiệm vụ dọn cơm của tôi mà đi làm 
một chuyện không phải là công tác của mình. Nhiệm vụ này 
do người lãnh đạo giải quyết chứ không phải là chuyện của 
mình phải giải quyết. Nếu vị nể người nhờ mà đi đón khách. 
Cuối cùng trách nhiệm đã được giao không làm tròn. Ở Tây 


208 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Phương cái tinh thần trách nhiệm này người ta học rất kỹ, 
trong khi ở Á Châu, nhất là Việt Nam, cái tinh thần trách 
nhiệm này không được tôn trọng mấy. Do đó ít đi đến chỗ 
thành công là lý do chính vậy. Người Á Đông xưề xòa hơn, 
cởi mở hơn, nhưng đồng thời cũng ít tự chủ vấn đề hơn. 
Trong khi đó người Âu Mỹ khép kín, tính toán kỹ lưỡng, 
nhưng có mục đích và kế hoạch rõ ràng hơn là người Đông 
Phương. 

Người Á Châu, có lắm người hối lộ trắng trợn, người Âu 
Châu cũng không ít, nhưng cái hối lộ, cái gian trá ấy có giấy 
tờ bảo chứng. Ví dụ họ đến sửa máy chỉ một tiếng đồng hồ, 
nhưng giá thành phải trả là 2 tiếng rưỡi. Đó chỉ là một ví dụ 
nhỏ thôi. Còn nhiều mánh lới khác giữa Đông và Tây đều 
có, nhưng xét về quyền lợi và bổn phận cái nào phải hy sinh 
cho cái nào thì tùy theo mỗi hoàn cảnh của mỗi châu lục khác 
nhau mà đi đến kết luận của vấn đề. 

Người đứng ra tổ chức không nhất thiết phải là người 
làm tất cả mọi công việc, mà là người biết tất cả việc và biết 
phân chia công việc cho người khác một cách hợp tình hợp 
lý. Ví dụ người có khả năng tại nhà bếp không thể chia công 
việc ở văn phòng được. Ngược lại người làm vườn không 
thể chia cho công việc của một kỹ sư về computer được. Một 
ông Giám đốc của một hãng, xưởng hay một vị Trụ trì của 
một ngôi chùa, tự viện không nhất thiết phải làm được tất cả 
mọi việc từ nhà bếp đến văn phòng. Dĩ nhiên biết được càng 
tốt, nhưng ít có người như thế lắm. Điều căn bản là phải biết 
dùng người, trong trường hợp này rất là quan trọng. Mọi 
người đang chờ ta đó, ta phải làm sao để dung nạp họ là một 
thành công của người tổ chức. 


Sau bao nhiêu năm học tại Nhật và Đức, tôi đã rút ra 
nhiều kinh nghiệm cho người Việt Nam và đã ứng dụng cho 


NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐÃ GIÚP TÔI ĐIĐẾN SỰ THÀNH CÔNG | 209 





chùa Viên Giác trong các kỳ lễ Phật Đản, Vu Lan cũng như 
Tết và Rằm Tháng Giêng nên đã đi đến một kết quả rất khả 
quan. Ban đầu cũng có nhiều người chống đối, nhưng bây 
giờ đã đi vào nề nếp. Ví dụ như đi chùa vào các lễ lớn mỗi 
phần cơm phải trả 5 Đức Mã. Có nhiều người bảo đi chùa đã 
cúng tiền rồi, ăn cơm tại sao phải trả tiền nữa? Nói như vậy 
không sai nhưng không hoàn toàn đúng. Vì lẽ cúng dường 
là một phước đức riêng, ai cúng cũng được, ai không cúng 
cũng không sao. Điều này không bị bắt buộc. Còn ăn uống. 
Nếu ta ở nhà hoặc ra tiệm cũng phải mua sắm đồ ăn vây 
thôi. Khi đi tiệm hoặc mua sắm chắc chắn phải trả tiền rồi. 
Vả lại một buổi lễ 5, 7 ngàn người như thế không thể nào 
phát không mà không thâu lệ phí nào cả được. Khi có phát 
hành và trả tiền như thế chắc chắn phần ăn 5 Đức Mã kia 
sẽ xứng đáng với đồng tiền, chứ không phải là một sự phát 
chẩn muốn phát như thế nào cũng được. 

Bây giờ thì mọi người đã hiểu và hầu như chùa nào tại 
Đức này hay tại Âu Châu cũng như Mỹ Châu và Úc Châu 
cũng đã ứng dụng vào cách tổ chức phát hành như vậy. Tuy 
cũng còn một số chùa vẫn còn áp dụng như lối sinh hoạt 
tại Việt Nam, nghĩa là cái gì cũng miễn phí để tùy hỷ cúng 
dường. Như vậy sẽ khó phát triển cơ sở lớn rộng hơn về lâu 
về dài được. 

Mới đây tôi có nhận được một băng Niệm Phật phát 
hành tại Hoa Kỳ. Phía ngoài của máy niệm Phật để là: Hỗ trợ 
tùy hỷ. Điều ấy có nghĩa là cúng vào bao nhiêu cũng được 
để nhận được cái máy này, nhưng mấy ai có thể bỏ ra hơn 
5 US$ để có máy ấy. Trong khi ấy mỗi máy này hỏi ra giá 
căn bản để có là 10 US$. Như vậy nếu có ai đó bỏ vào chỗ 
cúng dường 1 hoặc 2 US$ để lấy cái máy, lúc ấy tâm phân 
biệt của mình lại nổi lên là tại sao cúng dường vào đó ít quá 


210 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





nhỉ? Tại sao ta không để giá thành, hoặc ít ra phải ghi rõ là 
phát hành không cần lợi nhuận, nhưng giá chính thức là như 
vậy để cho cả người thỉnh lẫn người phát hành dễ dàng hơn. 
Đây cũng là một cách tổ chức thôi. Muốn thành công phải có 
nhiều cải cách nữa mới được. 

Ở ngoài đời sống bình thường khi làm việc như thế có 
lãnh lương, có tiền thưởng, có nghỉ hè v.v... thì nhân công 
siêng năng làm việc, nhưng ở trong chùa, nhất là những hội 
từ thiện tôn giáo, ai ai cũng đến với đạo chỉ một tấm lòng. 
Nếu căng thắng điều hành giống như một mô hình nhất định 
thì sẽ hỏng ngay. Khi viết sách cũng thế, người lãnh đạo phải 
viết những gì thực tu, thực chứng và thực học họ mới nghe 
theo. Còn nếu nói cho có nói, viết cho có viết sẽ không chinh 
phục được ai bao giờ. 


Có nhiều loại sách bán rất chạy như tiểu thuyết tình cảm, 
dâm thư, sách chửi bới nói xấu kẻ khác, nhưng khi đọc xong 
chẳng có một ý nghĩa gì cả, ngoài cái ý nghĩa làm thỏa mãn 
tự ái cá nhân. Thế nhưng lại rất nhiều người lưu tâm. Vì trình 
độ họ chỉ đến đó, họ không cần suy nghĩ thêm mất thì giờ và 
không cần tính toán cho xa. Điều ấy không cần thiết. Cũng ví 
như có nhiều nghề lợi nhuận rất nhiều, chẳng mấy chốc mà 
giàu to như buôn ma túy, nhưng kết quả là gì thì ai cũng rõ, 
làm cho bao nhiêu thế hệ trẻ, già, trung niên bị sa ngã và đọa 
lạc. Quốc gia không thể nào phát triển được với những công 
dân bệnh hoạn như thế. Gia đình sẽ chẳng có hạnh phúc khi 
mà người chồng hay người vợ chỉ vui sống với khói mây, hơi 
men mà quên đi bốn phận giáo dục con cái v.v... 

Cũng có những tờ báo ở xứ Đức này bán rất chạy và mỗi 
lần xuất bản cả mấy trăm ngàn số, tiền lời vô kể. Trong khi đó 
những tờ báo đứng đắn thì rất khó phát hành, nhiều khi bị 
phá sản vỡ nợ, không phải là họ không có ý chí và khả năng, 


NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐÃ GIÚP TÔI ĐIĐẾN SỰ THÀNH CÔNG | 211 





nhưng thiên thời, địa lợi và nhân hòa là 3 yếu tố chính, họ đã 
chưa trọn vẹn đạt tới được. Trong truyện Kiều Việt Nam có 
câu thơ rằng: 

“Có tài mà cậu chỉ tài 

Chữ tài liên uới chí? tai một uầm. “ 

Người có tài thường hay gặp nhiều khó khăn trở ngại. 
Nếu không nhờ hồng phúc của chính mình và ông bà ở nhiều 
đời nhiều kiếp thì khó mà thành tựu trong kiếp này. 

Có nhiều người xem đá banh xong ra bình luận rằng: Đội 
A đó đá hay nhưng chẳng may bị xui xẻo quá khi «sút» cú 
banh bị thủ môn chụp được. Hoặc giả hôm đó trời mưa, nên 
đội A không làm chủ tình hình được. Còn đội B quá hên, vì 
đến phút cuối cùng mà đã thắng. Hoặc giả đó là sân nhà của 
đội B cho nên mới có được kết quả như vậy. 

Học thì nhiều người đã đi học, khi thi ra trường người 
ta cũng đậu bằng này bằng nọ, nhưng nhìn kỹ lại bạn bè thì 
có nhiều người may mắn hơn nên có chỗ làm tốt hoặc được 
ông chủ tin cậy giao phó nhiều vấn đề quan trọng. Còn mình 
cũng bằng cấp như ai, nhưng có ra gì đâu. Nhiều khi còn 
kém hơn những người công nhân nữa. Vậy thì điều gì nó tạo 
nên cái yếu tố thành công đó? Có phải là nhân duyên, sự may 
rủi chăng? 

Dĩ nhiên là không hoàn toàn đúng 100% nhưng cũng có 
một phần nào đó. Ví dụ như người học trò trước khi đi thi 
sửa soạn rất kỹ, làm bài rất tốt, nhưng hôm đó xui là gặp ông 
Thầy có vấn đề trong gia đình, buồn rầu, nên khi chấm bài 
cho anh ta không hứng thú mấy và thế là bị cho điểm thấp. 
Như thế đó và trong cuộc sống lại cứ liên tục có nhiều vấn 
đề tương tự như vậy. 


212 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Riêng tôi cũng nằm trong những trường hợp trên. Dĩ 
nhiên là tôi phải tự lực rồi, nhưng sức tự lực của con người 
bao giờ cũng có giới hạn, phải cầu đến tha lực của chư Phật 
và chư vị Bồ Tát nữa. Sự gia hộ, sự gia trì, sự hỗ trợ vô hình, 
sự tin tưởng có nhiều đời nhiều kiếp, sự hy vọng, sự nhẫn 
nại, ý chí cương quyết v.v... Tất cả những thứ đó dựng nên 
con người của tôi. Vì vậy cho nên nhiều Thầy, Cô hay Phật 
Tử thường nói tôi là người có phước. Bên trái cũng có người 
giúp đỡ, bên mặt cũng có người hộ vệ. Ở sau lưng, ở phía 
trước, ở chung quanh nơi nào cũng có người luôn luôn chia sẻ 
những khó khăn của mình. Tôi xin thưa một điều, tôi không 
phải là người tài giỏi. Vì trên tôi có nhiều người tài giỏi hơn 
mình. Tôi thành công trong 5 lãnh vực vừa kể như: cung 
kính, thuyết giảng, ngoại giao, viết sách, óc tổ chức v.v... là 
nhờ biết điều nghiên, thay đổi phương pháp làm việc, thích 
hợp thời cơ và đặc biệt là phải thường lắng nghe những ý 
kiến đóng góp. Khi ra làm việc phải chấp nhận một nguyên 
tắc chung, chứ không nên thiên vị. Ví dụ như không phải lúc 
nào cũng chỉ nghe lời người lớn nói chuyện, mà không để ý 
đến những ý kiến đóng góp của thanh niên hay trẻ con. Nếu 
người lớn nói sai làm sao ta có thể tin tưởng hoàn toàn vào 
những lời nói đó. Trong khi trẻ con đóng góp ý kiến đúng 
mà ta không thực hành. Đây là những cái tíc-tắc, những cái 
quyết định rất nhanh của người lãnh đạo cần phải có, nếu 
muốn công việc được thành công. 


213 


Chương VI 


PHÁP MÔN TU HỌC, HÀNH TRÌ 
CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
TẠI ĐỨC NHƯ THẺ NÀO? 


gày xưa khi Phật còn tại thế Ngài đã chỉ dạy cho 

mọi người xuất gia cũng như tại gia chỉ một con 

đường thôi. Đó là làm sao cho được giác ngộ giải thoát. Ngài 
là một vị giáo chủ ở cõi Ta Bà này, thế nhưng Ngài đã dùng 
không biết bao nhiêu là phương tiện để hóa độ quần sanh. 
Tuy nhiên Ngài cũng đã không độ hết cho mọi người được. 
Vì trong đó có nhiều người thiếu nhân duyên với Phật Pháp. 
Ngài nói pháp từ cao đến thấp, rồi từ thấp đến trung bình. 
Sau đó tiến cao hơn là trí tuệ bát nhã, tánh không và cuối 
cùng là siêu việt Tam Giới, chứng được Niết Bàn diệu tâm. 
Thuở ban đầu ấy, giáo lý của Đức Phật như một dòng sông 
lớn, chuyên chở hết tất cả mọi tốt xấu của cuộc đời và suốt 25 
thế kỷ qua, dòng sông ấy chảy sang các nước Đông Nam Á 
Châu, sang Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn, Mông 
Cổ, Tây Tạng, Bhutan... Đến thế kỷ 20, 21 dòng sông ấy lại 
chảy mãi đến những xứ xa xôi khác như Châu Âu, Châu Mỹ, 
Châu Úc, Châu Phi chứ không còn ở yên nơi Châu Á nữa. Do 
vậy mà đã mọc thêm không biết bao nhiêu là dòng sông con. 
Có dòng sông con phát triển rất mạnh chia ra làm 10 nhánh 
như Phật Giáo của Trung Quốc thời Đường, hoặc Phật Giáo 
Nhật Bản hay ở Tây Tạng cũng thế. Ở Việt Nam không chia 
ra 10 Tông phái như thế nhưng sau này phái nào cũng muốn 


214 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





thủ chấp cho mình là đúng và tập họp một số tử đệ để tạo ra 
một môn phái riêng, nhằm xiển dương tâm niệm của người 
tạo ra chi nhánh đó. Nhưng đồng thời cũng có những dòng 
sông nhỏ bị nghẽn lối, không tiếp xúc được với dòng sông 
mẹ, nên đã bơ vơ lạc lõng và chảy hiu quạnh, lạc loài ở một 
khung trời xa lạ khác. 

Ngay cả từ thời Đức Phật cũng đã có nhiều người tu 
nhưng chấp vào có, có người chấp không, có người chấp còn, 
có người chấp mất và chính trong thời Phật ấy sau 12 năm 
Tăng chúng thanh tịnh không có vấn đề tranh cãi nhau và 
đến khi Tăng đoàn quá đông thì sinh ra tạp lục. Ví dụ như 
thuở ấy, Phật có người đệ tử tên là Da Xá (Yasas). Vị này là 
con trai của vị trưởng giả ở thành Tỳ Xa Ly. Sau khi xuất gia 
còn quay về nhà ngủ với vợ cũ. Đức Phật chê trách, bèn đặt 
ra giới dâm. Đây là duyên cớ đầu tiên chế định ra giới trong 
Phật Pháp. Vị này trở thành một đối tượng bị chê bai trong 
Tăng chúng lúc bấy giờ. Rồi sau đó cũng trong thời Phật còn 
tại thế, có nhiều vị Tỳ Kheo muốn thay đổi cách ăn uống và 
cũng có nhóm muốn hành trì theo khuôn khổ giới luật như 
Phật đương thời. 

Khi Phật thuyết giảng, Ngài đã tùy theo từng trình độ để 
thuyết pháp và sau này các vị Tổ Sư căn cứ theo đó mà chia 
ra Tiêu Thừa (Hinayana), Nguyên Thủy (Theravada), Đại 
Thừa (Mahayana) và trong mỗi Tông như vậy còn có nhiều 
phái khác nhau. Ví dụ như khi Phật Giáo truyền vào Trung 
Quốc thì chia ra đến 10 phái. Đó là: 

1. Luật Tông (Nam 5ơn Tông) 

2. Câu Xá Tông (Hữu Tông) 

3. Thành Thực Tông 

4. Tam Luận Tông (Tính Không Tông) 


PHÁPMÔN TU HỌC, HÀNH TRÌ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM | 215 





5. Thiên Thai Tông (Pháp Hoa Tông) 

6. Hiền Thủ Tông (Hoa Nghiêm Tông) 

7. Từ Ân Tông (Pháp Tướng Tông - Duy Thức Tông) 

8. Thiền Tông 

9. Mật Tông (Chân Ngôn Tông) 

10. Tịnh Độ Tông (Liên Tông) 

Phật Giáo Nhật Bản cũng có 2 thuyết nói về 10 Tông này. 

Thuyết thứ nhất cho rằng 10 Tông của Phật Giáo Nhật 
Bản là: Đại Thừa Luật Tông, Câu Xá Tông, Thành Thực Tông, 
Pháp Tướng Tông, Tam Luận Tông, Thiên Thai Tông, Hoa 
Nghiêm Tông, Chân Ngôn Tông, Tiểu Thừa Luật Tông, Tịnh 
Độ Tông. 

Thuyết thứ hai không nêu Đại Thừa Luật Tông vào trong 
Thập Tông, thay vào đó là Thiền Tông. 

Trong 10 tông ấy có Thành Thực Tông và Câu Xá Tông 
là những tông thuộc Phật Giáo Tiểu Thừa, không thích hợp 
với Phật Giáo Nhật Bản và Trung Quốc nên không còn tôn 
tại nữa. Ngày nay, tại Trung Quốc và ngay cả Nhật Bản đều 
thịnh hành nhất là Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Pháp Hoa 
Tông và Hoa Nghiêm Tông. Mật Tông ở cả 2 nước này cũng 
như Việt Nam không thịnh hành lắm. Chỉ có Tây Tạng là 
chuyên sâu vào việc hành trì của Mật Tông mà thôi. 

Ở Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc, Tông Tịnh Độ rất 
thịnh hành. Tông này tại Trung Quốc lấy Ngài Phổ Hiền Bồ 
Tát làm Sơ Tổ, lấy việc niệm Phật cầu vãng sanh làm trọng 
tâm. Sau đó được truyền sang Nhật Bản và Việt Nam. Có 3 
dịch giả dịch 3 bộ kinh quan trọng của Tịnh Độ Tông là: 


1. Ngài Khang Tăng Khải, thế kỷ 2, là nhà sư Thiên Trúc 
đã dịch kinh Võ Lượng Thọ ra chữ Hán. 


216 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





2. Ngài Cưu Ma La Thập, vào cuối thế kỷ 4, cũng người 
Thiên Trúc dịch kinh A Di Đà, và 

3. Ngài Cương Lương Da Xá, vào đầu thế kỷ 5, cũng 
người Thiên Trúc dịch kinh Quán Vô Lượng Thọ, 3 
quyển. 

Đó là những kinh căn bản của Tịnh Độ Tông. 

Ngài Tuệ Viễn người Trung Quốc, vào thế kỷ 7, đời nhà 
Tấn, chuyên tâm dẫn pháp về môn Tịnh Độ. Ngài trụ trì ở 
núi Lư Sơn, lập ra Liên Xã gồm 123 người cùng nguyện được 
vãng sanh sang cõi Cực Lạc. Các Ngài Đàm Loan đời Ngụy, 
Đạo Xước đời Đường cũng đều chuyên nhất tu theo pháp 
môn này, lấy việc chuyên tu quán tưởng, trì danh Đức Phật 
A Di Đà làm chính. Tông này còn có tên là Liên Tông. Tông 
này rất thịnh hành tại Việt Nam và Nhật Bản. 

Thầy Trí Siêu Lê Mạnh Thát mới đây khi viết quyển Lịch 
Sử Phật Giáo Việt Nam, tập 1, Từ khởi nguyên đến thời Lý 
Nam Đế (thế kỷ 6) cũng đã chứng minh rằng Tịnh Độ Tông 
đã có mặt tại Việt Nam từ thế kỷ 4 và thịnh hành ở núi Tiên 
Du, Bắc Việt. Như vậy, qua lịch sử truyền thừa chúng ta thấy 
được rằng mỗi một nước, mỗi một Tông phái được tiếp nhận 
một cách khác nhau, tuy cùng phát sinh từ Đức Phật. Rồi 
Phật Giáo được truyền sang Âu Mỹ ngày nay còn khác xa 
Phật Giáo thời nguyên thủy nhiều hơn nữa. Điều đó phải 
chấp nhận thôi. Vì lẽ “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” là lẽ ấy. 
Phật Giáo phải khế hợp với nhân sinh và lòng người mà tôn 
tại, chứ Phật Giáo không thể sống ra ngoài văn hóa phong 
tục của nơi truyền đến. 

Thiền Tông cũng được truyền vào Trung Hoa, Nhật Bản 
và Việt Nam rất sớm. Ví dụ Thiền Tông từ Ấn Độ do Ngài 
Bồ Đề Đạt Ma tổ thứ 28 của xứ này mang Thiền qua Trung 


PHÁPMÔN TU HỌC, HÀNH TRÌ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM | 217 





Quốc vào đời Lương Vũ Đế niên hiệu Phổ Thông (520-527) 
và truyền tiếp cho đến 5 đời nữa như: Huệ Khả, Tăng Xán, 
Đạo Tín, Hoằng Nhẫn và Lục Tổ Huệ Năng. Kế tiếp việc 
truyền thừa vẫn còn tiếp tục cho đến thế kỷ 20, 21. 


Mặc đầu Phật Giáo từ Ấn Độ được truyền sang Trung 
Quốc trước đó hàng 500 năm, nhưng chưa phát triển mấy. 
Cho đến khi Thiền của Bồ Đề Đạt Ma truyền đến Trung 
Quốc, Thiền phái này mới phát triển mạnh về sau này. 

Sau đây là một phần sử liệu căn bản về sự truyền thừa 
của Thiền Tông Trung Quốc: 

“Thiền tông, còn gọi là Phật Tâm tông, Đạt Ma tông, Vô 
Môn tông. Chỉ một tông phái Đại Thừa lấy Ngài Đạt Ma làm 
Sơ Tổ, nghiên cứu bản nguyên của tâm tính, để mong “kiến 
tính thành Phật”. Đó là một trong 13 tông của Trung Quốc, 
một trong 13 tông của Nhật Bản. Hệ thống chuyên chú tọa 
thiền từ cổ ở Trung Quốc là Thiền tông, bao gồm cả hai hệ 
Thiên Thai, Tam Luận, chứ không chỉ giới hạn ở Thiền tông. 
Từ Trung Đường trở đi, Đạt Ma tông hưng thịnh thì Thiền 
Tông là chỉ Đạt Ma tông. Về truyền thừa của tông này, Trung 
Quốc lấy câu chuyện của Đức Phật trong Hội Linh Sơn giơ 
bông hoa, và Ngài Ca Diếp mỉm cười làm nguồn gốc. Thuyết 
này tuy không có căn cứ lịch sử, nhưng thuyết “lấy tâm 
truyền tâm, truyền riêng ngoài giáo” từ sau Lục Tổ trở đi vẫn 
nhấn mạnh câu chuyện Ngài Ca Diếp được trao pháp truyền 
thừa này. Sau Ca Diếp đến các Ngài A-Nan, Thương-na- 
hòa-tu, Ưu-bà-cúc-đa, Đề-đa-ca, Di-già-ca, Bà-tu-mật, Phật- 
đà-nan-đề, Phú-na-dạ-ca, A-na-bồ-đề, Ca-tỳ-ma-la, Na-già- 
ư-lạt-thục-na, Ca-na-đế-bà, La-hâu-la-đa, Tăng-già-nan-đề, 
Già-da-xá-đa, Cưu-ma-la-đa, Xà-dạ-đa, Bà-tu-bàn-đậu, Ma- 
nô-la, Cưu-lặc-na, Sư Tử bồ-đề, Bà-xá-tư-đa, Bất-như-mật- 
đa, Bát-nhã-đa-la, đến Bồ-đề Đạt-ma gồm 28 vị, đó cũng là 


218 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





28 vị Tổ của Thiền tông Ấn Độ. Bồ-đề Đạt Ma vào niên hiệu 
Phổ Thông (520-527) đời vua Lương Vũ Đế, từ vùng Nam 
Thiên Trúc đến Kiến Nghiệp (Nam Kinh) truyền bá tông này 
vào Trung Quốc. Đó là vị Sơ Tổ của Thiền tông Trung Hoa. 
Ngài Đạt Ma khi mới đến có yết kiến Lương Vũ Đế, nhưng 
không hợp. Sư bèn tới chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn quay 
mặt vào vách đá ngồi thiền 9 năm. Mọi người gọi Sư là Bích 
quán Bà La Môn. 

“Ngài Thần Quang (Tuệ Khả) đứng ngoài trời tuyết tự 
chặt cánh tay, thành tâm câu Phật Pháp, cuối cùng được 
Sư truyền tâm ấn cho, trở thành vị Tổ thứ 2 của Thiền tông 
Trung Quốc. Tuệ Khả truyền cho Tăng Xán, Tăng Xán truyền 
cho Đạo Tín. Tông này dần thịnh. Học trò Đạo Tín có hai 
người giỏi là Hoằng Nhẫn và Pháp Dung. Dưới Dung có 
Trí Nghiêm, Tuệ Phương, Pháp Trì... Vì hệ phái này trụ trì 
ở núi Ngưu Đầu Kim Lăng, nên gọi Ngưu Đầu thiền, lấy 
“Muốn đắc tâm tĩnh, dụng công vô tâm” làm yếu chỉ. Ngũ 
tổ Hoằng Nhẫn trụ trì ở núi Hoàng Mai, Kỳ Châu (Hồ Bắc), 
xiến dương áo chỉ của kinh Kim Cương, kinh Bát Nhã. Môn 
đệ có nhiều người tài giỏi như Ngọc Tuyền Thần Tú, Đại 
Giám Huệ Năng, Tung Sơn Huệ An, Mông Sơn Đạo Minh, 
Tư Châu Trí Sẵn v.v... Trong số môn đệ của Ngũ Tổ có ngài 
Thần Tú là vị thượng thủ số một, gọi là “Tú Thượng tọa”. 
Sau khi Ngũ Tổ thị tịch, Thần Tú lên phương Bắc truyền bá, 
gọi là “Bắc Tú”, môn đệ giỏi xuất hiện nhiều, sư được tôn là 
vị Tổ của Thiền Tông Bắc phương. Bắc phương lấy Trường 
An, Lạc Dương làm trung tâm, pháp vận hưng thịnh chừng 
100 năm, chủ trương tinh thần cần cù và thực tiễn tu hành 
thiền pháp. Dưới Thần Tú có Phổ Tịch ở Tung Sơn, Nghĩa 
Phúc ở Kinh Triệu... truyền được 4, 5 đời thì dứt. Ngoài ra, 
có ngài Huệ An ở Tung Sơn lập ra “Lão An thiền”, Trí Sằn 


PHÁPMÔN TU HỌC, HÀNH TRÌ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM | 219 





ở Tư Châu lập ra “Nam Sẵn thiền”. Ngài Huệ Năng ở Đại 
Giám nhân bài kệ mà được Ngũ Tổ truyền tâm ãn, y bát, trở 
thành vị Tổ thứ 6ó. Về sau sư lánh nạn về phương Nam, trụ 
trì ở Tào Khê Thiều Dương (Quảng Đông), chấn hưng Thiền 
phong, trở thành vị Tổ của Thiền tông Nam phương. Do 
thiền phong của hai tông Nam-Bắc khác nhau, nên có thuyết 
“Nam đốn, Bắc tiệm”. Đệ tử nối pháp của Huệ Năng có hơn 
40 người, trong đó có các ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, 
Thanh Nguyên Hành Tư, Nam Dương Tuệ Trung, Vĩnh Gia 
Huyền Giác, Hà Trạch Thần Hội là nổi tiếng nhất. 

“Hà Trạch Thần Hội lập ra “Hà Trạch tông” cực lực đề 
xướng pháp môn Đốn Ngộ, lấy “một niệm không khởi” là 
tọa, “liễu kiến bản tính” là Thiền. Nam Nhạc Hoài Nhượng 
theo Lục Tổ được truyền tâm ấn, trụ trì ở chùa Bát Nhã, giáo 
hóa trong 30 năm, đệ tử nối pháp có 9 người, mà ngài Mã Tổ 
Đạo Nhất là Thủ tọa. 

“Mã Tổ ở núi Cung Công Giang Tây hoằng dương Thiền 
pháp, tác phong mạnh mẽ, lập ra thiền phong quát hét, đánh 
gậy, đời gọi là Hồng Châu tông. Sư chủ trương về thuyết 
những hoạt động của thân tâm hằng ngày như khởi tâm 
động niệm, nhíu mày trợn mắt đều là Phật tính, đều có «tính 
đại tác dụng», «kiến tính thành Phật» cả. Môn hạ của Mã Tổ 
có hơn trăm người, nổi tiếng là các ngài Bách Trượng Hoài 
Hải, Nam Tuyền Phổ Nguyện, Tây Đường Trí Tạng, Đại Mai 
Pháp Thường, Chương Kính Hoài Huy, Đại Châu Tuệ Hải... 


“Sau khi ngài Hoài Hải ở núi Bách Trượng xây dựng chùa 
chiền, lập ra thanh quy, thiền tông bắt đầu thoát ly chế độ các 
Thiền tăng phải nương náu ở các chùa Luật tông. Dưới Bách 
Trượng có Hoàng Bá Hy Vận, Quy Sơn Linh Hựu... Dưới 
Hy Vận có Lâm Tế Nghĩa Huyền. Nghĩa Huyền lập ra Tam 
huyền tam yếu, Tứ liệu giản... để giáo hóa môn đệ, có phong 


220 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





cách mạnh mẽ, học trò rất đông, trở thành Lâm Tế tông. Lúc 
đó là vào thời Văn Đường. 

“Đến đời Tống, trải các ngài Hưng Hóa Tồn Thưởng, 
Nam Viện Tuệ Ngung, Phong Huyệt Diên Chiểu, Thủ Sơn 
Tỉnh Niệm, Phần Dương Thiện Chiểu, đời thứ 7 truyền đến 
Thạch Sương Sở Viên có hai môn hạ là ngài Hoàng Long 
Tuệ Nam và ngài Dương Kỳ Phương Hội thì sinh ra hai phái 
Hoàng Long và Dương Kỳ, và hai tông Tào Động, Vân Môn 
cũng được thành lập. Ngài Qui Sơn Linh Hựu ở Đàm Châu 
(Hồ Nam), người tham học tới 1500 người. Môn hạ có ngài 
Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch là nổi tiếng nhất. Hệ phái này gọi là 
Quy Ngưỡng tông. Dưới Thanh Nguyên Hành Tư có Thạch 
Đầu Hy Thiên, soạn sách Tham đồng khế, cùng với ngài Mã 
Tổ được gọi là hai con Long Tượng lớn. Môn hạ có Dược Sơn 
Duy Nghiêm, Đan Hà Thiên Nhiên, Thiên Hoàng Đạo Ngộ. 
Hệ phái Dược Sơn sinh ra Vân Nham Đàm Thạch, Động Sơn 
Lương Giới, Vân Cư Đạo Ưng, Tào Sơn Bản Tịch... trở thành 
Tào Động tông. Thiên Hoàng Đạo Ngộ truyền ba đời đến 
Tuyến Phong Nghĩa Tồn, trụ trì ở núi Tuyết Phong Phúc 
Châu, pháp tự có hơn 50 người, trong đó có ngài Vân Môn 
Văn Yến phát huy tông chỉ độc đáo, hình thành Vân Môn 
tông. Ngoài ra còn có ngài Huyền Sa Sư Bị truyền tới các ngài 
La-hán Quê Thâm, Pháp Nhân Văn Ích. Ngài Văn Ích trụ trì 
ở chùa Thanh Lương Kim Lăng, lập ra Pháp Nhãn tông. 

“Ngoài việc nêu tên các tông phái trên đây, sách Tiền 
nguiên chư thuyện tập đô tr của ngài Khuê Phong Tông Mật 
còn cho biết, các giáo phái Thiền tông đời Đường gồm: Hồng 
Châu, Hà Trạch, Bắc Tú, Nam Sẵn, Ngưu Đầu, Thạch Đầu, 
Bảo Đường, Tuyên Thập (Niệm Phật môn thiền), Huệ Điều, 
Cầu-na, Thiên Thai v.v... Sách Viên Giác kinh sớ của Tông 
Mật còn nêu ra 7 tông: Bắc Tông thiền, Trí Sẵẳn thiền, Lão 


PHÁPMÔN TU HỌC, HÀNH TRÌ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM | 221 





An thiền, Nam Nhạc thiền, Ngưu Đầu thiền, Nam Sơn niệm 
Phật môn thiền, Hà Trạch thiền. Sách Thập di môn của Tông 
Mật còn phân loại cho Ngưu Đầu tông, Bắc tông, Nam tông, 
Hà Trạch tông, Hồng Châu tông là Ngũ gia. Ngũ gia thất 
tông của Tông Mật có khác với Ngũ gia thất tông sau này... 

“Tóm lại, từ Đạt Ma tới Huệ Năng, trong khoảng thời 
gian 250 năm thiền phong của tông này nêu ra thành một 
nhà riêng, Tổ Sư ngữ lục thường dẫn kinh điển đề xướng 
thành chỉnh thể Phật Pháp, không rơi vào sự đối lập giữa các 
tông phái, có thể coi đó là thời kỳ thành lập của Thiền tông. 

“Từ các ngài Nam Nhạc, Thanh Nguyên cho tới cuối 
Đường, Ngũ đại, trong khoảng thời gian 250 năm, một cánh 
Nam tông thiền nảy nở. Về tư tưởng, trừ bỏ những dây leo 
văn tự, xây dựng tinh thần “Tức tâm là Phật, tâm bình thường 
là Đạo”. Trong đời sống thực tế, xây dựng quy chế lẫy tăng 
đường làm trung tâm Thiền viện. Hoằng truyền thiền pháp, 
lấy phương pháp linh hoạt sinh động để hướng dẫn người 
học, lấy tác phong gậy đánh, quát hét để tuyên dương tông 
phong. Rồi lâu dần, chia ra thành 5 nhà. Thời kỳ này có thể 
gọi là phát đạt nhất của Thiền tông. 

“Trong 320 năm nhà Lưỡng Tống, tông Lâm Tế lại chia ra 
làm hai phái Hoàng Long và Dương Kỳ, mà trở thành “Ngũ 
gia thất tông” của Thiền tông Trung Quốc. Trong đó phái 
Hoàng Long về sau từ Vĩnh Tây truyền sang Nhật Bản. Phái 
Dương Kỳ từ sau Dương Kỳ Phương Hội, lần lượt có Ngũ 
Tổ Pháp Diễn, Viên Ngộ Khắc Cần, Đại Huệ Tông Cảo v.v... 
phát huy Thiền chỉ, trở thành chủ lưu trong dòng Thiền. Lại 
ngài Hoàng Trí Chính Giác thuộc hệ thống Tào Động và Đại 
Huệ Tông Cảo thuộc hệ thống Lâm Tế đều đề xướng Mặc 
Chiếu thiền, Khán thoại thiền. Ở thời kỳ này, các đạo giáo 
dung hợp dẫn đến khuynh hướng Tam giáo nhất trí. Giáo 


222 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Thiền hòa hợp, Thiền Tịnh song tu, Thiền tông dần mất đi 
tính cách độc lập. Đó là thời kỳ thủ thành của Thiền tông. 

“Từ Nguyên, Minh tới đời Càn Long nhà Thanh, thời 
gian 450 năm, là thời kỳ suy vi của Thiền tông. Thời kỳ này 
tuy có các vị tông sư nối theo nhau như: Hải Vân Ấn Giản, 
Vạn Tùng Hành Tú, Pháp Am Tổ Tiên, Vô Chuẩn Sư Phạm, 
nhưng nhìn từ đại thể của một tông thì vẫn là khuynh hướng 
Nho Thích hòa hợp, Giáo Thiền nhất trí. 

“Thời cận đại có vị đại sư đứng đầu là Hư Vân Hòa 
Thượng (1839-1958) cả cuộc đời 120 tuổi của mình, ngài 
hoằng pháp không mệt mỏi, xây dựng nhiều chùa, hết sức 
chấn hưng Thiền tông, giữ gìn mạch pháp từ Lục Tổ đến 
nay. Tác phẩm truyền ở đời là Hư Vân Hòa Thượng pháp 
tập, Hư Vân Hòa Thượng thiền thất khai tông lục, v.v...“ 

Trong khi đó, Thiền Tông được chính thức truyền từ 
Trung Quốc vào Việt Nam vào cuối thế kỷ 6 do Ngài Tỳ Ni 
Đa Lưu Chỉ mang vào. Ngài là người Ấn Độ, đến Trung 
Quốc gặp Tam Tổ Tăng Xán và Tổ sai ngài hãy đi về phương 
Nam để truyền bá Phật Pháp. Ngài Tăng Xán được Ngài Huệ 
Khả thiền sư truyền pháp cho, sau ẩn ở núi Hoàn Công đất 
Thư Châu. Trong thời gian Chu Vũ Đế phá hoại Phật Giáo, 
sư bỏ đến núi Tư Không huyện Thái Hồ. Năm Khai Hoàng 
thứ 12 đời Tùy, sư tìm được Sa Di Đạo Tín liền truyền pháp 
cho. Năm Đại Nghiệp thứ 2, đời Dạng Đế, sư viên tịch, được 
vua Đường Huyền Tông ban tên thụy là Giám Trí Thiền Sư. 

Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi đến Việt Nam vào cuối thế kỷ 6 
và truyền Thiền tông tại đây. Về sau có các tông như Thảo 
Đường, Vô Ngôn Thông và Trúc Lâm Yên Tử đời Trần (1222- 
1400) đã xiển dương Thiền tông rất mạnh mẽ. 


1 Từ Điển Phật Học Hán-Việt, trang 1275 đến 1278. 


PHÁPMÔN TU HỌC, HÀNH TRÌ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM | 223 





Đến thế kỷ 17, Ngài Nguyên Thiều từ Trung Quốc sang 
Việt Nam truyền pháp thiền, Ngài là đệ tử đời thứ 33 của Tổ 
Lâm Tế Nghĩa Huyền và Việt Nam kể từ thế kỷ 17 đến nay 
ở miền Trung và miền Nam Việt Nam ảnh hưởng bởi tông 
thiền này rất lớn. Đến cuối thế kỷ 19 bước sang thế kỷ 20 thì 
Tịnh Độ tông ở Việt Nam vượt trội. Có nhiều người tu học 
hơn. Do vậy mà Thiền Tông tại Việt Nam đã Tịnh Độ hóa. 
Nếu kể theo truyền thừa thì Ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền là 
đời thứ 38 kể từ thời Đức Phật và đời thứ 11 của Thiền Tông 
Trung Hoa kể từ Ngài Bồ Đề Đạt Ma là Sơ Tổ. Đến khi Ngài 
Nguyên Thiều sang Việt Nam để truyền pháp, thì Ngài thuộc 
về phổ hệ thứ 33 kể từ thời Ngài Lâm Tế và đời thứ 70 kể từ 
thời Đức Phật. Ngài Nguyên Thiều truyền pháp cho Ngài 
Minh Hải (1610-1687). Ngài Minh Hải từ Trung Quốc sang 
Việt Nam ở và tịch tại đây và bắt đầu kể Ngài là đời thứ 34. 
Đây là bắt đầu kể từ Ngài Lâm Tế. 

Sau gần 400 năm Thiền Tông phát triển tại miền Trung 
và miền Nam, đến bây giờ thế hệ của tôi là đời thứ 41 và 
cũng có nơi đã cho truyền thừa đến đời thứ 45 rồi, đĩ nhiên 
là kể từ Ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền. Do vậy tông này gọi 
là Lâm Tế chánh tông. Ngoài ra miền Bắc Việt Nam cũng 
có Thiền, nhưng là Thiền Tào Động. Ngày hôm nay ở trong 
nước có một số quý vị Thiền Sư muốn phát triển lại tinh thần 
thiền của Trúc Lâm Yên Tử thế kỷ 13, được gọi là Thiền chơn 
truyền của người Việt Nam, nhưng cũng không được nhiều 
và ở tại ngoại quốc ngày nay cũng có một số quý vị Thiền Sư 
Việt Nam cải cách, sửa đổi cách thức Thiền cũng như tên gọi 
và ngay cả hiện đại hóa kinh điển. Những việc này người 
Tây phương có thể chấp nhận dễ dàng vì đối với họ cái gì 
cũng mới. Còn người Phật Tử có truyền thống truyền thừa từ 
Tổ sang Tổ, đời này qua đời khác nên không phải đơn thuần 


224 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





một sớm một chiều mà họ có thể chấp nhận được. Nếu có 
theo thì nên theo sự truyền thừa, vì lẽ không có người này 
thì người khác thay thế. Còn một vị nào đó đứng lên lập một 
tông phái riêng, khi vị ấy tịch rồi thì tông ấy cũng không còn 
tồn tại được bao lâu. Nhìn lịch sử thì sẽ rõ. Có biết bao nhiêu 
vị Tổ sáng giá như Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, 
Thảo Đường và ngay cả Trúc Lâm Yên Tử cũng chỉ truyền 
thừa được mấy chục đời là nhiều, rồi sau đó lại thất truyền. 

Nếu ngược dòng truyền thừa mà kể thì Ngài Minh Hải 
nối dòng thiền của Ngài Lâm Tế, Ngài Lâm Tế nối dòng thiền 
của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài Lục Tổ nối dòng thiền của 
Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài Đạt Ma nối dòng thiền của Ngài 
Ca Diếp, rồi Ngài Ca Diếp trực tiếp lãnh hội tâm thiền nơi 
Đức Phật. Như thế gọi là chơn truyền. Nhưng đến đời 30, 40, 
50, 60, 70, 80 v.v... mỗi đời lại có thêm nhiều chỉ nhánh khác 
nữa được thành lập. Do vậy cũng khó mà nói là tông phái 
nào vẹn toàn. Tuy nhiên có truyền thừa liên tục như thế, biết 
được rằng tông Thiền ấy thực sự khế cơ và khế lý với chúng 
sanh qua nhiều thời đại khác nhau, trải qua hơn 2500 năm 
lịch sử. 


Có nhiều người Đức khi học Zen của Nhật thì nghĩ rằng 
có cái gì đó bí mật lắm, cao cả lắm và thần kỳ lắm, nhưng 
đâu có gì lạ. Đây là cách phát âm của Nhật từ chữ Thiền 
mà ra đấy thôi! Tiếng Tàu gọi là Chían. Tiếng Sanskrit gọi là 
Dhyana, tiếng Nhật gọi là Zen và khi qua tiếng Anh, Pháp, 
Đức thì nó trở thành là Meditation chứ không còn là Zen 
nữa. Thỉnh thoảng tôi có xem một số tạp chí của người Đức 
viết về văn hóa Nhật và chữ Sensei họ bảo là dịch ra tiếng 
Đức không được. Đâu có gì lạ mà tạo nên khó khăn như thế. 
Chữ này viết và đọc theo âm Hán-Việt là fiên sinh (2. ). Tiên 
sinh có nghĩa là ông thầy dạy học, ông giáo sư. Theo nghĩa 


PHÁPMÔN TU HỌC, HÀNH TRÌ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM | 225 





tiếng phổ thông Trung Quốc có nghĩa là người đi trước, sanh 
ra trước. Nhiều khi cũng dùng để gọi chồng mình nữa. 

Không có gì để nhân cách hóa và thần thánh hóa ngôn 
ngữ cả. Dĩ nhiên là cũng có nhiều chữ khó dịch thật, nhưng 
không phải là chữ nào cũng vậy. 

Cho đến tôi, thuộc đời thứ 41 của Thiền Lâm Tế có pháp 
danh đứng đầu bằng chữ NHƯ, pháp tự đứng đầu bằng chữ 
Giải và pháp hiệu đứng đầu bằng chữ Trí, ngày nay tôi vẫn 
thực tập Thiền mỗi ngày, nhưng cái Thiền này đã pha trộn 
với Tịnh Độ. Vì lẽ ở đây tụng kinh, niệm Phật, kinh hành, lễ 
bái nhiều hơn là ngồi Thiền. Nếu chỉ chuyên về Thiền, mỗi 
ngày ngồi mấy tiếng đồng hồ và tham khảo công án hoặc 
thoại đàm liên tục, như thế mới gọi là chơn truyền. Còn bây 
giò đa phần đã Tịnh Độ hóa rồi. 

Ngày nay tại Âu Mỹ này phần lớn một số người thích 
tu theo lối Mật Tông của Tây Tạng dưới sự hướng dẫn của 
các vị Đại Sư Tây Tạng hoặc trực tiếp dưới sự dạy đỗ của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma. Để hành trì giống như Tây Tạng không 
phải đơn giản. Ví dụ, một vị muốn nhập thất, đầu tiên phải 
lạy sám hối hàng trăm ngàn lần với một vị Phật, sau đó mới 
vào thất và hành trì trong 1 năm 1 tháng 1 ngày hay 3 năm 3 
tháng 3 ngày v.v... Thông thường thì ta chỉ thấy các Hội Phật 
Giáo Tây Tạng tại Đức dạy theo phép Lamrim, nghĩa là tiệm 
tu, sau đó học theo phép quán Tiểu Thừa gồm 37 phẩm trợ 
đạo, kế tiếp là học Phật Giáo Đại Thừa và cuối cùng là đi vào 
con đường Mật Giáo Tây Tạng. 

Nhiều người Âu Mỹ nghĩ rằng việc tu đến Niết Bàn và 
giải thoát giác ngộ là đơn giản, nhưng thật ra việc ấy theo bất 
cứ tông phái nào cũng phải cần có thời gian và năm tháng, 
chứ không phải chỉ trong một đời người. Số đếm thời gian 


226 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





trong Phật Giáo nó không có ý nghĩa gì cả. Ví dụ như một 
ngày tại cối Tha Hóa Tự Tại Thiên, cõi này vẫn còn ở trong 
cõi dục, bằng 1.600 năm tại cõi Ta Bà nơi chúng ta đang ở. Đó 
là chưa kể những chúng sanh đang ở trong những cõi Sắc và 
cõi Vô Sắc, thời gian đối với những chúng sanh này chẳng có 
ý nghĩa gì cả. 

Sau khi ra khỏi ba cõi này mới chứng nhập vào địa vị của 
Bồ Tát. Bồ Tát có 10 thứ bậc khác nhau. Đến Thập địa Bồ Tát 
có nghĩa là giai đoạn cuối cùng để thành Phật phải cần 3 A 
Tăng Kỳ kiếp như thế nữa. Nếu làm con số thống kê về thời 
gian cụ thể thì đó là một con số 3 đứng đầu và 52 con số 0 
đứng liên tục phía sau như thế nữa. Như vậy thời gian cần có 
để thành Phật phải nói là vô lượng vô biên, đâu phải chỉ ngồi 
xếp bằng hít vào thở ra là thành Phật, thành Tổ? Dĩ nhiên là 
người Âu Mỹ cũng có thể thành Phật, nhưng thời gian phải 
kể là vậy, chứ không thể chỉ nôn nóng muốn biết Niết Bàn là 
gì hoặc giác ngộ là gì. 

Cũng có một pháp môn đơn giản hơn, đó là pháp môn 
Tịnh độ. Giáo chủ cõi Tịnh độ là Đức Phật A Di Đà. Qua sự 
giới thiệu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ta thấy rằng 
ai có đủ 3 điều là Tín, Nguyện, Hạnh thì sau khi lâm chung sẽ 
được Đức Phật A Di Đà, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Đại 
Thế Chí Bồ Tát đến cõi này đón ta về Tây Phương Tịnh Độ. 
Cõi Phật ấy hiện cách xa nơi ta đang ở là 100.000 quốc độ Phật 
và ở về phía phương Tây. Khi về đây rồi không còn sợ tái sanh 
trong 6 đường luân hồi sanh tử nữa, mà ở đây có thể tu tiếp 
để trở thành những bậc đẳng giác Bồ Tát. Ở cõi này hay ở cõi 
kia cũng đều phải nương theo tha lực của Đức A Di Đà Phật, 
còn tự lực của ta là phải tinh tấn đông mãnh niệm Phật để cầu 
vãng sanh. Tuy rằng tu pháp môn này phải nương vào tha lực, 
nhưng tự lực cũng không phải là không cần đến. 


PHÁPMÔN TU HỌC, HÀNH TRÌ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM | 227 





Trong khi đó có nhiều người tu Thiền nghĩ rằng chỉ cần 
tự lực là ta có thể tự giác ngộ giải thoát được. Điều ấy có thể 
có, nhưng vào thời kỳ chánh pháp kia, còn bây giờ là thời 
mạt pháp rồi làm sao có được những bậc thiện căn, thiện trí 
như thế. 

Có nhiều người Âu Mỹ ngày nay, có cả người Đức, nghĩ 
rằng theo Đạo Phật là một hoppy, một cách trị liệu tâm sinh 
lý. Đành rằng giáo lý của Đạo Phật sẽ bao gồm tất cả như 
vậy, nhưng nếu chia chẻ riêng ra như thế nó không có một 
ý nghĩa nào cả. Cũng không phải vì mặc chiếc áo tôn giáo 
như Tin Lành và Thiên Chúa đã hơn 2.000 năm rồi, nên bây 
giò phải thay đổi một chiếc áo khác, mà điều căn bản là phải 
phát tâm tin tưởng như thế nào để tâm mình hướng vào con 
đường giải thoát giác ngộ đó. 

Kể từ khi tôi đến nước Đức này cho đến nay, đã 25 năm 
tạo dựng cơ sở, xây dựng niềm tin cho các tín đồ và ở tại 
chùa Viên Giác này tôi cũng như Đại chúng xuất gia tu học 
theo các nguyên tắc sau đây. Tôi chia người xuất gia ra làm 
3 loại: 


- Thứ nhất là những người vừa tu vừa học văn hóa bên 
ngoài như các ngành Tôn Giáo, Triết học, ngôn ngữ, 
giáo dục, Phật học tại các Đại Học, phải cần hai phần 
ba thì giò để đi học bên ngoài. Cho nên loại này học 
ngoại điển nhiều và nội điển ít. 

- Thứ hai là những người chỉ ở chùa, chuyên môn học nội 
điển và ngoại điển ít hơn. Do vậy người học ngoại điển 
bên ngoài có thể hướng dẫn bổ sung cho người học 
nội điển về ngoại ngữ. Ngược lại, người học nội điển 
nhiều có thể hướng dẫn bổ khuyết giáo lý cho những 
người thuộc loại thứ nhất. 


228 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





- Thứ ba là những người chuyên tu. Trong số này có 2 
thành phần. Một là những vị đã tốt nghiệp ở loại 1 
hoặc loại 2. Bây giờ không còn bận chuyện học hành 
thi cử nữa, chỉ còn lo hạ thủ công phu mà thôi. Hai là 
những vị không có trình độ nào cả, nhưng quyết chí 
xuất gia tu học cũng có thể gộp chung lại với những vị 
chuyên tu này để hạ thủ công phu tu hành. 

Trong 3 loại ấy, thỉnh thoảng vẫn có một vài trường hợp 
cá biệt, nhưng trường hợp này rất ít. Vậy mỗi ngày, mỗi 
tháng, mỗi năm, Tăng chúng chùa Viên Giác tại Hannover tu 
theo pháp môn gì? 

Ở đây có thể chia ra làm 2 phần chính. Đó là phần tịnh 
tu vào mùa hè, ba tháng từ sau lễ Phật Đản đến lễ Vu Lan và 
phần mùa Đông hay 9 tháng còn lại từ tháng 9 đến tháng 5 
mỗi năm, có những giờ giấc và khóa tu khác. 

Nếu là mùa hè, có những vị dậy từ 4 giờ 30 sáng. Sau đó 
lên chánh điện hành trì, hoặc lễ Phật, hoặc sám hối, hoặc trì 
chú hay niệm Phật. Sau đó 6 giờ kém 15 là ngồi thiền. Đúng 
6 giò sáng tụng Thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Độ 7 giò 15 thì 
xong. Tiếp theo lo dọn đẹp vệ sinh, chuẩn bị ăn sáng. 08 giờ 
00 điểm tâm. Người nào đi học thì đến trường, kẻ nào ở nhà 
thì lo tự học, ôn tập bài vở. Đến gần 11 giờ thì cúng ngọ. Lúc 
11 giò tất cả Đại chúng đi quá đường kinh hành nhiễu Phật. 
12 giò đến 14 giò 30 là giờ cá nhân. Từ 14 giò 30 đến 16 giờ 00 
là giò học. 17 giờ 00 công phu chiều. 18 giờ 30 dùng cháo. 20 
giờ 00 lạy kinh Đại Bát Niết Bàn, mỗi chữ mỗi lạy. 21 giờ 00 
ngồi Thiền độ 10 phút. Sau đó là giờ riêng của mỗi cá nhân 
và chỉ tịnh. Mỗi ngày đều như thế và 3 tháng đều như vậy. 

Từ tháng 9 đến tháng 5 mỗi năm thì chương trình tu và 
học ít hơn mấy tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên là phần cá nhân mỗi 
người có thể tu nhiều ít tùy theo thời tiết và công việc. Ví 


PHÁPMÔN TU HỌC, HÀNH TRÌ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM | 229 





dụ như sáng dậy sớm lúc 5 giờ, sau đó lên chánh điện hành 
trì. 6 giờ kém 15 phút ngồi thiền đến 6 giờ. Tụng kinh Lăng 
Nghiêm đến 7 giờ 15, sau đó mỗi người làm công chuyện 
riêng của mình, rồi 8 giờ dùng sáng. Từ sáng đến 12 giò trưa 
mỗi người làm công việc riêng của mình. Đến 12 giờ dùng 
cơm trưa. Từ 12 giờ 30 đến 14 giò 30 nghỉ trưa hoặc làm việc 
riêng của mình. Đến 14 giò 30 học 1 tiếng rưỡi, chừng 1ó giờ 
thì nghỉ. 17 giờ công phu chiều, 19 giờ cơm tối, 10 giờ trở đi 
là giờ của cá nhân. Cũng có một số quý Thầy, Cô lên chánh 
điện để trì tụng những bộ kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm 
hay Bảo Tích v.v... nhằm cầu nguyện cũng như nghiên tâm 
thêm giáo điển trong kinh sách ấy. 

Phần trì tụng thần chú Lăng Nghiêm rất quan trọng, bản 
thân tôi đã ở ngoại quốc hơn 30 năm và kể từ khi xuất gia 
đến nay gần 40 năm, chưa có một buổi sáng nào mà không 
lên chánh điện để hành trì thần chú này cả. Trừ những ngày 
bệnh và đi xa chùa. Thế nhưng số ngày như thế không nhiều. 
Đây là một Đại Thần Chú gọi là Suramgama. Dịch nghĩa là 
“kiện tướng, kiện hạnh, nhất thiết sự kính”, chỉ tên gọi Đức 
Phật có được pháp tam muội. Kiện tướng là so sánh sự vững 
chắc của cờ phướn giống như đức của Phật chắc bền, ma quỷ 
không thể phá hoại được. Nhất thiết sự kính là chỉ cứu cánh 
của Đức Phật như Đại Trí Độ Luận quyển 47, Kinh Niết Bàn 
quyển 27, Huyền Ứng âm nghĩa quyển 23 có viết đến. Riêng 
trong Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội có viết: “Bồ Tát có được 
Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, có thể đem 3.000 đại thiên thế 
giới bỏ vào trong hạt cải, mà tất cả núi sông, mặt trời, mặt 
trăng và các tỉnh tú vẫn hiện ra như cũ, không thấy chật hẹp. 
Điều ấy chứng tỏ cho chúng sanh rằng: “Sức mạnh không thể 
tưởng tượng của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là như thế.” 


Khi Ngài A-Nan ởi khất thực bị Ma Đăng Già quyến 


230 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





dụ vào phòng dâm, nếu không nhờ Thần Chú Thủ Lăng 
Nghiêm của Đức Phật thì đã hỏng cả một đời tu hành của 
con người vương giả đa văn ấy. Bên Đại Học Pháp Giới 
(Dharma Realm) ở Vạn Phật Thánh Thành vùng San Jose, 
California, khi Ngài Tuyên Hóa còn tại thế, Ngài bắt buộc tất 
cả những sinh viên khi thi vào Đại Học này đầu cho người 
Mỹ, người Hoa, người Việt gì cũng đều phải thuộc lòng chú 
Lăng Nghiêm phiên âm tiếng Trung Quốc mới được vào học. 
Cuối đời Ngài có thuyết giảng nhiều lần và trong Bồ Đề Hải 
có đăng lại lời Ngài đoan chắc rằng: Ai trì tụng chú Lăng 
Nghiêm một cách miên mật thì không thể bị đọa địa ngục 
và các tội cực ác đầu có phạm cũng nhờ thần chú Thủ Lăng 
Nghiêm mà vượt qua tất cả những hiểm nạn. 

Tại đây có 6 phương pháp để tu như hành thiền, tụng 
kinh, trì chú, niệm Phật, lễ bái, trì giới. Đó là 6ó pháp môn mà 
người nào cũng có thể chọn 1 hoặc 2 để hành trì. Cũng có thể 
nhập thất trong nhiều ngày và bên ngoài có người hộ thất. 
Sau khi ra thất, mình lại hộ thất cho người đã giúp mình và 
như thế là ai cũng có cơ hội để nhập thất cả. 


Tại chùa Viên Giác này cũng thế. Trong khoảng từ tháng 
9 đến tháng 5 mỗi năm đều có nhiều người nhập thất, không 
ra ngoài phòng, không tiếp xúc với ai. Tới giờ cơm có người 
mang đến để trước phòng, cần gì cứ viết giấy gởi ra ngoài và 
cứ ở trong thất lo hành trì, có thể là 1 tuần, 10 ngày, 30 ngày, 
49 ngày hay lâu hơn nữa, tùy theo mỗi người vậy. Có hạ thủ 
công phu như thế thì chư Long Thần Hộ Pháp mới hộ trì và 
nội tâm càng ngày càng vững vàng khi đối diện với chính 
mình hay với quần chúng. 

Thần chú Thủ Lăng Nghiêm cho đến nay vẫn còn nhiều 
tranh luận, vì nguyên bản tiếng Sanskrit không còn nữa. 
Ngày nay chỉ thấy nơi Đại Tạng tiếng Hán, Nhật, Việt và Đại 


PHÁPMÔN TU HỌC, HÀNH TRÌ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM | 231 





Hàn. Ngay như tạng Tây Tạng cũng không có. Và đây cũng 
thuộc về Đại Thừa Mật Giáo. Tuy nhiên, việc hành trì liên 
tục từ đời này qua đời khác đã trở thành thói quen và kinh 
nghiệm, nên nhiều nước cũng không muốn truy cứu nguyên 
gốc làm gì. Điều chắc chắn là nhờ thần chú này cho nên Ngài 
A-Nan mới khỏi lụy vào tay dâm nữ khi Phật còn tại thế. 
Nơi các kinh Nam truyền, tức là tạng Pali, dĩ nhiên là không 
có. Và tạng Pali không những không có kinh Lăng Nghiêm, 
thần chú Thủ Lăng Nghiêm mà một số lớn kinh điển của Đại 
Thừa cũng không có. A1 đúng ai sai, khó mà giải thích được. 

Lễ bái cũng là một phép tu rất quan trọng của bản thân 
tôi cũng như tại chùa Viên Giác này. Mỗi nước theo Phật 
Giáo có một cách lạy khác nhau. Ví dụ các xứ Nam Tông như 
Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Lào, Cam Bốt thì ngồi để lạy. 
Các xứ Tây Tạng, Bhutan, Mông Cổ, Trung Hoa, Đại Hàn, 
Nhật Bản, Việt Nam thì đứng lên quỳ xuống để lạy, nhưng 
cách lạy của Tây Tạng mới đúng là «ngũ thể đầu địa». Nghĩa 
là cả thân mình gồm: trán, 2 khuỷu tay, 2 đầu gối đều phải 
chạm sát đất. Có nhiều người lạy mỗi ngày như thế cả ngàn 
lạy. Hoặc tại chùa, hoặc tại Bồ Đề Đạo Tràng, hay đi hành 
hương về Lahsa, nơi cung điện Potala của Đức Đạt Lai Lạt 
Ma. Cũng có người đi quanh Tứ động tâm, từ nơi Đức Phật 
sanh ra (Lumbini) đến nơi Đức Phật thành đạo (Buddhigaya), 
nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên (Varunasi) rồi đến nơi 
Đức Phật nhập Niết Bàn (Kushinagara). 

Hoặc giả ở Trung Quốc có nhiều vị danh Tăng như Ngài 
Hư Vân Lão Hòa Thượng đi ba bước lạy 1 lạy khắp 4 đại 
danh sơn như: Ngũ Đài Sơn, nơi thị hiện của Ngài Văn Thù 
Sư Lợi Bồ Tát, Nga Mi Sơn, nơi thị hiện của đức Đại Hạnh 
Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Đà Sơn, nơi thị hiện của Đức Quán Thế 
Âm Bồ Tát và Cửu Hoa Sơn, nơi thị hiện của Đức Địa Tạng 


232 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Vương Bồ Tát. Mỗi nơi như thế cách nhau cả hàng ngàn cây 
số, núi non hiểm trở, đường dốc gập ghềnh. Chỉ có những 
người có ý chí mới có thể thành công được. 

Mỗi một lạy sẽ tiêu một tội trong hằng hà sa số kiếp về 
trước. Phải tin như vậy thì việc lễ lạy mới có công đức thù 
thắng và khi lạy như thế toàn thân cũng như tâm đều hướng 
về mục đích của mình đã vạch ra. Trí huệ bát nhã cũng từ 
đó phát sanh, khi tất cả huyết mạch, nội tạng, luân xa trong 
người của chúng ta được khai mở. Hãy đừng chờ đợi và 
mong cầu, khi nào sáng suốt thì hãy để tự nhiên như vậy, 
đừng bắt giữ, đừng tìm kiếm, đừng mong chờ. 

Từ năm 1984, cá nhân tôi và cả Đại chúng chùa Viên Giác 
tại Hannover đã thực hành phép lễ bái này. Đầu tiên chúng 
tôi lạy 500 danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhân 
mùa An Cư Kiết Hạ đầu tiên tại ngoại quốc (đối với tôi). Xuất 
gia từ 1964, thọ giới Tỳ Kheo năm 1971, mà 1984 mới bắt đầu 
hạ thủ công phu. Như vậy thời gian chuẩn bị tương đối dài. 
Tôi có nhân duyên quan sát nhiều Phật Tử lớn tuổi đi chùa, 
nhưng phải ngồi lễ, không đứng lên ngồi xuống được. Do 
vậy tôi liên tưởng đến bản thân mình một ngày nào đó cũng 
vậy thôi. Do từ khởi niệm này mà mỗi năm 3 tháng, tôi và 
Đại chúng chùa Viên Giác đã lạy gần 20 năm rồi. 

Sau khi lạy kinh Ngũ Bách Danh xong, chúng tôi phát tâm 
lạy kinh Tam Thiên Phật Danh. Nghĩa là lạy tên của 3.000 vị 
Phật. Trong quá khứ Trang Nghiêm Kiếp có 1.000 vị Phật. 
Trong hiện tại Hiền Kiếp có 1.000 vị và trong vị lai Tỉnh Tú Kiếp 
có 1.000 vị Phật như thế. Mỗi đêm hồi đó lạy chừng 100 lạy. Có 
nhiều lúc lạy 200 lạy và cho đến bây giờ khi lạy đã thuần thục 
rồi, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ có thể lạy đến 350 lạy nếu 
đánh khánh nhanh, còn trung bình thì chừng 300 lạy. 


PHÁPMÔN TU HỌC, HÀNH TRÌ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM | 233 





Khi lạy kinh Tam Thiên Phật Danh xong, tôi phát nguyện 
lạy bộ kinh Vạn Phật. Tuy nói là 10.000 vị Phật, nhưng trên 
thực tế là 11.100 vị. Xướng mỗi danh hiệu Phật, lạy một lạy. 
Đến đó vẫn chưa dừng nghỉ. Tôi phát tâm lạy kinh Pháp Hoa, 
mỗi chữ mỗi lạy. Trong kinh Pháp Hoa có nói là Phật đã dạy 
trên 60.000 ngàn lời, nhưng trên thực tế là 75.802 chữ. Chúng 
tôi bắt đầu lạy ngày 7 tháng 6 năm 1990 và đến ngày 10 tháng 
6 năm 1995 là xong 75.802 lạy ấy. Trung bình trong hơn 5 
năm đó, mỗi năm lạy chừng 13 đến 14 ngàn lạy. Kinh Pháp 
Hoa là một bộ kinh quan trọng của Đại Thừa giáo, chúng ta 
đã có cơ hội tụng, đọc, nghe giảng pháp và nay lễ lạy mỗi 
chữ trong kinh quả là công đức không nhỏ. Đến đây vẫn 
chưa dừng lại. Tôi cùng đại chúng chùa Viên Giác vẫn còn 
hăng say trong sự tu niệm, cho nên bắt đầu ngày 11 tháng 6 
năm 1995 trở đi cho đến nay, chúng tôi đã lạy kinh Đại Bát 
Niết Bàn, cũng mỗi chữ mỗi lạy. 

Kinh này chùa Khánh Anh in còn lại mấy cuốn, chữ nhỏ. 
Cuốn một độ 750 trang. Đến nay chúng tôi đã lạy cuốn một 
được 515 trang. Cuối tháng 8 năm 2002 có lẽ lạy thêm được 
mấy chục trang nữa. Nếu tính trung bình mỗi trang là 200 
chữ thì cho đến nay chúng tôi đã lạy hơn 100.000 lạy cho bộ 
kinh này trong 8 năm. Như vậy mỗi năm cũng hơn 10.000 
lạy, lạy trong 3 tháng an cư kiết hạ. Năm 2000, vì Hannover 
có tổ chức Hội Chợ Thế Giới (EXPO) nên một số công việc 
tu học cũng bị gián đoạn. Nếu lạy hết 2 quyển kinh dày này 
phải tính thời gian tổng cộng trên 10 năm mới xong. 

Mỗi ngày lạy một ít, mỗi tháng sẽ được nhiều, mỗi 3 
tháng trong năm sẽ thành một số lớn và cứ hằng 10 năm 
như vậy làm thống kê, thì con số kết quả ấy thấy không nhỏ. 
Cũng như thế ấy, tội đầu nhỏ đến đâu nếu ta không để ý, nó 
cũng có thể tạo thành sông, thành núi. Phước đầu lớn đến 


234 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





bao nhiêu, nếu chúng ta không tiếp tục tu hành làm phước, 
thì phước ấy sẽ hao mòn. Do vậy, người tu học Phật Pháp 
phải lo tích tụ phước đức hằng ngày, hằng giờ, hằng tháng, 
hằng năm, như việc lạy Phật bên trên thì sẽ có những thành 
quả nhất định của nó. 


Ngày xưa tại Việt Nam cũng có một số quý vị Đại Sư thực 
hiện pháp môn lạy Phật này, nhưng không đại chúng hóa 
mấy. Khi ra ngoại quốc, bắt đầu từ năm 1984 trở lại đây có lẽ 
tôi là người đầu tiên chủ xướng pháp môn này và ngày hôm 
nay cả nước Đức, lan ra nhiều nước ở Âu Châu, rồi Mỹ Châu, 
Úc Châu và ngay cả Việt Nam bây giờ đang có nhiều chùa, 
nhiều Thầy, Cô hướng dẫn cho Phật Tử cũng như chính tự 
thân của quý vị này đang lễ Phật hằng đêm trong các mùa An 
Cư Kiết Hạ hoặc những buổi lễ tu Bát Quan Trai hay những 
kỳ huân tu Tịnh Độ. Thật là một pháp môn thù thắng vậy. 

Khi lễ lạy quen rồi, mỗi đêm 300 lạy trở lên thì việc Bố Tát 
(uposatta) và lạy Hồng Danh Sám Hối vào mỗi tối 14 hay 30 
âm lịch chỉ 108 lạy tất cả từ đầu đến cuối không còn là vấn 
đề khó khăn nữa. Nếu ai dụng công và dụng tâm sẽ thấy có 
nhiều kết quả ngay, kể cả việc lạy nhiều hay lạy ít, khi đã 
thuần thục rồi, quả là điều rất vô cùng vi diệu. 

Đi kinh hành sau mỗi lần quá đường cũng là thực tập 
Thiền quán. Buổi trưa và chiều niệm danh hiệu của Đức Phật 
A Di Đà. Buổi khuya khi đi kinh hành niệm danh hiệu của 
Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Việc thực tập thiền không 
nhất thiết chỉ có ngồi thiền mà còn phải thể hiện trong lúc đi, 
đứng và nằm nữa. Tất cả 4 động tác ấy phải luôn luôn chánh 
niệm và thể hiện sự tập trung cao độ thì mới có kết quả tốt. 


Ngoài ra khi đi thiền hành như thế cũng giúp cho ta chấn 
chỉnh oai nghi của mình trong mọi động tác, đầu cho lúc 


PHÁPMÔN TU HỌC, HÀNH TRÌ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM | 235 





động cũng như khi tịnh. Đây là giới đức tự phát sinh, do việc 
giữ giới của mình mà thành tựu vậy. Giới thể, giới tướng và 
giới tánh là những điều căn bản của người học Phật. Nếu lơ 
là trong việc trì giới và không thể hiện tư cách chánh niệm 
của người tu trong mọi động tác thì việc hành trì ấy xem như 
thiếu sót. 

Giờ tụng kinh công phu chiều gồm có kinh A Di Đà, 
Hồng Danh Sám Hối và Mông Sơn Thí Thực là thể hiện lòng 
từ bi của mình đối với tất cả chúng sanh muôn loài còn nổi 
trôi trong lục đạo. Để cho ta và mọi loài chúng sanh đều cùng 
chung cộng hưởng những lợi lạc từ cõi đương đến cõi âm ấy, 
chúng ta không thể thiếu tấm lòng vị tha đối với những linh 
hồn không nơi nương tựa kia được. Do vậy, việc tụng niệm 
cũng cần phải chí tâm chí thành. Như thế mới có thể xoay 
đổi tình thế được. Tụng cũng có nghĩa là niệm, niệm cũng có 
nghĩa là tập trung tư tưởng, tập trung tư tưởng cũng có nghĩa 
là sự hành trì miên mật của một hành giả Phật Giáo. Vậy thì 
cuối cùng Thiền hay Tịnh, Mật Tông hay Hoa Nghiêm, Pháp 
Hoa cũng dẫn con người đến một mối: đó là làm cho nội tâm 
an lạc và ngoại cảnh ngày càng đổi thay để trở thành những 
điều diệu dụng hơn. 

Tu là chuyển nghiệp, tu là cội phúc, tu là sửa đổi, tu là 
đem lợi lạc đến cho tha nhân và cho chính bản thân mình, 
chứ không phải tu là trốn đời, tránh người, mà là chấp nhận 
những khổ đau và hóa giải những khổ đau ấy trở thành an 
lạc hạnh phúc vậy. 

Tôi vẫn thường nói, sự học không làm cho con người giải 
thoát được, nhưng nếu thiếu sự học thì người tu khó có thể 
mở cánh cửa giải thoát. Cả 2 phải bổ sung cho nhau, cả vấn 
đề học ngoại điển lẫn nội điển. Thực ra, việc học giúp người 
ta thêm kiến thức, nhưng nếu không biết chuyển hướng thì 


236 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





cái tri thức kia sẽ trở thành thế trí biện thông và chấp chặt 
vào cái tri thức của mình thì mục đích tu học giải thoát khó 
mà thành tựu được. 


Ở chùa Viên Giác này thỉnh thoảng cũng có huân tu Đại 
Bi hoặc huân tu Tịnh Độ trong nhiều dịp cuối tuần trong 
năm. Người thực tập giữ thân, khẩu, ý thanh tịnh và từ đó 
vào trong đàn tràng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hành trì 
miên mật Thần Chú Đại Bi nhiều lần trong ngày và nhiều 
ngày liên tục như vậy. Khi có huân tu Tịnh Độ thì lấy hình 
ảnh Đức Phật A Di Đà làm bổn tôn, cứ niệm Phật liên tục 
hằng nhiều giò, nhiều ngày thì giữa ta và Phật có nhiều sự 
cảm ứng. Không nhất thiết phải chờ cho đến lúc lâm chung 
mới thấy Phật, mà hiện tiền trong đạo tràng ấy, Phật đã và 
đang phóng quang và tiếp dẫn những chúng sanh nào muốn 
sanh về thế giới của Ngài. 

Mỗi tối trong mùa an cư kiết hạ tại chùa Viên Giác sau 
phần lạy Phật như vậy đều có ngồi Thiền từ 10 đến 15 phút. 
Ngày xưa khi Phật còn tại thế có nhiều vị Tăng sĩ ngồi Thiền 
suốt đêm như vậy. Mỗi canh ngồi mấy chục phút. Mỗi canh 
có 2 tiếng đồng hồ. Ví dụ như: 


- Canhmột  :từ 7 đến9 giờ tối. 

- Canh hai : từ 9 đến 11 giờ khuya. 

- Canh ba : từ 11 giò đến 1 giò sáng. 
- Canh tư : từ 1 đến 3 giờ. 


- Canhhnăm : từ 3 đến 5 giờ sáng. 

Trong tất cả những giờ giấc như thế, người tu lúc nào cũng 
phải tỉnh thức. Nếu còn mê, tức chưa vực dậy cái tâm hướng 
thượng của mình. Do đó, lúc nào cũng phải luôn luôn tỉnh tấn 
hành trì. Ngày nay ở ngoại quốc có nhiều chùa 7 giờ sáng vẫn 
chưa dùng đến chuông mõ. Vì sự ảnh hưởng đến hàng xóm, 


PHÁPMÔN TU HỌC, HÀNH TRÌ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM | 237 





nhưng ngày xưa thì không được phép như vậy. Chư Tăng ở 
trong các chùa hay tự viện phải dậy trước 5 giò sáng. Nghĩa 
là trước lúc mặt trời mọc. Trên thế giới này có nhiều nơi chư 
Tăng dậy sớm hơn thế nữa. Ví dụ như tại Đại Hàn, đa phần 
chư Tăng tu trên các chùa ở trên núi, cảnh vật rất hữu tình, 
sáng sủa, tiếp xúc trực tiếp với cây cỏ, đất trời, với thái dương 
và hằng nga, nên thường hay đậy lúc 2 giờ sáng để ngồi thiền, 
tụng kinh, kinh hành nhiễu Phật. Dĩ nhiên là họ đi ngủ sớm. 
Từ 4 giò chiều đã ăn cơm tối và 6 giò tối đã tọa thiền để chuẩn 
bị cho một đêm dài của núi rừng cô tịch ấy. 

Có nhiều người Đức đến tu với chùa Việt Nam tại đây 
khó thích hợp vì không quen cách lạy Phật, không quen dậy 
sớm và không quen tụng kinh, nên đã tìm đến những đạo 
tràng khác ít dùng ngôn ngữ hơn để thực hiện hoài bão của 
họ. Tuy nhiên, như bên trên đã trình bày, người tu không thể 
thành Phật trong một đời, mà phải huân tập nhiều chủng tử 
thiện trong nhiều năm nhiều tháng thì hạt giống giác ngộ 
tâm linh ấy mới có thể triển khai và khiến cho con đường đi 
đến giải thoát có những tiến trình nhất định của nó. 

Tại nước Đức ngày nay có 17 Chi Hội và 7 Gia Đình Phật 
Tử cùng 10 chùa. Trung bình mỗi năm tôi và Tăng chúng 
chùa Viên Giác đi đến mỗi chùa và mỗi địa phương từ 1 đến 
2 lần và ngược lại Phật Tử tại các Chi Hội địa phương cũng 
về chùa Viên Giác tại Hannover là trụ sở trung ương của 
Giáo Hội từ 1 đến 2 lần nhân các lễ Phật Đản, Vu Lan hay Tết 
Nguyên Đán. 

Đặc biệt từ năm 1999 đến nay, mỗi năm từ ngày 1 đến 
14 tháng 7 dương lịch tại chùa Viên Giác đều có tổ chức các 
khóa Tu Gieo Duyên cho các Phật Tử tại gia. Đây là cung cách 
mới của Giáo Hội nhằm giúp cho người tại gia chưa có cơ hội 
tu suốt đời ở chùa như người Tăng sĩ thì mỗi năm được nghỉ 


238 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





hè 2 tuần để về chùa tu niệm. Đa phần là những vị đã thọ Bồ 
Tát giới tại gia, họ tự nguyện xuống tóc, đắp y nâu và mỗi 
ngày trong 14 ngày ấy nhằm vào mùa an cư kiết hạ của chư 
Tăng nên họ tu và học, sống như một vị Tăng hay Ni tại đạo 
tràng chùa Viên Giác này. Mỗi năm như vậy số lượng không 
đồng đều. Có năm 150 vị, có năm 100 vị và có năm ít hơn. 
Tùy theo công ăn việc làm của mỗi người Phật Tử. 

Ngoài ra, những Phật Tử tại gia này còn tham gia các 
khóa tu học Phật Pháp Âu Châu nữa. Mỗi năm, mỗi nước tại 
Âu Châu sẽ đảm trách một lần tổ chức như thế. Mỗi lần quy 
tụ từ 500 đến 1.000 Phật Tử tại gia, độ chừng 100 Tăng Ni và 
khóa tu học thường kéo dài 10 ngày, thường tổ chức vào mùa 
hè, cuối tháng 7 đầu tháng 8 mỗi năm để cho học sinh và sinh 
viên cũng có cơ hội tham gia tu học. Năm nay (2002) là kỳ 
thứ 14 được tổ chức tại Anh Quốc và năm 2003, kỳ thứ 15, sẽ 
được tổ chức tại Đan Mạch. Cứ như thế luân phiên nhau cho 
mười mấy nước tại Âu Châu như vậy. Cứ trước một năm là 
học viên đã biết năm sau khóa tư học Phật Pháp sẽ được tổ 
chức tại nơi đâu rồi, để họ sắp xếp hành trang và thời giờ lên 
đường tu học, gặp gỡ bạn đạo, Thầy xưa. 

Các vị giảng sư đa phần là thành phần cốt cán của Giáo 
Hội Âu Châu, nhưng theo thông lệ mỗi năm Giáo Hội đều 
có mời một hay hai vị đến từ các châu lục khác ngoài Âu 
Châu. Mỗi ngày nghe thuyết giảng 3 thời, tụng kinh 3 thời, 
chấp tác, ăn cơm v.v... Cuối khóa thường có những ngày du 
ngoạn thăm danh lam thắng cảnh địa phương, nên đã có rất 
nhiều người ưa thích và cũng chính từ những người trẻ lẫn 
già trưởng thành trong các khóa tu học Phật Pháp như thế 
đã phát tâm xuất gia và trở thành những người giỏi, tốt cho 
Giáo Hội sau này. 


Tại các Chi Hội địa phương ở nước Đức, mỗi lần tổ chức 


PHÁPMÔN TU HỌC, HÀNH TRÌ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM | 239 





Thọ Bát Quan Trai hay huân tu như thế thường rất cực nhọc. 
Vì chưa có Niệm Phật Đường hay Chùa, nên phải thuê Hội 
Trường để tổ chức. Một phần tốn kém, nhưng phần khác cũng 
rất nhiêu khê vì vấn đề nhân sự, số người tham dự, thời tiết 
v.v... Mỗi lần Thọ Bát Quan Trai tại mỗi địa phương như thế ít 
nhất là 25 người và nhiều nhất là 120 người. Tùy theo nơi nào 
có ít hoặc đông Phật Tử. Thường thường thì những Phật Tử 
địa phương này đến các địa phương khác để tham dự và vì vị 
nể, cảm tình nên địa phương khác tổ chức họ cũng đi để trả 
nghĩa, trả ơn. Đồng thời tham gia các khóa giảng kinh được 
liên tục. Thông thường mỗi nơi tôi giảng từ 1 đến 2 lần, mỗi 
lần 1 tiếng rưỡi. Có những bộ kinh phải giảng gần 30 lần như 
Đại Thừa Khởi Tín Luận, hơn 20 lần như kinh Đại Bi. Gần 20 
lần như kinh Viên Giác, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hơn 10 lần 
như kinh Bách Dụ hay Duy Thức học v.v... 

Tại các Đạo Tràng Tu Bát Quan Trai như thế, các giới tử 
thường vân tập vào sáng thứ bảy và bế mạc vào sáng chủ 
nhật, gồm có nghe giảng 2 đến 3 lần. Tụng kinh 2 đến 3 lần 
và trao đổi những kinh nghiệm hoặc giải đáp những thắc 
mắc của các học viên. Cuối cùng là buổi lễ Phật công cộng. 
Các Phật Tử địa phương không có thời giờ tham gia suốt 24 
tiếng đồng hồ thì có thể tham gia những buổi lễ Phật với thời 
gian ngắn từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ như vậy. Ngoài việc tụng 
kinh còn có thuyết giảng, nhưng những phần giảng này có 
tính cách đại cương, tổng quát, chứ không đi vào chỉ tiết như 
các buổi giảng kinh trong khóa Tu Gieo Duyên hay trong các 
khóa Tu Bát Quan Trai giới. Vì vậy, nếu ai muốn thực hành 
giáo pháp sâu xa hơn phải đi sâu vào phân thực hành và 
nghe những buổi giảng kinh như thế. 

Trong trường hợp tôi không đích thân đi, có các Thầy 
đệ tử đi về các địa phương thì thường hay tổ chức Huân Tu 


240 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Tịnh Độ hay Đại Bi. Nghĩa là hình thức cũng giống như Tu 
Bát Quan Trai, nhưng thời gian ngắn hơn, có thể chỉ trong 
một ngày là chấm dứt và nghe giảng ít hơn. Chủ yếu là tập 
trung vào sự tu luyện như tụng kinh, trì chú, niệm Phật và 
ngồi Thiền trong nhiều giờ liên tục như thế. 

Riêng về phần người Đức như bên trên đã trình bày, mỗi 
năm có cả 10.000 người về chùa Viên Giác thăm viếng, học 
hỏi, làm quen với giáo lý nhà Phật. Đa phần là họ thích học 
Thiền và hay hỏi về luân hồi, tái sanh là gì? Sau khi chết đi về 
đâu? Niết Bàn như thế nào? Và giác ngộ là trạng thái ra sao 
v.v... Dĩ nhiên là không phải đơn giản hoàn toàn, tuy nhiên 
những câu hỏi đó không phải là khó trả lời, mà có nhiều 
trường hợp chưa cần trả lời nữa. Nếu có trả lời bây giờ họ 
cũng khó hiểu và khó chấp nhận. Vì nếu đứng từ quan niệm 
hữu thần, nghĩa là có một vị thần sáng tạo để hiểu Phật Giáo 
thì không làm sao mà hiểu nổi Đạo Phật. 

Kể từ năm 1994 đến năm 2001, tôi có một lớp chuyên tu 
cho những người Đức, đa phần là giới trí thức như Luật sư, 
Bác sĩ, Giáo sư, Giáo viên và người thường có tín tâm đối với 
Đạo Phật. Học suốt 7 năm như thế. Mỗi lần đông nhất là 25 
người và ít nhất là 5 người. Mỗi tháng chỉ tu và học một lần 
thôi. Mỗi lần chừng 2 tiếng đồng hồ. Đầu tiên chúng tôi ngồi 
thiền 30 phút, sau đó là học một bộ kinh nhất định nào đó. Ví 
dụ như kinh Bát Nhã, kinh Vu Lan Bồn, kinh Dược Sư, kinh 
Pháp Hoa và giáo lý căn bản Đại Thừa giáo. Cứ đọc qua một 
đoạn kinh là giải thích ý nghĩa của những từ mới và nội dung 
của kinh văn. Nếu ai có thắc mắc thì hỏi, hoặc đưa ra những 
nhận xét của mình về những gì đã học được. 

Tôi thấy việc học ấy cũng có kết quả nhất định của nó, 
nhưng đa phần người Đức thích lý luận và đi vào tri thức 
nhiều hơn. Còn việc hành trì họ ít thực tập nên cũng khó mà 
cân bằng cho sự học và hành theo giáo lý Đạo Phật. 


PHÁPMÔN TU HỌC, HÀNH TRÌ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM | 241 





Có nhiều vị Đại Sư Á Châu có học vị tốt nghiệp tại Âu 
Châu này, khi đi vào cộng đồng người Phật Tử Đức cũng có 
những cái khó khăn nhất định của nó. Ví dụ theo tỉnh thần 
của lục độ vạn hạnh hay lục Ba La Mật là bố thí đi đầu rồi 
mới đến trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền định và trí tuệ. 
Phải thuận chiều như thế, nhưng người Âu Mỹ khi học Phật 
lại muốn ngồi thiền trước, đây là điều nghịch lý vậy. Thiền 
sẽ sinh ra trí tuệ, nhưng nếu trí tuệ không qua giai đoạn hiến 
dâng phần vật chất của mình để xả thân cầu đạo thì thiền 
định và trí tuệ kia vẫn còn thiếu sót. 

Người Đức có thể trả 5 đồng, 10 đồng hay đến 100 đồng 
để nghe một buổi giảng, hoặc mua một quyển sách, nhưng 
nói đến từ bố thí (Dana) hay Geberfreundlichkeit thì họ 
không thể hiểu nổi như người Á Châu hiểu. Do vậy mà giữa 
Tây và Đông vẫn còn nhiều điều khác biệt nhau. Mặc đầu 
ngày nay tại Đức này có rất nhiều chùa, trung tâm thiền học 
v.v... nhưng họ sinh hoạt dưới dạng khác. 


Một hôm tôi gặp một Thiền sư người Đức, ông đang vận 
động xây cất một ngôi chùa tại miền Bắc Đức. Tôi có đề nghị 
là nên kêu gọi mỗi người một thước đất, mỗi gia đình nhiều 
thước. Nếu có nhiều gia đình cúng dường như thế thì mấy 
ngàn thước đất ấy cũng như ngôi chùa sẽ xong ngay. Ông ta 
nhìn tôi cười và trả lời rằng: 

- Thầy nói đúng! Nhưng người Đức của chúng tôi nếu 
họ cúng 10 thước đất thì họ đòi có quyền lợi trong 10 thước 
đó họ mới cúng, chứ không phải họ cúng vô điều kiện như 
người Việt Nam hay những người Á Châu. 

- Thế thì đâu còn ý nghĩa của Dana và Geberfreundlichkeit 
nữa. Tôi trả lời như thế. 

Đó là một mẩu chuyện đối thoại nhỏ thôi, chúng ta đủ 
thấy bản chất của mỗi dân tộc khác nhau rồi. Ở đây không 


242 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





nói việc tốt xấu, hay dở, mà ở người Đức là phải rõ ràng, 
sòng phẳng thế thôi. Còn người Á Châu chúng tôi có tâm 
phụng sự, dâng hiến đối với Tôn Giáo không có một điều 
kiện nào cả. 

Nói vậy những tổ chức từ thiện như Caritas, Diakönie 
v.v... họ dựa trên nguyên tắc nào để hoạt động? Dĩ nhiên là 
có nhiều lý do và hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ nhiều người 
Đức giàu có, không có người thừa hưởng gia tài, trước khi 
chết họ cúng tài sản ấy vào cho Giáo Hội. Các Giáo Hội Thiên 
Chúa và Tin Lành tại Đức này nhờ vào những tài sản ấy và 
tiền thuế nhà thờ. Họ lấy thuế của những người vô (trong) 
đạo và từ đó họ đem ởi đầu tư ở mọi lãnh vực. Có như thế 
Giáo Hội mới tồn tại và phát triển được. Đây là những điểm 
chính. Do vậy việc lạc quyên hay cúng dường họ thường 
chỉ bỏ vào thùng bạc cắc chứ ít khi có số tiền lớn. Nếu đem 
ứng dụng việc cúng dường vào bên Đạo Phật thì sẽ có một 
khoảng không to tướng, không có gì để đền bù vào chỗ trống 
này được. Do vậy mà những tổ chức của Phật Giáo tại Âu 
Mỹ này mỗi khi tổ chức Hội Thảo, nghe giảng pháp hay hội 
họp v.v... đều lấy tiền vào cửa để bù đắp vào những chỉ phí 
như phòng ốc, xe cộ, tiền thù lao cho diễn giả v.v... Nhưng 
tại Á Châu chúng tôi thì hầu như không lấy một lệ phí nào 
của tín đồ khi vào nghe giảng pháp, đầu cho đó là một vị Đại 
Sư nổi tiếng đi chăng nữa. Tất cả cũng chỉ tự nguyện đóng 
góp theo sức mình mà thôi. Bởi vậy tục ngữ Việt Nam có 
câu: “Con giàu một bó, con khó một nén”, có nghĩa là ai giàu 
có, có khả năng thì cúng tiền bạc vào chùa nhiều. Trong khi 
người nghèo khó chỉ có một nén nhang để cúng Phật thôi. 
Mong Phật chứng minh. Đây cũng chẳng phải giống như 
chế độ bao cấp trong các xã hội chủ nghĩa, mà là một sự bình 
đẳng giữa con người với nhau, giữa lòng tin và Đức Phật. 


PHÁPMÔN TU HỌC, HÀNH TRÌ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM! 243 





Đức Phật không quở trách những người không cúng, nhưng 
đồng thời cũng không cứu vớt những người giàu có nếu sự 
cúng dường đó mang ý nghĩa đút lót, hối lộ. Chùa chiền, 
Giáo Hội sẽ san bằng sự hiến tặng ấy đến với mọi người, mọi 
nơi, nếu nơi nào thiếu và cần đến. 

Người Đức hay người Âu Mỹ thành tựu nhiều công trình 
lớn, vì họ có tính toán. Trong khi đó người Á Châu thì khác. 
Có tiền đến đâu thì xây chùa đến đó, không có thì thôi. Mặc 
đầu như thế nhưng khi quý vị sang Việt Nam, Đại Hàn, Nhật 
Bản, Trung Quốc, Tây Tạng, Thái Lan, Bhutan v... nơi nào 
cũng có những ngôi chùa lớn cả. Tất cả đều do sự đóng góp 
tự nguyện của tín đồ. Ở Trung Quốc có nhiều ngôi chùa còn 
lớn hơn cung điện của vua chúa nữa. Cho nên nhiều nơi có 
câu: “Phép vua thua lệ làng”, ý nghĩa là khi dân đã một lòng 
hỗ trợ cho vấn đề tín ngưỡng của mình thì đầu vua có ban 
phép xuống bảo không nên làm thì dân vẫn cãi lại để thực 
hiện lý tưởng của họ là phụng sự Đạo Pháp vậy. 


Đạo Phật đã đến nước Đức 200 năm rồi, kể từ ngày 
Schopenhauer làm quen với giáo lý Đạo Phật, rồi đến 
Hermamn Hesse, Nietzsche v.v... là những triết gia rất nổi 
tiếng của nước Đức, nhưng thuở 100 hay 200 năm trước 
những triết gia này đi tìm những nguyên lý sống hợp với đạo 
đức và cái nhìn khác với hữu thần giáo. Họ không phải là 
những tu sĩ hay những người lãnh đạo tinh thần. Do vậy họ 
không cổ võ việc xây chùa cũng như tạo dựng những trung 
tâm tu học to lớn. Nhưng bây giờ bắt đầu từ từ họ thấy tầm 
quan trọng của cơ sở và thế đứng của Phật Giáo trong cộng 
đồng xứ Đức này. Do vậy, những cơ sở Phật Giáo được mọc 
lên khắp nơi, không phải để giải quyết vấn đề tín ngưỡng 
như người Á Châu, mà để giữ cái thể diện của niềm tin khi 
họ tìm về với Đạo Phật. 


244 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Đạo Phật không phải chỉ để riêng cho người Á Châu, mà 
cũng chẳng dành đặc ân cho một dân tộc nào cả. Nếu ai đó 
thấy giáo lý ấy thích hợp thì hãy chấp nhận và thực hành. Chỉ 
đơn giản vậy thôi và Phật Giáo cũng không mong có một số 
tín đồ thật lớn để rồi phải đi xâm chiếm xứ này hay xứ nọ. Do 
vậy mà Phật Giáo không có cơ quan đi truyền đạo. Cũng giống 
như thế những người Việt Nam khi đến xứ Đức này vì lý do ty 
nạn chính trị, khi không thể sống chung với người Cộng Sản 
Việt Nam nữa, cũng giống như người Đức không thể sống 
chung với chủ nghĩa Đức Quốc Xã nên mới đi ty nạn khắp nơi 
trên thế giới. Khi đến đây người Việt Nam, người Tây Tạng 
hay những người Á Châu khác có mang theo một Tôn Giáo đã 
có mặt mấy ngàn năm tại đó và họ tiếp tục thực hành tại đây. 
Người địa phương thấy thích hợp, hài hòa, có lòng từ bi lợi 
tha rộng lớn, nên họ có thể chấp nhận được và họ theo. Cuối 
cùng rồi số tín đồ Phật Giáo ở Đức này càng ngày càng lớn. 
Đây là một kết quả tự nhiên, không mong cầu, không ở lại vào 
bất cứ thế lực nào từ bên trong lẫn bên ngoài cả. 

Chương này tôi đã giới thiệu tổng quát về phương pháp 
tu của chùa Viên Giác tại Hannover cho người Việt lẫn người 
Đức. Ngoài ra mỗi người tu theo Phật nên thực hiện tâm từ 
bi và hỷ xả để đối đãi với nhau thì mọi người đều được an 
lạc. Thông thường, trong cuộc sống này ai cũng có khổ đau 
nhiều hơn là hạnh phúc. Vì vậy giáo lý của Đạo Phật phải 
là một giáo lý mang lại cái hạnh phúc miên viễn cho con 
người. Sự an lạc ấy có nơi nụ cười của Đức Phật, sự tiếp xúc 
với Tăng Nị, những lời an ủi chí tình v.v... nhưng đó mới chỉ 
nằm bên ngoài thân ta, làm sao sự an lạc ấy phải xuất phát 
ngay từ tâm ta thì mới tốt hơn. Vì lẽ khi tâm ta thể hiện lòng 
từ bi thì mọi cử chỉ, mọi hành động, mọi đối tượng đều được 
an hòa, đầu ít hay nhiều. Nếu tâm ta không an và không tịnh 
thì chính mình đã khổ, làm sao giúp kẻ khác an ổn được? 


PHÁPMÔN TU HỌC, HÀNH TRÌ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM ! 245 





Tâm mình có đầy dẫy tham, sân, sỉ và nghiệp chướng, 
nếu chúng ta biết thực hành những thiện pháp thì các ác 
pháp kia sẽ tự động tiêu diệt. Chúng ta không cần mang cái 
tham, sân, sỉ ấy đi giao cho người khác giữ giùm. Vì người 
nào cũng muốn vứt bỏ chúng, nên chẳng ai có can đảm đâu 
mà nhận thêm những của nợ của người khác bao giờ. Thông 
thường ai cũng muốn buông bỏ, chứ ít ai muốn cột chặt vào. 
Nhưng buông bỏ như thế nào, lại chẳng thực hiện. Nhiều lúc 
còn cột chặt thêm vào thì có, đâu có dễ gì buông bỏ, dẫu biết 
rằng đó là những điều không tốt với nội tâm mình. 

Nói tóm một điều, đầu cho tông phái nào đi nữa cũng 
nhằm giúp đỡ, chỉ rõ mặt mũi của tự thân, thấy rõ mình là ai 
thì lúc đó tu Thiền, tu Tịnh Độ hay tu Mật cũng chẳng muộn. 
Ngược lại càng tu càng bị hoàn cảnh chung quanh hoặc nội 
kết nó trói buộc, làm cho mình lúng túng, không biết lối ra, 
thì liệu tu hành như thế có được lợi ích gì? 

Người Phật Tử Việt Nam theo Đạo Phật giống như một 
truyền thống. Vì cha mẹ là Đạo Phật nên con cái tự nhiên là 
Phật Tử. Tuy nhiên, nếu muốn hiểu giáo lý Đạo Phật một 
cách chính xác thì cần phải nghiên cứu tìm tòi, thực tập, chứ 
không phải chỉ đóng khung nơi truyền thống mà thôi. 

Người Đức vì sống với truyền thống tôn giáo lâu đời có 
tính cách hữu thần, khi tìm hiểu đến Đạo Phật thấy không 
phải như vậy, nghĩ rằng dễ dàng hơn để đi đến Niết Bàn, giải 
thoát. Trên thực tế thì không đơn giản như vậy. Vì muốn tìm 
vàng và kim cương thì người ta phải tốn công đào sâu vào 
lòng đất, chứ không thể hời hợt ở trên mặt đất là có vàng hay 
kim cương! Sự tu hành cũng hoàn toàn giống như vậy. 


246 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





247 


Chương VIII 


VỊ TRÍ CỦA NGÔI CHÙA VIÊN GIÁC 
TẠI HANNOVER ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT 
CŨNG NHƯ NGƯỜI ĐỨC 


hùa Viên Giác là một ngôi chùa Việt Nam được 

xây dựng tại thành phố Hannover thuộc Tiểu Bang 
Niedersachsen, Bắc Đức, mà cũng có thể nói đây là ngôi chùa 
đầu tiên của người ngoại quốc cũng như của người Đức xây 
dựng kể từ khi Phật Giáo được du nhập vào nước Đức đến 
nay. 

Thật ra, cho đến năm 2002 là hơn 200 năm Phật Giáo có 
mặt tại đây và đã có gần 500 Hội Đoàn, Tổ Chức Phật Giáo 
của người Đức cũng như của người ngoại quốc sinh hoạt, 
nhưng chỉ có 2 ngôi chùa xây theo kiểu Á Đông và hoàn toàn 
mới là ngôi chùa Viên Giác tại Hannover và ngôi chùa Nikko 
của người Nhật tại Dũsseldorf được xây dựng khoảng năm 
1994. Còn đa số các chùa khác đều mua hoặc thuê những lâu 
đài cũ, nhà ở hay nhà tư nhân để làm chùa. Ngay cả ngôi nhà 
Phật Giáo tại Berlin (Buddhistisches Haus) được Dr. Dahlke 
hiến dâng cho Phật Giáo Tích Lan từ đầu thế kỷ 20, nhưng tại 
đây cũng là một ngôi nhà biến thể chứ không phải toàn điện 
được xây dựng như một ngôi chùa. 

Chùa Viên Giác ở tại Tiểu Bang Niedersachsen. Do vậy 
cũng nên biết rõ thêm hơn về Tiểu Bang này một chút, dẫu 
rằng trong chương trước đã có giới thiệu sơ qua. Tiểu Bang 


248 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





hiện có 7.815.000 người đang sinh sống. Xem như 9,5 phần 
trăm dân số của toàn Cộng Hòa Liên Bang Đức. Trong đó có 
3.999.600 đàn bà, 3.815.500 đàn ông và ngoại kiều chiếm tổng 
số là 476.700 người. Trong số này có 4.735.000 người theo 
đạo Tin Lành và 1.401.000 người theo đạo Thiên Chúa. Đây 
là con số thống kê mới nhất vào ngày 18.6.2002 của Phủ Thủ 
Hiến Tiểu Bang Niedersachsen. 


Như vậy, Tiểu Bang này có số đàn bà nhiều hơn đàn ông 
và Tin Lành gấp 3 lần Thiên Chúa. Về các đạo khác chưa có 
thống kê chính thức trong số gần nửa triệu người đó, nhưng 
chắc chắn có lẽ là Hồi Giáo. Vì người Thổ Nhĩ Kỳ sống ở đây 
rất đông. Tôi đang sao lục, tìm kiếm về tài liệu của người 
Việt Nam tại Tiểu Bang này để thực hiện một chương trình 
công ích từ thiện rộng lớn cho toàn Tiểu Bang và có thể trong 
tương lai cho cả Liên Bang nữa. 


Chùa chúng ta chính thức sinh hoạt từ năm 1978 tại đây, 
như vậy là đã 25 năm rồi. Chúng ta chỉ còn 5 năm nữa là đủ 
điều kiện để được công nhận là một Tôn Giáo như nước Ý, 
Áo đã thực hiện thành công. Trong vòng 5 năm đó Phật Tử 
Việt Nam, hoặc Đức, hoặc bất cứ một người ngoại quốc nào ở 
tại Tiểu Bang này theo Phật Giáo cũng được tính chung vào 
để chúng ta có được tư cách quyền công cộng (Offenliches 
Rechts) như những tôn giáo khác. 

Điều kiện đầu tiên là cần có 30 năm sinh hoạt. 

Điều kiện thứ nhì là có 1 phần ngàn người theo đạo. 
Nghĩa là phải có ít nhất là 7.800 người Phật Tử chính thức 
ghi tên tuổi, ngày sinh, có địa chỉ, chữ ký và được quyền sinh 
sống lâu dài tại đây. Số người ấy không phải là nhiều, nhưng 
sợ 5 năm nữa sẽ có người sinh sản thêm và đồng thời cũng 
có người mất đi. Do đó chúng ta có thể tính xác suất thay đổi 
là 8.500 đến 9.000 người là tốt nhất. Dĩ nhiên khi chính thức 


VỊ TRÍ CỦA NGÔI CHÙA VIÊN GIÁC | 249 





khai báo như thế, sau khi được công nhận chúng ta sẽ có 
nhiều quyền lợi và điều kiện hơn. Ví dụ con em của quý vị 
có nhu cầu học giáo lý bằng tiếng Đức tại trường học, những 
ngày lễ của Đạo Phật, sự chết chóc ma chay của các Phật Tử 
nơi nghĩa trang v.v... tất cả đều có tính cách đại chúng hóa, 
nếu chúng ta được công nhận, nhưng với điều kiện chúng ta 
phải liên kết hỗ trợ cho việc này thật chặt chẽ mới thành công 
được. Khi chúng ta có quyền lợi, dĩ nhiên chúng ta cũng phải 
có một số bổn phận. Bổn phận chi tiết như thế nào chúng tôi 
sẽ gởi đến quý vị trong thời gian tới. 

Điều kiện thứ ba là có liên hệ tốt với Bộ Tài Chánh và 
Bộ Nội Vụ. Điều kiện này cho đến nay sau 25 năm sinh 
hoạt, chúng ta được biết là rất tốt, không những liên hệ bình 
thường với các Bộ này mà còn rất chặt chẽ nữa là đẳng khác. 

Đây là một công việc lâu dài có tính cách lịch sử cho hàng 
trăm hàng ngàn năm về sau này. Chúng tôi mong rằng quý 
vị Phật Tử không nên bỏ qua cơ hội đóng góp phần mình vào 
sự lợi ích chung cho Đạo Pháp. 

Theo thống kê ngày 31.12 năm 1996 của Phủ Thủ Hiến 
Tiểu Bang Niedersachsen, thì Tiểu Bang này có những thành 
phố sống trên 100.000 dân như sau: 


- Hannover : 523.000 người 
- Braunschweig : 251.000 người 
- Osnabrick : 167.000 người 
- Oldenburg : 114.000 người 
- Göttingen : 126.000 người 
- Wolfsburg : 125.000 người 
- Salzgitter : 117.000 người 


- Hildesheim : 105.000 người 


250 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Chính quyền địa phương của Tiểu Bang gồm có 4 nơi. 
Đó là: 
- Braunschweig và Vùng phụ cận : 1.678.000 dân 


- Hannover và Vùng phụ cận : 2.147.000 dân 
- Lũneburg và Vùng phụ cận : 1.616.000 dân 
- Wesses - Ems : 2.374 dân 


Diện tích tổng cộng của Niedersachsen là 47.609 km”, 
chiếm tỷ lệ 13,3% của Cộng Hòa Liên Bang Đức, trong đó có 
29.700 km? là diện tích nông nghiệp cho chăn nuôi và trồng 
trọt. Ngoài ra còn có 9.850 km? rừng, 2.850 km? diện tích đất 
xây dựng và mặt bằng còn trống, 2.250 km? về giao thông, 
10.000 km? về vùng cảnh trí được bảo trì và 1.300 km? vùng 
thiên nhiên được bảo trì. 

Về phương diện địa lý của Tiểu Bang này, điểm cao nhất 
cũng như thấp nhất so với mực nước biển như sau: 


- Wurmberg (Harz) ¿871m 
- Bruchber (Harz) :927m 
- Achtermamn (Harz) :925m 
- Freepsumer Meer sâu : 2,3m 
- Wynhamster Kolb sâu £ 2,0M] 


Tiểu Bang này cũng có những con sông và kênh đào quan 
trọng như sau: 


- Sông Weser (cùng với Werra và Fulda) dài 378 km 
- Sông Elbe dài 262 km 

- Sông Ems dài 241 km 

- Sông Line dài 211 km 

- Con kênh đào giữa Tiểu Bang dài 195 km 

- Con kênh đào Dortmund - Ems dài 147 km 

- Con kênh đào Elbe - Seiten dài 115 km 


VỊ TRÍ CỦA NGÔI CHÙA VIÊN GIÁC | 251 





Ngoài ra tại Tiểu Bang này cũng có những đầm và hồ 
được kể như sau: 
- 5teinhuder Meer rộng 27 km? 
- Dũmmer rộng 13 km? 
- Zwischenahner Meer rộng 5,5 km2 
- Groíses Meer rộng 2,6 km? 
- Okertalsperre rộng 2,3 km? 
- Granetalsperre rộng 2,2 km? 
Phần bên trên thuộc về dân số, đất đai, địa lý, sông ngòi, 
ao hồ v.v... sau đây xin đơn cử một vài dữ liệu tương đối 
quan trọng để chúng ta có một cái nhìn cụ thể hơn. 
Hiện tại (2002) Đảng SPD có 47,9% số ghế trong Quốc 
Hội Tiểu Bang và có 83 Dân Biểu. 
Đảng CDU chiến 35,9% có 62 Dân Biểu. 
Đảng Xanh chiếm 7% và có 12 Dân Biểu. 
Chính quyền trong hiện tại do Đảng SPD cầm quyền và 
những nhiệm vụ được phân chia như sau: 
- Thủ Hiến Tiểu Bang: Sigmar Gabriel (SPD) 
- Bộ Tài Chánh: Heinrich Aller (SPD) 
- Bộ Nội Vụ: Heiner Nartling (SPD) 
- Bộ Văn Hóa: Jũrgens-Pieper (SPD) 
- Bộ Thực Phẩm, Nông Nghiệp Lâm Sản: Ủwe Bartels 
(SPD) 

- Bộ Phụ Nữ, Lao Động & Xã Hội: Dr. Gitta Trauernicht 
(SPD) 

- Bộ Tư Pháp: Dr. Christian Pfeiffer (SPD) 

- Bộ Kinh Tế, Kỹ Thuật và Giao Thông: Dr. Susanne 
Knorre (không đảng phái) 


252 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





- Bộ Khoa Học và Văn Hóa: Thomas Oppermamn (SPD) 

- Bộ Môi 5ïnh: Wolfgang Jũttner (SPD) 

- Bộ Liên Bang và Âu Châu: Wolfgang Senff (SPD) 

Ngoài ra cũng nên biết về những vị Thủ Hiến Tiểu Bang 
tiền nhiệm như sau: 


1946 - 1955 : Hinrich Wilhelm Kopf (SPD) 
1955 - 1959 : Heinrich Hellwege (DP) 
1959 - 1961 : Hinrich Wilhelm Kopf (SPD) 
1961 - 1970 : Georg Diederichs (SPD) 
1970 - 1976 : Alfred Kubel (SPD) 

1976 - 1990 : Ernst Albrecht (CDU) 

1990 - 1998 : Gerhard Schröder (SPD) 
1998 - 1999 : Gerhard Glogowski (SPD) 


và từ 1999 đến nay : Sigmar Gabriel (SPD) 


Trong 9 đời Thủ Hiến Tiểu Bang chỉ có Thủ Hiến Albrecht 
là lâu dài nhất, nghĩa là 14 năm thuộc Đảng CDU, còn Đảng 
SPD tuy chiếm đa số và lâu dài, nhưng người tại vị lâu nhất 
trong 2 lần làm Thủ Hiến là Hinrich Wilhelm Kopf cũng chỉ 
được 11 năm. Đặc biệt trong thời gian ông Dr. Ernst Albrecht 
làm Thủ Hiến, ông chủ trương cứu vớt người Việt Nam vượt 
biển tìm tự do. Tôi đã có cơ hội 2 lần tiếp xúc trực tiếp với 
ông tại đinh Thủ Hiến và một lần hai Ông Bà đến thăm chùa 
Viên Giác nhân lễ Vu Lan cách đây mấy năm. 

Ngôi chùa Viên Giác ngày nay đứng sừng sững tại số 6 
đường Karlsruher, tại thành phố Hannover, chiếm một diện 
tích 4.000m? đất và 3.000m? diện tích sử dụng, là nhờ ý tốt của 
ông cựu Thủ Hiến Tiểu Bang Albrecht không ít. Nếu không 
có ông lưu tâm thì chùa cũng khó mà nhận được giấy phép 
xây cất sớm như thế. Hồi đó khi xây chùa mặc đầu Tiểu Bang 


VỊ TRÍ CỦA NGÔI CHÙA VIÊN GIÁC | 253 





Niedersachsen không giúp cho được một khoản tài trợ nào, 
nhưng xổ số Loto Lotto của Tiểu Bang đã giúp chùa được 
10.000 Đức Mã và suốt từ năm 1978 đến nay Bộ Văn Hóa 
Tiểu Bang cũng chỉ giúp một lần năm 1979 để tổ chức lễ Phật 
Đản tại Bethoven 5aal độ hơn 10.000 Đức Mã. Tuy vậy công 
ơn của đất nước này, của Tiểu Bang này chúng tôi không bao 
giờ quên cả. 

Từ hướngMessegelände quẹo mặt qua đường Karlsruher 
khách hành hương sẽ thấy có bảng chỉ công cộng “Pagode 
Viên Giác” màu nâu. Như vậy ngôi chùa của chúng ta cũng 
đã có nhiều người nhìn thấy bảng. Mặc dầu không có ý đi 
tìm chùa, nhưng họ cũng sẽ gặp chùa. Còn những người có 
ý đi tìm thì trở nên dễ dàng hơn. 

Ngoài ra trong quyển bản đồ thành phố Hannover xuất 
bản năm 2000 có ghi địa chỉ nơi chùa là một dấu thánh giá 
và chú thêm ““Tibetisches Buddhist-Zentrum“”. Thật sự ra khi 
làm bản đồ, người vẽ không biết biểu hiệu ngôi chùa bằng 
dấu gì, nên cho dấu thánh giá cho tiện. Đây là ngôi chùa Việt 
Nam chứ không phải là của người Tây Tạng. Có lẽ họ thấy 
chùa là họ nghĩ về Phật Giáo Tây Tạng chăng? Điều ấy cũng 
quý thôi, vì lẽ họ có cơ hội để biết đến chữ Buddhismus hay 
Buddhisten, chứ ngay cả bây giờ nhiều người Đức viết chữ 
Phật Tử hoặc Phật Giáo đó chỉ có 1 chữ d, hoặc không có chữ 
h phía sau. 

Trong chùa Viên Giác cũng có một phòng nhỏ, tôi đã 
cho Hội Phật Giáo Chöling, gồm nhiều người Đức theo Phật 
Giáo Tây Tạng sinh hoạt cả 7, 8 năm nay và năm 1995 Đức 
Đạt Lai Lạt Ma cũng đã đến phòng này làm lễ cầu nguyện 
cho các Phật Tử Đức. Do vậy mà cũng có người gọi đây là 
Trung Tâm của Phật Giáo Tây Tạng chăng? 


254 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Tiện đây cũng xin giải thích thêm mấy chữ như thế nào 
là một Niệm Phật Đường, thế nào là một ngôi chùa? Thế nào 
là một Pagode? Thế nào là một Tu Viện? Thế nào là một Đại 
Tòng Lâm? 

Niệm Phật Đường là nơi nhỏ dùng cho ít người có thể 
đến đó ngồi tụng kinh hoặc niệm Phật. Không nhất thiết phải 
to lớn, mà ngay cả tại tư gia cũng có thể biến thành nơi thờ 
Phật trang nghiêm và có thể gọi là một Niệm Phật Đường. 
Nơi đây cũng có thể có Tăng Ni trụ trì, mà cũng có thể là cư 
sĩ tại gia cũng có quyền coi sóc cơ sở như thế. 

Một ngôi chùa, tiếng Đức gọi là Tempel, tiếng Anh gọi 
là Temple. Chùa là nơi thờ Phật, lớn hơn Niệm Phật Đường, 
chỗ dành cho người lui tới sinh hoạt định kỳ vào mỗi cuối 
tuần hay ngày Rằm và Mồng Một. Đây phải là nơi công cộng, 
ai cũng có thể đến để lễ bái, cầu nguyện, làm lễ cầu an, cầu 
siêu, cưới hỏi, ma chay, học giáo lý v.v... 

Thế nào gọi là một Pagode? Chữ Pagode người Việt Nam 
thường hay dùng để chỉ cho chùa, nhưng thật ra không đúng 
hoàn toàn. Vì từ này tiếng Đức không có, nên phải vay mượn 
của tiếng Pháp và tiếng Anh (Pagoda). Nếu tiếng Phạn thì 
gọi là Stupa. Nghĩa là một ngôi tháp có nhiều tầng, nên gọi là 
Pagode. Có nhiều chùa có cả Pagode, nhưng cũng có nhiều 
chùa không có tháp. Ngày nay có nhiều người Đức vẫn còn 
nghĩ Pagode là một nhà hàng (Restaurant), nhưng trên thực 
tế Pagode là nơi để thờ Xá Lợi Phật chứ không phải để bán 
đồ ăn. Nhiều hôm tôi đứng trước cổng chùa, có người Đức 
đến gặp và hỏi: 

- Hôm nay có mở cửa không? 

- Có chứ! Chùa lúc nào cũng mở cửa từ 6 giờ sáng đến 10 
giờ đêm. Tôi trả lời thế. 


VỊ TRÍ CỦA NGÔI CHÙA VIÊN GIÁC | 255 





- Thế có bán không? 

Tôi bảo: 

- Ở đây là chùa thờ Phật của Phật Giáo chứ không phải 
nhà hàng. Nếu quý vị muốn dùng cơm thì xin ra chỗ góc 
đường kia sẽ có tiệm. 

Thế là họ lủi thủi ra đi. Cũng có lần tờ báo địa phương 
của Mittelfeld chụp hình cái tháp của chùa Viên Giác và ra 
câu đố, ai trả lời được đó là cái gì và nằm ở đâu? Nếu ai đáp 
trúng sẽ được thưởng 35 Đức Mã. Tôi không biết là có bao 
nhiêu người đáp đúng, mà chắc chắn sẽ có nhiều người nói 
đúng, nếu họ là những Phật Tử Việt Nam hay đi chùa, hoặc 
những người Đức sống ở gần chùa thì sẽ biết. Tiếc rằng hôm 
tôi nhận được tờ báo ấy thì đã trễ 2 ngày rồi, nhưng nghĩ ra 
cũng vui vưi. Vì người Đức cũng có những sáng kiến mới 
lạ và do vậy mà ngôi chùa đã trở thành chỗ công cộng cho 
người Đức lẫn người Việt lui tới lễ bái nguyện cầu. 

Nếu quý vị mở máy computer lên và vào tìm xem chỗ 
Pagode Viên Giác hoặc Thích Như Điển thì sẽ có nhiều tin 
tức, hình ảnh về chùa cũng như những bài thuyết trình của 
tôi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, nếu quý vị muốn tra 
cứu, tham khảo. Ngày nay cái gì trên máy computer cũng 
có, nếu có thiếu thì chỉ thiếu thiện chí của con người mà thôi. 

Tu Viện là gì? Có nhiều người nghĩ vào đó tức không 
được tiếp xúc với ai cả. Không nhất thiết phải như vậy. Có lẽ 
bên Thiên Chúa giáo có những dòng tu kín như thế, nhưng 
bên Phật Giáo Việt Nam thì rất hiếm, người Tăng sĩ hay Ni 
cô đang sinh sống tại các Tu Viện hay Phật Học Viện là nơi có 
nhiều người, kể từ số trăm trở đi. Họ cùng chấp tác chung, ở 
chung, tụng kinh chung, học chung, tụng luật, bố-tát chung 
v.v... nghĩa là cái gì cũng có tính cách công cộng, nên gọi là 


256 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Tu Viện. Nhiều khi gọi điện thoại cho người Đức, xưng là 
tôi từ chùa (Pagode) Viên Giác gọi thì họ không hiểu, thế là 
chúng tôi phải nói là Tu Viện (Kloster) Viên Giác thì họ hiểu 
ngay. Vì danh từ này họ đã quen bao đời nay rồi với danh từ 
của Thiên Chúa, hoặc Tĩn Lành. 


Còn Đại Tòng Lâm là gì? Đó là nơi tu học của chư Tăng 
Nĩ, không ở thành phố mà phải nằm xa thành thị. Nơi đó có 
thể là vùng núi non, vùng thung lũng và chỗ ấy có thể ở, sinh 
hoạt, tu học cho cả mấy ngàn người chứ không phải chỉ vài 
trăm người. Trong ấy vẫn có một ngôi chùa chính và nhiều 
ngôi chùa phụ cũng như trường học để Tăng chúng học tập, 
tu luyện.. 


Tại Việt Nam, Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản v.v... đều 
có nhiều danh từ để chỉ về một ngôi chùa như thế. Còn trong 
ngôn ngữ tiếng Đức này có sự giới hạn và người Đức cũng 
khó phân biệt thế nào là một ngôi chùa hay một tu viện. Do 
vậy tôi đã giới thiệu qua một số nét căn bản để người Đức 
hoặc các trẻ em Việt Nam sinh ra ở đây có cơ hội để biết rõ 
ngọn ngành hơn. 

Nhiều người Đức cũng đi chùa, mới đầu họ còn bỡ ngỡ 
và khó gần gũi với nếp sống của người Á Châu nhưng đần 
đần rồi cũng quen đi. Ví dụ như vào chùa phải bỏ giày dép 
bên ngoài, hoặc giả không được mặc y phục ngắn trên đầu 
gối. Ngoài ra sự cầu nguyện, lễ bái của người Á Châu động 
hơn và người Đức thường hay thích tịnh. Tuy nhiên tất cả 
đều là thói quen và theo thời gian năm tháng người ta sẽ tự 
nhiên thích hợp. 

Đây là một ngôi chùa Việt Nam được xây dựng đầu tiên 
ở xứ Đức và cũng có thể nói từ khi Đạo Phật truyền vào xứ 
Đức này đã 200 năm rồi, đây cũng là ngôi chùa đầu tiên được 
xây dựng theo lối kiến trúc kết hợp giữa Á và Âu, nên có 


VỊ TRÍ CỦA NGÔI CHÙA VIÊN GIÁC | 257 





nhiều nét đặc thù. Khi một đứa bé con của một gia đình Việt 
Nam sinh ra và lớn lên tại đây, chúng sẽ hãnh diện và tự 
hào là ông cha, tổ tiên của chúng đã đến đây ty nạn bằng hai 
bàn tay trắng, chỉ có một ý chí cương quyết tạo dựng một 
cuộc đời mới tại xứ Đức này, trong ấy đã xây dựng một ngôi 
chùa tại đây. Chúng sẽ hãnh diện giới thiệu với bạn bè Việt 
và Đức của chúng là nơi ngôi chùa Viên Giác ấy xứng đáng 
đại diện cho Văn Hóa Việt Nam và nếu có ai muốn đến đó 
xem thì tại đó sẽ cung ứng những nhu cầu về tâm linh mà họ 
cần hiểu biết. Người Việt lập nghiệp ở đây hơn 25 năm nên 
cơ sở thương mại, kinh doanh, nhà hàng rất nhiều, nhưng 
đấy không phải là văn hóa của dân tộc, nên những người 
trẻ không thể vào một nhà hàng bán thức ăn, hoặc tiệm thực 
phẩm Á Châu bảo rằng: Đây là quê hương của tôi, là văn hóa 
của dân tộc tôi. Như vậy sẽ là một sự sai lầm lớn. 

Người Việt ra đi đã bỏ lại sau lưng tất cả và trong ấy có 
bỏ lại ngôi chùa. Do vậy mà trong sự nhớ thương dằng đặc, 
bao giờ ngôi chùa cũng xuất hiện đầu tiên trong tâm trí của 
họ. Thi sĩ Huyền Không, tức Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 
cách đây 50 năm đã làm một bài thơ Nhớ Chùa rất hay, đã 
diễn tả đúng tâm trạng của những người xa quê khi hướng 
về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Bài thơ ấy nhan đề là 
Nhớ Chùa: 


Từ thuở ra đi uắng bóng chùa 

Dường đời đã nhọc chuện hơn thua 

Trong tôi bừng dậu niềm chua xót 

Xao xutyễn tơ 0ề lại cảnh xưa. 

Đây là lối thơ thất ngôn trường thiên. Nghĩa là mỗi câu 

7 chữ và không nhất thiết bài thơ phải dừng nơi 4 câu như 
những loại thơ Đường luật bị gò bó niêm luật, mà ở đây gồm 
9 đoạn, mỗi đoạn 4 câu như thế. 


258 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Con người khi xa quê mong muốn làm nên một cái gì đó 
cho đời, nên phải bon chen với danh lợi, tranh đấu hơn thua 
để phần thắng được về mình, nhưng khi sực tỉnh lại, thấy 
sao mà chua xót quá. Do vậy mới mơ màng nhớ lại cảnh cũ 
người xưa, trong ấy có bóng dáng một ngôi chùa. 


Thấp thoáng đâu đâu cảnh tượng làng 
Có con đường đỏ chạu lans thang 

Có hàng tre gợi hồn sông núi 

Im lặng chùa tôi ngập nắng 0àng. 

Cảnh cũ người xưa đâu còn nữa, nhưng trên con đường 
đất đỏ chạy vào làng đó, hai bên có những hàng tre thắng 
tắp, đứng sừng sững với núi sông, tượng trưng cho cuộc 
đời của người quân tử. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng là biểu 
tượng cho làng tôi đấy. Và nơi đó, dưới ánh nắng chói chang 
hay những chiều tà ảm đạm, ngôi chùa vẫn im lìm trong 
cuộc sống trầm lặng của dân quê. 

Có những câu mai sống trọn đời 

Bên hàng tùng bách uẫn xanh tươi 
Nhìn lên phẳng phất hương trầm tỏa 
Đức Phật từ bi miệng tmÌH Cười. 

Thật là hạnh phúc biết bao! Thật là hoan hỷ biết baol 
trong tất cả hoàn cảnh, trong tất cả nhịp điệu sống của dân 
làng đều có sự hiện diện của ngôi chùa, trong ấy có Đức Phật 
đưới làn khói hương nhẹ tỏa. Ngài ngồi yên đó mỉm cười với 
cuộc thế đổi thay từ bên trong lẫn bên ngoài bản thân của 
mỗi con người. Tuy vậy trong vườn chùa kia có những cây 
mai sống rất lâu. Mỗi năm Đông đến Xuân sang thì hoa mai 
đua sắc thắm để chào đón nàng Xuân, mặc cho gió Đông có 
khe khắt. Ngoài những gốc mai già ra còn có những cây tùng 
và cây bách vẫn sừng sững với gió sương, trơ gan cùng tuế 


VỊ TRÍ CỦA NGÔI CHÙA VIÊN GIÁC | 259 





nguyệt, chịu đựng với bao nhiêu gian khổ khó khăn, nhưng 
lá vẫn xanh, cây vẫn thẳng, chịu đựng gian khổ với thời tiết, 
với hoàn cảnh. Điều này cũng nói lên được ý chí của những 
người ở lại quê, khi họ đã chấp nhận sống chết với lũy tre 
làng, nương khoai, bờ giậu ấy. 

Tôi nhớ làm sao nhữns buối chiều 

Lời kinh siải thoát giọng cao siêu 

Đâu nsôi chùa cổ ngàu hai buối 

Cồu nguyện dân làng sống mếh tiêu. 

Dưới mái chùa hiền hòa ấy có hình bóng của vị Sư già 
ngày 2 buổi với kinh kệ, mõ chuông, cầu nguyện cho dân 
làng sống hạnh phúc qua lời dạy của chư Phật, bỏ ác làm 
lành, giữ tâm ý cho được thanh tịnh. Lời kinh tiếng kệ ấy 
như là những tiếng vọng cao cả dội vào tâm tư của người 
dân, ngay cả những người đang sống nơi viễn xứ. Lời kinh 
ấy cứ vang vọng mỗi ngày sớm chiều hai buổi, khiến cho 
khách trần ai tục lụy cũng phải hướng về cảnh giới giải thoát 
nhiệm mầu để tu thân tích đức. 

Vì uậu làng tôi sống thái bình 

Sớm khua gần gũi Hếng chuông linh 
Sắn khoai gạo bắp nuôi dân xóm 

Xâu dựng tương lai xứ sở tình. 


Cuộc sống nông thôn rất đơn giản, chỉ có gạo, khoai, sẵn, 
bắp, rau cải chứ có gì đâu, nhưng từng người dân chất phác 
ấy được sinh trưởng, lớn lên tại làng quê kia đều có mục 
đích rõ ràng là tô bồi quê hương xứ sở cho đẹp đế, mà muốn 
thế phải nương theo sự câu nguyện, nương theo chuông mõ, 
linh tang, gõ nhịp vào thành trống, thành chuông để gióng 
lên bao hồi chuông cảnh tỉnh. Để từ đó con người sống trọn 
vẹn trong cảnh thái bình an lạc. Sự yên ốn đó không phải tự 


260 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





nhiên mà có. Đó là do sự cầu nguyện, do ý chí mong cầu, 
do sự hướng về Đấng Toàn Giác. Do tâm nguyện ấy mà đời 
sống của mọi người trong thôn trở nên an lạc. 

Mỗi tối dân quê đón sió lành 

Khắp chùa dào dạt ánh trăng thanh 

Tiếns chuông thức tỉnh lan xa mãi 

An ủi dân hiền mọi trái tranh. 

Đời sống của nông dân rất là hồn nhiên chất phác. Cật 
lực làm lụng suốt ngày để có miếng cơm, manh áo, tối về 
tắm rửa sạch sẽ, sau đó cơm nước và dẫn vợ con lên chùa để 
ngắm trăng. Vì sao vậy? Vì tại chùa bao giờ cũng có cây to 
bóng mát. Xuyên qua ngàn cây nội cỏ đó, ánh trăng rằm sẽ 
rọi chiếu khắp đó đây trở nên lung linh huyền ảo hòa lẫn với 
tiếng chuông ngân nga như đem mùi Thiền làm nên cảnh vật 
của thiên nhiên. Khiến người nông dân thư thái, hạnh phúc 
vô cùng. Đây là niềm an ủi, một sự động viên, không phải 
dùng thuốc uống để chữa lành bệnh tật mà tất cả đều khởi đi 
từ chỗ tâm hướng thượng của mỗi con người. 

Trầm đốt hương xông thơm neạt nsào 
Thôn trên xóm dưới dạ rao 11ao 

Dân làng tắm gội lên chùa lễ 

Mười bốn, ba mươi mỗi tối 0ào. 

Đến ngày sám hối vào tối 14 âm lịch hoặc tối 30. Mỗi 
tháng 2 lần như thế sau khi cơm nước tắm gội, vợ chồng con 
cái cả nhà lên chùa với sản phẩm trong vườn như rau, chuối, 
đậu, mè mang lên chùa để cúng dường Sư cụ và thập phương 
bá tánh. Đây là tâm nguyện của dân làng khi đi chùa lễ Phật. 
Cho nên ai ai cũng nôn nao mong cho đến những ngày trọng 
đại ấy để lên chùa dâng hoa hương cúng Phật và trầm mình 
trong trâm hương khói tỏa, để như thấy mình cũng được 
sám hối những tội lỗi từ lâu đời, lâu kiếp đã gây ra. 


VỊ TRÍ CỦA NGÔI CHÙA VIÊN GIÁC | 261 





Biết đến bao giờ trở lại quê 

Phù uân lòng sởi nhớ nhung uề 
Tang thương đù có bao nhiêu nữa 
Cñng nguyện cho chùa khỏi tái tê. 

Ngôi chùa với phong sương cùng tuế nguyệt ấy, với thời 
gian năm tháng chất chồng, với chiến tranh đổ nát, với sương 
gió phũ phàng, chắc chắn phải có ảnh hưởng, nhưng trong 
tâm trạng của kẻ xa quê vẫn muốn rằng những hình ảnh của 
năm xưa, một ngôi chùa hiền hòa yên tĩnh tọa lạc trong một 
ngôi làng và trong tâm thức của người xa quê như thế cũng 
mong rằng không bị ảnh hưởng gì nặng nề cả. Vì ngôi chùa 
trong lòng người xa xứ là cả một bầu trời, một đất nước, một 
quê hương. Chưa biết là bao giờ mới có thể trở lại thăm quê, 
nhưng mong rằng ngôi chùa trong lòng của tuổi ấu thơ ấy 
vẫn còn mãi mãi nơi tâm thức của người xa quê. 

Chuông ouắng nơi nao nhớ lạ lùng 
Ra đi ai chẳng nhó chùa chung 
Mái chùa che chờ hồn dân tộc 
Nếp sống muốn đời của Tổ lông. 

Thật là tuyệt vời! Thật là vi diệu khi bên tai mình văng 
văng đâu đây tiếng chuông và nhiều tiếng chuông liên tục 
như thế vọng ra từ một ngôi chùa, cho nên mình đã thức tỉnh 
và nhớ lại chùa xưa. Ai là người đã ra đi, chắc chắn không 
bao giờ quên được ngôi chùa ấy. Vì sao vậy? Vì lẽ mái chùa 
kia đã che chở hồn dân tộc qua bao nhiêu năm tháng chất 
chồng, qua các triều đại thịnh suy của dân tộc, che chở hết 
tất cả những muộn phiền của thế sự đổi thay và đó, đó chính 
là nếp sống nghìn đời của ông bà, cha mẹ ta trong tinh thần 
của Phật Giáo vậy. 


Chỉ một bài thơ 36 câu gồm 9 đoạn thôi, mà đã diễn tả 


262 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





được tất cả hình ảnh của một ngôi chùa đối với bên trong 
của nội tâm qua bao thăng trâm của thế sự cũng như đối với 
những hoàn cảnh đổi thay ở bên ngoài của cảnh vật, của đất 
nước quê hương. 


Thật ra, tác giả đã gởi gắm tâm sự của mình vào đây khi 
xa quê và hình ảnh ngôi chùa ấy tại một làng quê hẻo lánh 
nơi chôn nhau cắt rốn đã chiếm trọn vẹn cuộc đời và tuổi 
thơ của tác giả. Hai câu thơ cuối là 2 câu quan trọng nhất. Đã 
là người Việt Nam, không nhất thiết là Phật tử hay không 
phải Phật tử, tất cả đều được và bị ảnh hưởng bởi tiếng 
chuông chùa. Trong dân tộc Việt ấy, đĩ nhiên là có nhiều tín 
ngưỡng khác nhau nữa, nhưng mái chùa ở đây đã phủ kín 
mọi khuynh hướng tôn giáo, để tất cả cùng nhau xây dựng 
cho một dân tộc Việt Nam sớm thanh bình thịnh vượng. 


Còn tôi, sau 30 năm xa xứ, ngôi chùa ấy luôn luôn hiện 
hữu trong tâm thức và hôm nay đã làm trụ trì ngôi chùa này 
đã 25 năm rồi, nên có rất nhiều kỷ niệm. Tuy đây không phải 
là một làng quê hẻo lánh như ở Việt Nam, nhưng hình ảnh 
từ bi của Đức Phật thì ở đầu cũng tương tự như vậy. Không 
biết một mai đây tôi về với Phật hoặc đi nước khác, có lúc 
nào đó tôi rảnh rỗi ngồi lại để nhớ và nghĩ về ngôi chùa Viên 
Giác này suốt 25 năm qua hay còn nhiều năm sau đó nữa, về 
những kỷ niệm thân thương, vui buồn, an ổn, nhiều vấn đề 
v.v... để rồi chính ngôi chùa trong tâm thức đó sẽ hiện về như 
tác giả Huyền Không đã mô tả chăng? 

Tôi không phân biệt người Phật Tử theo tông này hay tông 
khác, nước này hay nước kia. Có người nói tôi theo Phật Giáo 
Nguyên Thủy (Theravada), có người nói tôi theo Phật Giáo 
Đại Thừa (Mahayana) nhưng với tôi trên bình diện tâm thức, 
không phân biệt là Đại hay Tiểu, lớn hay nhỏ, cao hay thấp, 
mà tôi chỉ có một thừa để theo. Đó là Phật thừa (Buddhayana) 


VỊ TRÍ CỦA NGÔI CHÙA VIÊN GIÁC | 263 





mà thôi. Tại chùa Viên Giác này có nhiều phái đến sinh hoạt. 
Ví dụ như Thiền của Nhật Bản, Phật Giáo Đại Hàn, Phật Giáo 
Thái Lan, Phật Giáo Tây Tạng, Phật Giáo Đức, Phật Giáo Mỹ 
và đĩ nhiên là Phật Giáo Việt Nam, tất cả đều cùng sinh hoạt 
chung dưới mái chùa này và không có một vấn đề gì về kỳ 
thị tông phái đã xảy ra cả. Tôi còn cố vấn giúp đỡ cho những 
Hội mới thành lập, như Hội Phật Giáo Phật Quang Sơn tại 
Berlin chẳng hạn. Lúc mới bắt đầu, đầu cho những người 
Phật Tử ở đây lâu năm cũng không biết nên làm sao. Do vậy 
tôi đã chỉ vẽ cho cách lập Hội, bản nội quy, sau đó đi khai 
báo ở Tòa Án và cuối cùng phải qua Sở Tài Chánh để có được 
tư cách từ thiện công ích (Gemeinnitziger). So ra như vậy tôi 
đã chẳng có phân biệt để giúp cho những ai, hoặc những hội 
nào cần cố vấn trong vấn đề giấy tờ hợp pháp của tôn giáo 
đối với xã hội này. 

Ở Việt Nam hay các xã hội Á Châu, luật pháp về tôn giáo 
ít hơn. Vì nhiều khi một ngôi chùa tại làng đó đã có trước, 
sau đấy cả 100 năm ngôi làng ấy mới thành hình. Do vậy mà 
vị trí của ngôi chùa ấy cũng là một vị trí độc tôn, khỏi cần 
phải xin phép ai cả. Còn ở đây, tất cả đều có luật pháp, tất 
cả đều có giấy tò, chứng từ, xuất nhập, chi tiêu v.v... Thật ra 
không phải là vấn đề rắc rối, nhưng đó là vấn đề hành chánh 
và người điều hành cơ sở ở các nước Tây phương này phải 
biết qua, hay nói đúng hơn là phải biết rành về luật pháp lại 
tốt hơn nữa. 


264 


265 


LỜI KÉT 


ộng Hòa Liên Bang Đức được thành lập năm 1949 
C và năm đó cũng là năm ra đời của tôi. Chẳng biết có 
nhân duyên gì với nước Đức không, mà tôi đã đến đây và đã 
ở đây cho đến hôm nay (2002) là 25 năm rồi. Trong 25 năm 
đó, cuộc đời tôi lắm đổi thay, mà nước Đức này cũng có rất 
nhiều thay đổi. Miền Đông Đức theo chế độ Cộng Sản và 
ngày 7.10.1949 chính quyền tại đây được thành lập. Sau bao 
nhiêu năm thống trị, bức màn sắt càng ngày càng khép kín 
giữa Đông Tây, khi bức tường ô nhục Berlin được xây dựng 
từ năm 1960 và vào ngày 9 tháng 11 năm 1989 bức tường 
đã bị chính nhân dân Đông Đức phá bỏ, cũng đồng thời có 
nghĩa là phá bỏ chủ nghĩa Cộng Sản để trở thành hòa hợp 
thống nhất với thế giới tự do. 


Sau 40 năm sống với Cộng Sản, người dân Đông Đức 
hay Đông Âu và Nga Sô đã thấm mệt, họ muốn sửa đổi, cải 
cách. Họ tự bỏ phiếu bằng bước chân đi tìm tự do của họ và 
chúng tôi cũng thế, những người Việt Nam cũng đã ra đi tìm 
tự do từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Họ không ở lại nơi 
quê hương của họ, như người Đức đã ở lại để hít thở không 
khí tự do này mà họ phải ra đi. Ra đi không định hướng, chỉ 
trông cậy vào tấm lòng nhân đạo của thế giới này mà thôi. Từ 
đó đến nay đã có gần 3 triệu người bỏ nước ra đi và chỉ còn 
sống sót lại hơn 2 triệu đang định cư ở gần 150 quốc gia trên 
thế giới. Còn bao nhiêu là làm mồi ngon cho thú dữ của rừng 
thiêng, làm thức ăn cho cá ngoài biển cả khi lênh đênh trên 
biển nhiều ngày mà không có tàu nào cứu vớt. Do sóng to gió 
lớn bị chìm tàu, những oan hồn ấy hẳn vẫn còn vất vưởng 


266 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





đâu đây. Do vậy, năm 1991 khi khánh thành Chùa Viên Giác, 
chúng tôi có làm một Lễ Vớt Vong nơi biển Hamburg và đem 
những vong linh ấy về siêu độ chẩn tế cho họ. Cầu nguyện 
cho những người thân cũng như không thân khi ra đi tìm tự 
do chẳng may tử nạn. 

Khi bức tường Đông Tây Bá Linh và Tây Đức còn hiện 
hữu, mỗi năm cũng đã có biết bao nhiêu người từ Đông đã 
vượt sang Tây. Có người may mắn thì còn sống sót để đoàn 
tụ với tự do. Nếu ai đó chẳng may thì cũng là nạn nhân của 
lính biên phòng Đông Đức. Từ trước năm 1989 nếu ai đó 
có lần viếng thăm Berlin, nơi Tòa Nhà Quốc Hội bây giờ có 
chôn hoặc có những bia đá để tưởng niệm những người xấu 
số vượt biên qua Tây Bá Linh chỉ bằng con sông nhỏ, nhưng 
bị lĩnh Đông Đức phát hiện và bắn chết. Họ bắn người đi tìm 
tự do cũng có nghĩa là họ đã phá hoại sự tự do rồi. Một điều 
đáng lưu tâm là thuở ấy từ bên Đông tìm sang bên Tây để ty 
nạn thì có rất nhiều người, mà từ bên Tây tìm qua bên Đông 
Đức để sống hầu như không có ai. Cũng như thế, ngày 20 
tháng 7 năm 1954 Việt Nam bị chia đôi đất nước, phân nửa 
miền Bắc thuộc chế độ Cộng Sản và phân nửa miền Nam 
thuộc chế độ Quốc Gia. Đã có hơn 1 triệu người từ Bắc di cư 
vào Nam năm 1954 để tìm tự do và hầu như sau đó, không 
có người miền Nam Việt Nam nào tự nguyện ra miền Bắc để 
sinh sống cả. Điều đó chứng tỏ rằng những chủ nghĩa độc 
tài đầu cho Đông hay Tây cũng đều giống nhau, nhưng nơi 
thiên đường phát sinh ra chủ nghĩa ấy là Liên Xô qua 70 năm 
kinh qua với chủ nghĩa Cộng Sản họ cũng đã đẹp rồi. Ngày 
nay trên thế giới chỉ còn 4, 5 nước trong đó có Cộng Sản Việt 
Nam, nhưng Trung Quốc đã đổi màu thì Việt Nam cũng theo 
chủ trương ấy mà thay đổi để được tồn tại. 


Miền Nam Việt Nam đã không giữ vững được thành trì 


LỜI KẾT | 267 





của tự đo, chỉ tôn tại gần 21 năm (1954-1975), trong khi đó 
Đại Hàn đang giữ vững (1950 đến nay) hơn 50 năm, và nước 
Đức đã tiên phong dùng tự do để phủ kín những dị biệt của 
Đông Tây sau hơn 40 năm người Đức sống trong xã hội độc 
tài, Đảng trị ấy. Honecker là một người có uy quyền tuyệt 
đối, nhưng sau khi nước Đức thống nhất rồi cũng phải lưu 
vong ra ngoại quốc và cuối đời cũng phải chết đơn côi tại 
ngoại quốc mà thôi. Danh lợi, địa vị như thế mà cuối cùng chỉ 
3 tấc đất là cùng. Xác cũng không được chôn trên quê hương 
của mình. Do vậy, ai ai rồi cũng phải hiểu sự vô thường là 
thế. Vì là nhân duyên hòa hợp thì tồn tại, nhân duyên không 
còn hòa hợp nữa thì chia ly, phân tán v.v... Chắc có lẽ ông 
Honecker cũng không nghĩ rằng mình phải lưu vong và chết 
như thế. Không biết trong tâm tư ông có một ngôi nhà thờ, 
một vị Linh mục nào để ông nghĩ đến không? Nếu chẳng có 
gì cả, hóa ra tạo hóa và cái chủ nghĩa kia vô tình bạc bẽo quá. 

Trong khi đó tại Tây Đức này đã thành lập một chính 
quyền Liên Bang dân chủ và từ năm 1949 đến nay trải qua 
các đời Tổng Thống như sau: 


- Ông Theodor Heuss (FDP) 1949-1959 
- Ông Heinrich Lũbke (CDU) 1959-1969 
- Ông Gustav Heinemann (SPD) 1969 1974 
- Ông Walter Scheel (FDP) 1974-1979 
- Ông Car] Carstens (CDU) 1979-1984 
- Ông Richard v. Weizsảcker (CDU) 1984-1994 
- Ông Roman Herzog (CDU) 1994-1998 
- Ông Johannes Rau (SPD) (1998 - ) 


Tuy tại nước Đức, Tổng Thống không có quyền như ở 
Pháp và Việt Nam thuở trước. Nhưng Tổng Thống là đại 
biểu tinh thân của quốc gia nên cũng rất quan trọng. Trong 


268 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





8 vị Tổng Thống này chỉ có ông Dr. Richard v. Weizsäcker 
là người gần gũi với Phật Giáo nhất. Vì mỗi lần Đức Đạt Lai 
Lạt Ma sang thăm Đức là ông tiếp kiến rất trọng thể. Dĩ nhiên 
đây là phép ngoại giao của quốc gia, nhưng phải thấy rằng 
không có cảm tình với triết học và Phật Giáo thì đã không có 
những buổi tiếp kiến như thế. 

Từ năm 1949 đến nay, nước Đức đã trải qua 7 đời Thủ 
Tướng. Như vậy trong hơn 50 năm ấy chia đều cho 7, thì mỗi 
vị làm Thủ Tướng độ 2 nhiệm kỳ, nghĩa là 8 năm, nhưng có vị 
làm rất ít như ông Ludwig Erhard (1963-1966) hoặc ông Kurt 
Georg Kiesinger (1966-1969), nhưng cũng có vị làm 15 năm 
như ông Willy Brandt (1969-1974) hoặc ông Helmut Kohl là 
Thủ Tướng từ năm 1982 đến 1998, như vậy tổng cộng là 16 
năm của 4 lần bầu cử. Sau đây là nhiệm kỳ của những vị Thủ 
Tướng tiền nhiệm: 


- Ông Konrad Adenauer (CDU) 1949-1963 


- Ông Ludwig Erhard (CDU) 1963-1966 
- Ông Kurt Georg Kiesinger (CDU) 1966-1969 
- Ông Willy Brandt (SPD) 1969-1974 
- Ông Helmut Schmidt (SPD) 1974-1982 
- Ông Helmut Kohl (CDU) 1982-1998 


- Ông Gerhard Schröder  (SPD) (1998 -) 


Trong thời ông Schmidt làm Thủ Tướng ông cũng đã cứu 
vớt gần 60.000 người ty nạn Việt Nam đến Tây Đức để sinh 
sống. Trong đó có ông Dr. Neudeckt đã dùng chiếc tàu Cap 
Anamur để đi cứu vớt người trên biển Đông và mang về Tây 
Đức. Có thể rằng thế hệ thứ 2 và thứ 3 của người Việt Nam 
sinh ra tại nước Đức này chúng sẽ quên đi những thảm trạng 
vượt biển đi tìm tự do của cha mẹ hay của chính bản thân 
chúng. Do vậy mà những người đi trước cần phải viết lại 


LỜI KẾT | 269 





những trang sử bi đát, đau thương của dân tộc Việt Nam do 
Cộng Sản cai trị nên mới ra nông nỗi ấy. Cũng như người Đức 
thỉnh thoảng vẫn chiếu trên truyền hình cảnh những trại tập 
trung trong thời Hitler độc ác, man rợ như thế nào, để lớp trẻ 
sinh sau đẻ muộn tại ngay chính quê hương này, lấy đó làm 
một bài học nhân bản cho cuộc đời và cái giá để phải đối diện 
với người Do Thái do ông cha ta gây ra và để lại. 

Đường đường là một vị Thủ Tướng của nước Đức, là 
người cha của tự do, đã có công thống nhất nước Đức như 
Thủ Tướng Kohl, nhưng một cái hư danh, một sự mờ tối nào 
đó đã làm cho ông mất hết chân đứng cũng như biểu tượng 
của nước Đức này. Quả thật cuộc đời này rất khó nói và khó 
xác định. Vì cái đúng của ngày hôm qua có thể là cái sai của 
ngày mai và cái sai của ngày hôm qua là cái đúng của ngày 
hôm nay. Ví dụ trường hợp giữa Mỹ, Nga, Trung Cộng thì rõ. 
Cách đây 30 năm không ai có thể nghĩ rằng ngày nay những 
cường quốc ấy có thể bắt tay với nhau. Vì vậy Đức Phật nói 
rằng: Tất cả các pháp đều chỉ có tính cách giả định. Không 
nên tin hoàn toàn vào đó, mà phải thể nghiệm qua bản thân 
mình mới có thể chấp nhận. Đức Phật là một nhà dân chủ, là 
một người sống trên nhân cách của một con người, nên trên 
2.500 năm vẫn còn là tấm gương đạo đức sáng giá cho nhân 
loại và tín đồ noi chung. 

Thông thường trong cuộc sống chúng ta thường hay ỷ 
lại vào thời gian, nghĩ rằng mình còn trẻ chưa già, lo gì học 
hỏi hoặc làm việc. Nghĩ như thế là sai. Vì thời gian và thủy 
triều không đợi chờ ai cả. Nó vô tình lắm. Khi thời gian trôi 
qua, nó sẽ mang theo biết bao nhiêu sự tiếc nuối ngậm ngùi 
của những công việc dở dang chưa làm xong mà phải đi vào 
trong lòng đất lạnh. Thủy triều mỗi ngày lên xuống 2 lần và 
đâu có lần nào giống lần nào đâu? Đã vậy mà thủy triều của 


270 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





ngày hôm qua không phải là thủy triều của ngày mai hoặc 
của ngày hôm nay. Do vậy, phải tận dụng hết khả năng của 
mình đang có để mà tu, mà học, mà hành. 


Chúng ta cũng hay bị hoàn cảnh chung quanh chuyển 
đối, chứ ít khi mình chuyển đổi được hoàn cảnh. Ví dụ như 
World Cup năm 2002 về đá banh tại Đại Hàn và Nhật Bản 
trong tháng 6 năm 2002 là một điển hình. Từ Á sang Âu, từ 
Âu sang Mỹ, Úc hay nhẫn đến Châu Phi đi nữa, bất luận là 
giò nào, ai cũng muốn xem trực tiếp những trận đá như thế. 
Tại Âu Châu, giờ đá banh tại Đại Hàn hoặc Nhật Bản bắt đầu 
từ 1 giờ 30 trưa, không biết tại Úc Châu là mấy giờ. Có lẽ là 
nửa đêm. Ở đây chắc cũng có lắm người phải thức thật khuya 
để xem cho hết trận đá, ngày mai vào sở làm mắt nhắm mắt 
mở và các bạn đồng nghiệp cũng chỉ xoay quanh câu chuyện 
bóng đá mà thôi. Ở Á Châu thì cách chỉ mấy tiếng đồng hồ, 
nên không phải thức khuya. Tuy nhiên tại Việt Nam giờ ấy 
là giờ đi Tịnh Độ của các chùa và mùa này là mùa an cư kiết 
hạ nữa, cũng không thể thiểu những vị Trưởng Lão, những 
Thượng Tọa bỏ giò giảng dạy để xem đá banh. Chánh điện 
sẽ trống vắng. Vì nhiều Thầy trẻ, nhiều Cô trẻ cũng ham môn 
thể thao này lắm. Còn Phi Châu hoặc Mỹ Châu chắc chắn 
cũng phải xem trong những giờ ngủ hoặc giờ làm việc, để 
rồi công chuyện bê trễ và cả thế giới này mấy tỷ người cũng 
chỉ hướng về có một trái banh thôi. Đành rằng thể thao là 
tinh thần cao độ trong nhiều cách đấu tranh khác nhau của 
thế giới ngày nay, nhưng không nên vì thế mà bê trễ mọi 
chuyện. Ngày xưa thế giới cạnh tranh với nhau về súng đạn, 
tàu chiến, xe tăng v.v... rồi sau đó là kinh tế. Bây giờ là bóng 
bàn, quần vợt, đá bóng v.v... Dĩ nhiên là còn nhiều màn hấp 
dẫn khác nữa sẽ được diễn ra trong thế kỷ này hoặc thế kỷ 
tới, chứ những cuộc chơi như thế không dừng lại đây. 


LỜI KẾT | 271 





Tôi không chống lại việc ấy, nhưng có điều phải thành 
thật nói rằng nó ít thích hợp với mình. Chỉ đơn giản có thế 
thôi và nhiều khi nếu tôi quan tâm, tôi chỉ cần biết kết quả là 
đủ rồi, không có thì giò đâu cả một tháng để theo dõi tất cả 
các trận đá, mà nếu tôi dành thời giò đó để làm việc như viết 
sách, dịch kinh thì đã được mấy trăm trang rồi. Đó là ý kiến 
bảo thủ của mình, sẽ có nhiều người cười, bảo rằng: Thầy 
xưa quá, ngày nay đàn bà, con gái còn đá banh, còn Thầy thì 
vẫn chưa ra khỏi cái định kiến về trái banh đó! Trách như 
vậy tôi cũng đành chịu thôi. Có nhiều người không thích 
nên cũng có nhiều lý do để biện hộ lại quan điểm của họ. Có 
người bảo rằng: Mấy chục người mà chỉ giành nhau có một 
trái banh, tại sao không mua mỗi người mỗi trái đá cho nó 
khỏe? Họ nói tiếp: Thế giới mấy tỷ người cũng bị lặn hụp vào 
trong trận tranh tài ấy, há không uống phí thì giờ sao? Đó là 
lập luận của người không thích. Còn người thích đá banh thì 
có muôn ngàn cách để biện hộ. Ví dụ như cá độ với nhau đội 
nào thua, đội nào thắng rồi sát phạt nhau bằng tiền bạc, đãi 
nhau thù tạc v.v... 

Ngay tại chùa Viên Giác này nhiều khi cũng phải hỏi cho 
rõ giờ tranh tài của các đội đá bóng để sắp giờ học, giờ tụng 
kinh đừng trùng vào. Đôi khi phải học hoặc tụng kinh trễ 15 
phút để cho một số quý Thầy, quý Chú thích xem đá banh thì 
hãy xem cho trọn hiệp. Thế là tùy thuận rồi còn gì nữa. Tuy 
tôi không ham mê đá banh, nhưng tôi đã giúp người thích 
môn thể thao này được như ý. Chỉ đơn thuần thôi. Cách đây 
1.500 năm về trước có câu chuyện giữa Ngài Lục Tổ Huệ 
Năng và Ngài Pháp Đạt cũng hay hay. Xin chép ra đây để 
làm quà cho quý vị nhân mùa đá bóng này. 

“Ngài Pháp Đạt đến đảnh lễ Ngài Huệ Năng, nhưng khi 
lễ, đầu không sát đất. Lúc ấy Ngài Huệ Năng mới hỏi Pháp 
Đạt rằng: 


272 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





- Cớ sao lễ mà đầu không sát đất, nếu vậy đừng lễ vẫn 
hơn. Hay là trong tâm ông đang có vật gì, mà ông đang chứa 
chấp đấy? 

Pháp Đạt thưa rằng: 

- Con tụng kinh Pháp Hoa đến ba ngàn bộ. 

Ý nói rằng ba ngàn bộ kinh ấy rất quan trọng hơn cái lễ 
kia và tỏ ý không tôn trọng Lục Tổ, vì công đức tụng kinh 
nhiều hơn. 

Đoạn Ngài Huệ Năng mới nói rằng: 

- Ông đã tụng Pháp Hoa 3.000 bộ, nhưng từ xưa đến nay 
chưa từng chuyển Pháp Hoa mà để cho Pháp Hoa chuyển 
cho nên mới ra nông nỗi ấy. 

Pháp Đạt quỳ xuống đảnh lễ sát đất Ngài Huệ Năng và 
lãnh hội tâm thiền ấy.” 

Chỉ một câu nói liễu đạo thôi, đã làm rung chuyển cả một 
bầu trời tâm thức của Pháp Đạt khi trì tụng 3.000 bộ Pháp 
Hoa kia. Ở đây cũng thế, xem bóng đá làm sao chuyển được 
việc đá bóng kia mới quý, chứ để bóng đá chuyển mình thì 
quả là điều còn đối đãi trong vòng tương đối của thế gian 
vậy. 

Ngày hôm qua đây (25.6.2002) nhằm ngày Rằm tháng 
Năm năm Nhâm Ngọ, đội tuyển Đại Hàn (nước chủ nhà) 
đấu với đội tuyển Đức để giành quyền vào vòng chung kết 
vào chủ nhật (30.6.2002) tới đây. Kết quả là Đại Hàn thua Đức 
0-1. Người Đức thì hể hả tại vận động trường và ngay tại quê 
hương này. Nào pháo bông, rượu champagne mở nút, tiếng 
hò hét, tiếng còi hụ xe hơi ngoài đường làm rung chuyển 
cả màn đêm. Trong khi đó người Đại Hàn thì tiu nghỉu. Vì 
nghĩ rằng mình có thể thắng Đức để đi vào vòng chung kết. 


LỜI KẾT | 273 





Mà nghĩ cũng lạ, từ xưa đến nay chưa có một nước Á Châu 
nào được vào vòng tứ kết, nay thì đã có Đại Hàn. Do vậy mà 
nhiều người Á Châu ủng hộ Đại Hàn lắm. Họ lý luận rằng: 
Đại Hàn đứng hàng thứ 40 mà nay đã qua mặt thế giới như 
thế là giỏi quá, nếu kỳ này mà vào chung kết nữa thì thôi 
khỏi nói! 

Mong đợi là một chuyện, mà nhân duyên, may rủi là một 
chuyện khác. Đến khi hết giờ các anh em làm công quả tiu 
nghỉu bảo rằng: “Đại Hàn thua rồi thật uổng!” Tôi hỏi tại sao 
mình đang ở Đức mà không ủng hộ Đức lại đi ủng hộ Đại 
Hàn? Có người bảo: Đức chỉ gặp hên thôi, chứ đá không đẹp 
như Đại Hàn - là những người trẻ, đá rất hăng! 

Tôi bảo: Đó là thể diện quốc gia của người Đức mà, chắc 
chắn họ không chịu khuất phục đâu. Nghĩ lại cho cùng: Đại 
Hàn cũng bị chia đôi đất nước như Việt Nam, nhưng Nam 
Hàn trong hiện tại không cần ai hỗ trợ, họ vẫn có thể tự lực 
tự cường vực nền kinh tế đứng dậy, ngang hàng với nhiều 
nước tại Á Châu. Có khi nay mai họ còn qua mặt Nhật Bản 
nữa. Vì họ tự ái dân tộc. Đọc lịch sử ta thấy lúc Đệ nhị thế 
chiến (1939-1945) khi người Nhật đánh chiếm và cai trị Trung 
Quốc, Đài Loan, Đại Hàn, Việt Nam v.v... người Nhật rất tàn 
ác, cứ 3 nhà người Đại Hàn mới được dùng chung một con 
đao và còn nhiều thủ đoạn khác nữa. Vì vậy họ sợ người Đại 
Hàn chống lại quân đội Nhật. Do đó mà người Đại Hàn ngày 
nay rất phét Nhật, ít có thiện cảm với người Nhật và ngay 
cả người Đài Loan, Trung Quốc cũng vậy. Thế hệ sinh trước 
năm 1930, 1940 đều biết nói tiếng Nhật rất rành nhưng họ 
không nói. Nếu có dịp buộc phải nói thì họ mới nói mà thôi. 
Vì lúc ấy người Nhật cai trị những dân tộc này và bắt buộc 
các dân tộc bị trị phải học ngôn ngữ của họ. 


274 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Người Việt Nam cũng thế, khi người Pháp đô hộ từ giữa 
thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20, gần 100 năm như thế, nhưng 
sau khi Việt Nam thắng Pháp, thì không khí giao hảo bình 
thường, không thù hẳn sâu như người Đại Hàn đối với Nhật 
và ngay cả việc Nhật Bản đã làm cho Việt Nam chết gần 2 
triệu người vào những năm 45-54, nhưng sự thù oán ngày 
xưa hầu như bây giờ không còn nữa, mà trong hiện tại Việt 
Nam cũng như Nhật Bản có sự giao hảo rất tốt. Cái tỉnh 
thần hòa bình này rất quan trọng. Vì Đức Phật cũng đã dạy 
rằng: Chỉ có lòng từ bi mới dập tắt được hận thù, còn hận 
thù không bao giờ dập tắt được hận thù cả. Nếu kỳ này mà 
Đại Hàn thắng Đức để vào trận chung kết thì Đại Hàn sẽ hỷ 
hả để đá tại sân của Nhật Bản cho biết tay, nhưng việc ấy đã 
không xảy ra. Nếu Đức thua Đại Hàn, chắc rằng họ sẽ khó 
chịu với những người Á Châu lắm. 

Khi tôi viết xong quyển sách này thì mới có chung kết 
ai nhất, ai nhì. Có thể là Đức mà cũng có thể là Brasil hoặc 
Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ở đời thắng thua là chuyện bình thường. 
Ví dụ như trường hợp của Pháp thì rõ. Đội tuyển của Pháp 
đương kim vô địch Âu Châu và Thế Giới, thế nhưng mới vào 
trận đụng độ đầu đã thua, bị ra khỏi vòng loại. Như thế ai 
bảo rằng dở, ai bảo rằng hay? Cái may, cái rủi, cái hên, cái 
xui nó luôn luôn đi kèm với nhau. Brasil hay Đức thắng đi 
nữa thì cũng vậy thôi, để có ngày cũng phải thua. Vậy thắng 
thua là chuyện bình thường của cuộc đời, của lẽ sống, không 
có gì để bi quan và cũng chẳng có gì để lạc quan cả. Đó là câu 
chuyện đá bóng, tôi không chuyên môn mà còn có khả năng 
bình luận như thế. Còn những người chuyên môn thì khỏi 
phải nói, họ có thể thảo luận hàng giờ, viết cả quyển sách 
cũng chưa hết. 


Bây giờ bước sang một lãnh vực khác của cuộc đời đối 


LỜI KẾT | 275 





với 3 trường hợp điển hình bên dưới của người Việt Nam 
sinh sống tại Đức trên dưới 30 năm và chính nơi quê hương 
này đã tạo cho họ trở thành triệu phú và kết quả như thế nào 
thì quý vị sẽ xem nơi phần kết luận. 


Chuyện thứ nhất là có một cặp vợ chồng Việt Nam là 
những sinh viên đi du học từ miền Nam Việt Nam, đến 
Đức từ năm 1969. Họ kết hôn và sinh một cháu bé từ năm 
1975, nay thì cháu đã xong Đại Học. Sau khi hai vợ chồng tốt 
nghiệp Đại Học bàn tính với nhau nên mở tiệm để làm ăn. 
Họ làm ăn phát đạt và phát triển rất nhanh. Chỉ trong vòng 
20 năm ở khắp nước Đức này tại thành phố nào họ cũng có 
những cửa hàng rất lớn. Kẻ ra người vào, kẻ buôn người bán 
rất tấp nập. Nhưng mới đây thì hai vợ chồng đã ly dị, khi 
người chồng ra đi chỉ có một chiếc xe đạp mà thôi. Còn tài 
sản của cải không mang theo được một đồng nào. Đó là nhìn 
từ bên ngoài, còn nội vụ bên trong thì chưa rõ hết, nhưng tôi 
đã nói cho Tăng chúng chùa Viên Giác biết rằng: Quý vị thấy 
chưa - tiền bạc của cải, vợ con, danh vọng, tất cả những thứ 
đó cặp vợ chồng này đã chẳng thiếu thứ gì, nhưng họ phải ly 
dị. Vậy thử tìm nguyên nhân tại sao vậy? 


Câu chuyện thứ 2 cũng là một câu chuyện có thật. Có 2 
vợ chồng người Việt Nam đến ty nạn tại Đức vào khoảng 
năm 1978. Chồng và vợ cố gắng đi học, họ đã xong Đại Học 
và sau đó kết hôn với nhau, hiện tại có một cô con gái độ 10 
tuổi, rất thông minh. Gia đình một thời đã có rất nhiều hạnh 
phúc. 5au đó họ ra mở nhà hàng trở nên giàu có phát đạt. 
Người chồng muốn tiến thân nhiều hơn nên đã dành tiền 
làm được để mua cổ phiếu. Đã có lúc người chồng làm chủ 
trong Konto mình chừng 3 triệu Đức Mã. Vợ chồng này cũng 
hiểu đạo, nên lúc có được tiền họ cũng làm phước cúng chùa 
và làm những công việc từ thiện khác tại Việt Nam nữa. Kế 


276 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





tiếp họ mua một cái nhà, mua một cái nhà hàng để làm ăn 
buôn bán và xây thêm một cái nhà để ở nữa, còn nhà cũ kia 
thì cho mướn. 

Đột nhiên sau vụ 11 tháng 9 năm 2001 vừa qua đã xảy ra 
tại Mỹ, khiến cho cổ phiếu sụt giảm một cách thê thảm. Từ 
việc thực có 3 triệu Đức Mã trong tay và hiện nay (2002) bị 
mắc nợ ngân hàng là 1 triệu Đức Mã. Một hôm cả 2 vợ chồng 
gặp tôi và nói rằng: Chắc là tụi con bán cả 2 ngôi nhà và nhà 
hàng kia trả nợ ngân hàng. 5au đó còn dư bao nhiêu thì lo 
cho con gái ăn học thành tài. Số còn lại mang vào chùa và 
cả chồng lẫn vợ đều muốn sống cuộc đời tỉnh thức của một 
người tu. Tôi bảo rằng: Nếu cả hai đều đồng thuận thì việc 
ấy đâu có khó. Chỉ ngại rằng lâu nay quen làm ăn buôn bán, 
sợ không ở yên được trong chùa mà thôi. Nhưng cả hai vợ 
chồng đều vui vẻ quyết định như vậy. 

Tôi đã đem câu chuyện ấy để nói cho Đại chúng chùa 
Viên Giác biết rằng: Họ vẫn có hạnh phúc đấy chứ. Vì gia 
đình họ không có vấn đề, nhưng tiền bạc, của cải, địa vị, giỏi 
giang như thế liệu có qua được những trở lực, cám dỗ của 
cuộc đời chăng? Hay rồi đâu đó cũng chẳng bằng sự thanh 
tịnh của tâm hồn và sống tự tại nơi thiền môn yên tĩnh? 

Câu chuyện thứ ba cũng là một câu chuyện có thật. 
Chuyện xảy ra cách đây chừng 5 tháng. Một hôm tôi đang 
giảng pháp tại một địa phương ở miền Trung nước Đức, có 
một người tới mách với tôi rằng: “Con có người chị em bạn 
đì mới trúng số 15 triệu Đức Mã ở vùng Stuttgart.” Người 
trúng số có ý cho chùa mượn cũng như cúng dường tổng 
cộng độ 5 triệu Đức Mã. Đã hẹn ngày giờ gặp gỡ, nhưng 
suốt 1 tưần, 2 tưần, rồi 3 tuần cũng chăng thấy tới. Sau đó 
vài tháng tôi gặp lại người kia và hỏi rằng sao lâu quá không 
thấy tới thì được trả lời rằng: Người trúng số kia không còn 


LỜI KẾT | 277 





có ý định cho chùa mượn nữa mà họ đã đầu tư sang Mỹ hết 
rồi. Tôi cười và nói rằng: Vậy sao? 

Quý vị thấy đó 15 triệu Đức Mã đâu phải là số tiền nhỏ? 
Đó là cả một đại gia tài. Nếu biết đầu tư, số tiền ấy có thể 
sinh ra nhiều hơn nữa. Nếu không biết, nhiều khi còn thâm 
vào vốn nữa là khác. Báo chí xưa nay đã đề cập đến rất nhiều 
trường hợp như thế. Có không biết bao nhiêu người triệu 
phú bằng lối đánh Lotto, nhưng cuối cùng họ vẫn nghèo, 
nếu họ không biết làm phước, bố thí, giúp đỡ những gì thuộc 
về từ thiện, công ích xã hội. Kết cuộc rồi tay trắng vẫn hoàn 
trắng tay mà thôi. Vì vậy cho nên tục ngữ Việt Nam có nói 
“Chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời” là vậy. Điều này quá 
khứ đã chứng minh, hiện tại cũng đang có và tương lai cũng 
sẽ có những trường hợp tái diễn như vậy nữa. Từ đó có thể 
rút ra một bài học là ở trên đời này khi biết đủ thì đủ, chứ đợi 
chờ cho đủ thì không bao giờ đủ cả. Vì trên nguyên tắc, lòng 
tham của con người nó không có đáy và không có giới hạn 
cuối cùng. Ngày xưa, người Việt cũng thường nói: “Khôn 
cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết là sống!“ Vậy biết cái gì? 
Phải biết đủ và phải dùng lòng từ để quan sát những sự kiện 
xảy ra trong cuộc đời của mình. 

Đó là 3 câu chuyện tiêu biểu, là 3 bài học rất sáng giá 
cho cuộc đời và tất cả đều xảy ra tại nước Đức này. Tất cả 
đều hợp pháp, tất cả đều đúng đắn chứ không phải những 
chuyện bị tình nghi như bán thuốc lá lậu hay trộm cướp giết 
người, sống với xã hội đen của một số người Việt Nam đã 
xảy ra tại Đông Đức trong thời gian qua. Không phải tất cả 
mọi người Việt Nam đều xấu như vậy, mà cũng không phải 
mọi người Việt Nam đều không có khả năng. Ví dụ 3 trường 
hợp trên đều đáp ứng đây đủ về khả năng, học lực, tài cán, 
tiền bạc, ngôn ngữ v.v... nhưng họ vẫn thất bại như thường. 


278 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Vậy nguyên nhân chính tại đâu? Và làm sao chúng ta có thể 
thoát ra ngoài sự thất bại thường tình ấy? Ngoài đời sống vật 
chất, làm việc ra, chúng ta có cần đến đời sống tâm linh nữa 
không? Và Tôn Giáo nào có thể giúp mình giải quyết những 
khúc mắc ấy? Tự mình đi đến với Tôn Giáo hay Tôn Giáo sẽ 
tìm đến mình? 

Đó là những câu hỏi và câu trả lời dĩ nhiên là mỗi người 
phải tự chọn lựa lấy. Ở đây không có một mẫu số chung để 
làm khuôn mẫu. Tôi đã đem 3 câu chuyện này để nói cho Đại 
chúng chùa Viên Giác nghe. Vì đây là những bài học luân lý 
sống động trong cuộc đời mà mỗi người đều phải tự mình 
soi sáng cho lối đi của mình để tự trả lời những câu hỏi mà 
mình hay gặp phải. Ví dụ như hạnh phúc là gì? Khổ đau là 
gì? Thất bại là gì? Thế nào là thành công? Thế nào là một tôn 
giáo? Thế nào là bộ mặt thực của tình yêu? v.v... 


Dưới đây là một câu chuyện cũng có thật và chuyện xảy 
ra tại Việt Nam chứ không phải tại xứ Đức này. Theo tôi nghĩ 
đây cũng là một bài học luân lý, đạo đức, nhân cách của con 
người, mà ai trong chúng ta cũng có thể rút tỉa kinh nghiệm 
để làm hành trang đi vào cuộc sống tạm bợ này. 

Nguyên hồi tôi còn ở Việt Nam, khi ở Hội An (1964) tôi 
có mấy người bạn tu cùng lứa, nhưng sau 1975 thì kẻ đi đây, 
người đi đó, lưu lạc khắp bốn phương trời. Trong thời gian 
ấy tôi ở ngoại quốc có nghe tin là anh A ra đời, chị B kết hôn, 
anh C đi dạy học v.v... Bẵng đi một thời gian hơn 20 năm như 
thế tôi không có liên lạc. Sau này tôi được biết chính xác là 
chú A đã ra đời, lập gia đình được mấy con và chú B đã có 
gia đình rồi, hiện con cái đã lớn và bây giờ vào chùa xuất gia 
trở lại. Thỉnh thoảng tôi vẫn có giúp đỡ cho một số trường 
hợp ngặt nghèo như con cái đi học ở Đại Học thiếu tiền đóng 
tiền trường hoặc một vài công việc từ thiện khác. 


LỜI KẾT | 279 





Rồi một hôm tôi nhận được lá thư dày cộm, độ 8 trang 
giấy viết tay, gởi đi từ Sài Gòn, chữ viết rất đẹp và đúng là 
bạn cùng tu với tôi gần 40 năm về trước. Anh ta tâm sự: 

“Thưa Thầy! Bây giò mọi việc đã rõ ràng, con mong Thầy 
cho con tái sinh vào một cuộc sống khác, mà cuộc sống đó 
không còn hệ lụy với gia đình, sự ràng buộc với vợ con, thê 
tróc tử phược. Con muốn thoát ly ra khỏi địa ngục của cái 
gia đình này, ý con đã quyết. Mong Thầy cho con tái sinhl 
Nhưng nếu con không viết rõ nguyên nhân thì Thầy của con 
sẽ không hiểu tại sao như vậy. Và đây là vở kịch của cuộc 
đời con. 


“Sau khi con ra đời (1975) con đã lấy vợ và vợ con cũng là 
một Phật Tử nhưng không thuần thành lắm. Cô ta ít đi chùa, 
do vậy mà giáo lý cũng không thâm hiểu nhiều. Ở đây thỉnh 
thoảng con cũng có hướng dẫn cho vợ con, nhưng kết quả 
không như ý. Ngày lại tháng qua tụi con chung lòng chung 
sức gây dựng được một mái ấm gia đình và sinh được 2 cậu 
con trai. Đồng thời ăn nên làm ra. Vì con là nhà thâu may 
mặc, nhà tạo mẫu, nên gặp thời, tiền vô như nước. Con đã 
mua được 2 căn nhà, một để ở, một cho thuê, đồng thời sang 
lại một tiệm may mặc thời trang rất đắt giá. Irong khi đó mọi 
sự giao dịch bên ngoài, con để vợ con lo liệu, vì để vợ con tin 
tưởng, nên ngay cả tiền bạc con cũng chẳng quan tâm, mà 
con chỉ cố gắng gầy dựng nên sự nghiệp và dạy dỗ con cái 
mà thôi. Đồng thời bây giờ cũng cảm thấy đầy đủ nên bỏ thì 
giò để nghiên cứu lại sách vở, kinh kệ mà ngày xưa đã quên 
lãng hết rồi, hoặc chỗ nào chưa đọc tới thì nghiên tầm thêm. 

“Vợ con lấy cớ đi giao dịch chỗ này chỗ kia, đi sớm về 
muộn và đồng thời ăn mặc hở hang, trau giồi sắc diện. Con 
đã cảnh cáo nhiều lần và vợ con đã chăng nghe. Con cứ làm 
việc của con, để cho vợ con được toại ý. Xem như cả 2 người 


280 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





đều đồng sàng nhưng dị mộng. Ngày tháng càng cách biệt 
đần và sự nội kết giữa 2 người lại dâng cao. Đồng thời vợ con 
cũng đã chơi hụi, nên lấy cớ là thua lỗ và phải bán bớt một 
cái nhà. Sau đó thì máy giặt, tủ, giường lần lượt đội nón ra đi. 
Chẳng mấy chốc cái tiệm may mặc cũng phải bán và con cam 
tâm đi làm thợ giặt cho hãng may mặc khác cho qua ngày 
cũng như bù đắp lại những thua lỗ đó, nhưng tình cảm càng 
ngày càng sứt mẻ nhiều hơn và vợ con ngang nhiên thách 
thức cũng như liên hệ với bạn trai công khai hơn. Từ đó vợ 
chồng con đâm đơn ly dị và cái nhà ở cuối cùng cũng không 
thuộc về con. Bây giờ con là một gã cùng tử, đã ra ở riêng và 
cũng không có đủ số tiền để gởi thư cho Thầy kỳ này. Kính 
mong Thầy cứu độ con và cho con tái sinh ở một nơi khác, 
con xin xuất gia và bái Thầy làm Sư phụ. 

“Dĩ nhiên đây không phải là sự chạy trốn bổn phận hay 
trách nhiệm, vì 2 đứa con của con đã trưởng thành rồi. Bây 
giờ con chỉ muốn đành thì giờ còn lại trong cuộc đời của 
mình để quay về bờ giác. Thời gian đã gặm nhấm cuộc đời 
con. Nay tuổi đã ngoài 50 rồi, không còn thời gian để chờ đợi 
nữa. Kinh mong Thầy hoan hỷ giúp đỡ con...” 


Bức thư nội dung viết về một câu chuyện như thế. Đọc 
xong thư nước mắt tôi đầm đìa chảy. Tôi nghĩ đây cũng là bài 
học cho đệ tử của mình. Khi còn sống trong chùa thì hướng 
ngoại, nghĩ rằng chắc ngoài nhân gian có gì vui lắm. Đôi khi 
có những vị chân trong chân ngoài và cũng có nhiều người 
ở ngoài đời đang trên thực tế chán ngán những nỗi bất công 
nên tìm đến cửa chùa để được xuất gia tu niệm nhằm thanh 
thản tâm hồn. 

Một người bạn tôi đã gọi tôi là vị Thây, một người bạn 
trinh nguyên. Hơn 50 tuổi là hơn 50 mùa xuân thanh khiết, 
thánh thiện, không nhuốm chút bụi trần. Còn bạn tôi đã bị 


LỜI KẾT | 281 





giày vò nơi tâm thức, nơi hố thắm của tử sinh, nơi ngả ba 
đường của sự sanh tử. lôi có gọi điện thoại về thăm và đã 
tìm cách giúp đỡ và người bạn ấy đang thể hiện lời hứa đó, 
đang tìm về bến giác ở một nơi chốn gần đây. Nay mai quý 
Vị sẽ có cơ hội gặp gỡ. 

Mới nghe qua chắc quý vị nghĩ là một câu chuyện tiểu 
thuyết như mấy cuốn sách tôi đã viết trong thời gian trước, 
nhưng ở đây, với câu chuyện này là thực 100%. Tôi đem câu 
chuyện ấy hướng dẫn cho chúng Tăng tại chùa Viên Giác 
đang tu học. Nếu xét về danh thì chú này trước năm 1975 đã 
đậu Tú Tài 2 ban C, văn chương hay đáo để, nếu xét về sắc 
thì dù không đẹp trai lắm nhưng cũng chẳng xấu trai. Nếu 
xét về tài sản của cải thì cũng chăng kém ai, nhất là trong xã 
hội Cộng Sản mà có được những của cải như thế là nhiều. Xét 
về đường tình duyên, con cái thì cũng không phải là người 
chồng đáng trách, nhưng ở đây lỗi tại ai? 

Đó là câu hỏi mà mọi người nên tự trả lời. Có thể người ta 
sẽ bảo: Người chồng hững hờ với vợ trong việc chăn gối, nên 
mới sinh ra những sự cố như thế! Nhưng đồng thời cũng có 
kẻ bảo: Người vợ đã phản bội chữ tín của chồng mình, đang 
tâm đi theo người đàn ông khác, mặc đầu chồng mình vẫn 
còn đó v.v... Thôi thì có muôn ngàn cách trả lời khác nhau, 
mà câu trả lời tốt nhất theo tôi nghĩ vẫn là sự quyết định của 
người chồng hay người vợ khi muốn đoạn tuyệt với dĩ vãng 
của mình để đi tìm một sinh lộ mới. Nếu không, con người 
sẽ bí lối. Ở những nước văn minh ngày nay có nhiều cơ quan 
cố vấn về tình yêu, gỡ rối tơ lòng, tâm lý trị liệu v.v... Nhưng 
theo tôi nghĩ nhân vật chính vẫn là người chồng và người vợ, 
còn người thứ ba ở ngoài câu chuyện thì cũng chỉ có thể góp 
ý thôi chứ không thể quyết định vấn đề được. 


282 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Tất cả những câu chuyện tôi đã kể trên đều là những câu 
chyện thật và dưới cái nhìn của một nhà tu, tôi có một cách 
giải quyết khác. Còn quý vị đĩ nhiên kinh nghiệm cuộc sống, 
kinh nghiệm về tình yêu nhiều hơn tôi, nên có lẽ giải quyết sự 
việc một cách đơn giản hơn chăng? Nhưng đầu cách nào đi 
nữa thì cuộc đời này sao mà nó tục lụy quá, phũ phàng quá 
phải không? Đâu là hạnh phúc chân thật? Đâu là tình yêu cao 
thượng? Theo tôi nghĩ, người Đức cũng vậy thôi, vì người 
Đức cũng là con người. Người Đức còn có nhiều vấn đề khúc 
mắc hơn là người Việt Nam nữa. Nhiều câu chuyện thương 
tâm có đăng nơi báo chí, sách vở mà hằng ngày chúng ta đọc 
được. Thiết nghĩ cũng không nên biên chép vào đây thêm 
tốn giấy mực. Điều chúng ta cần quan tâm và hiểu biết là 
mình muốn gì và mình có tự biết mình là ai không? Điều ấy 
mới quan trọng. 

Một hôm trong giờ học Đại Trí Độ Luận của Tăng chúng 
chùa Viên Giác, tôi có đặt ra câu hỏi cho mọi người rằng: Ở 
trên đời này cái gì là khó nhất? Có người trả lời thế này, có 
người trả lời thế kia. Dĩ nhiên là không hoàn toàn sai, mà 
chẳng hoàn toàn đúng. Thật ra lâu nay chúng ta cứ nhìn ra 
ngoài để so sánh sự việc, giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu v.v... 
nhưng đâu có ai tự thấy mình đâu, cho nên mới xảy ra nhiều 
câu chuyện trên trời dưới đất như thế. Cho nên câu trả lời 
đúng nhất là: “Tự hiểu được mình là khó nhất.” Điều ấy tôi 
mong đợi, nhưng đã không có người trả lời đúng. 


Bởi vậy, trong cuộc sống này chúng ta hơn thua nhau 
không phải vì bằng cấp, địa vị, sang hèn, đẹp xấu v.v... mà 
chúng ta hơn hoặc thua nhau chỉ là vấn đề ý chí mà thôi. Kẻ 
nào kiên trì nghị lực, có ý chí bền vững qua suốt thời gian và 
không gian thì kẻ ấy sẽ thành công. Cái ý chí ấy giúp ta làm 
Phật, làm Tổ, làm chư Thiên, làm người. Đồng thời cũng cái 


LỜI KẾT | 283 





ý chí đó nó làm cho chúng ta xuống địa ngục, nếu chúng ta 
không kiểm soát được tự thân của mình. Ý chí nó quyết định 
quan trọng như thế. Xin đừng xem thường. 


Ngoài ra chúng ta cũng phải học hỏi trau giồi kiến thức 
nữa. Học thì phải có bằng cấp, khi làm giám đốc ra lệnh cho 
nhân viên họ mới nghe lời. Nếu ta không có kiến thức, kẻ 
thuộc hạ sẽ khinh thường. Kiến thức cũng do từ sự học mà 
ra, nhưng kiến thức không nhất thiết có từ bằng cấp. Kiến 
thức ấy có được là do sự tự tìm tòi nơi sách vở, kinh điển. 
Bởi vậy ở trong đời này người ta thường chọn 2 loại người 
tiêu biểu để dạy ở Đại Học hay làm Giám Đốc một công 
xưởng, hoặc ngay cả làm Dân Biểu Quốc Hội, Thủ Tướng, 
Tổng Thống một nước v.v... Đó là những người có năng lực 
và những người thành công qua bằng cấp. Ngày xưa các xã 
hội Á Châu còn vua chúa cũng đặt ra những kỳ thi để chọn 
những quan văn tài giỏi và đặt ra những kỳ thử trí dùng 
mưu để đất nước có được những quan võ tài ba. Văn và Võ là 
hai bộ phận quan trọng của một quốc gia thuở bấy giờ. Còn 
bây giờ có nhiều bộ phận như khoa học, kỹ thuật, môi sinh 
v.v... còn đa diện hơn, nhưng dưới mắt tôi, đầu ở trong hoàn 
cảnh nào thì 2 điều kiện ắt có và đủ để được thành công là 2 
điều kiện đã được nêu trên. 


Ngoài ra, còn một điều kiện thứ 3 nữa cũng không 
kém phần quan trọng, đó là “hằng”. Hằng ở đây có nghĩa 
là “hay”, “thường”, “luôn luôn”. Vậy chúng ta hằng cái gì? 
Nếu chúng ta đã tạo ra một công việc, chúng ta biết mục 
đích ấy rất rõ ràng, phải luôn theo đõi mục đích ấy để đi đến 
thành công. Không ai làm cho mình thành công cả, mà chính 
ở mình. Cũng chẳng có ai làm cho mình thất bại cả, cũng chỉ 
là chính mình. Vậy sự cố găng, lòng nhiệt thành, sự nhẫn nại 
là những yếu tố quan trọng để quyết định mỗi con người, 


284 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





nhưng khi danh vọng có rồi con người dễ tự cao ngã mạn. 
Khi địa vị có rồi thì đễ tham lam, hối lộ, quyền thế. Khi tình 
yêu đã đến cao điểm rồi thì người ta dễ sinh ra vụng trộm 
khó coi. Đến lúc ấy chồng đổ thừa vợ, vợ đổ lỗi chồng, chẳng 
ai nhường nhịn nhau. Cứ như thế mà ra tòa ly dị. Nếu mọi 
người ai cũng biết rằng đó là lỗi của mình thì hy vọng cuộc 
đời này đẹp đẽ dường bao! Tôi hy vọng một ngày nào đó 
nhân loại sẽ lấy nguyên lý này làm chính để mà sống, mà tu 
thân thì gia đình mới vui vẻ, hòa hợp, xã hội mới ít lầm than 
hơn và chính phủ không phải đặt ra nhiều đạo luật để cai trị 
dân nữa. 


Tôi viết quyển sách thứ 34 này với nhan đề là “Cảm Tạ 
Xứ Đức” và chắc cũng có nhiều người Đức sẽ tìm tòi để xem 
thử tôi cảm ơn họ những gì? Có lẽ có người thất vọng vì đã 
không nêu đích danh họ về những sự trợ giúp vật chất như 
cái ghế, cái bàn, cái tủ v.v... mà ở đây tôi chỉ giúp cho con 
người, giúp cho đời có một cách sống, một cái nhìn lạc quan, 
tự chủ cho người Việt mà theo tôi nghĩ người Đức cũng cần 
đến. Đó là sự đóng góp của tôi cũng như của người Việt Nam 
cho xứ sở này. 


Còn những sự đóng góp giúp đỡ người Việt Nam chúng 
tôi của Bộ Nội Vụ Liên Bang đặc trách về vấn đề văn hóa 
và truyền thông thì tôi đã cảm ơn tỉ mỉ ở bên trên rồi. Nếu 
quý vị nào muốn biết thêm chỉ tiết thì xin đọc thêm luận án 
tốt nghiệp Cao Học và Tiến 5ĩ của đệ tử tôi là Thầy Thích 
Hạnh Giới đã viết về “Phật Giáo Việt Nam tại Đức” cũng 
như “Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ“ thì rõ hơn. Vì những 
sách ấy có dẫn chứng kỹ càng hơn. Ngoài ra quý vị cũng có 
thể xem thêm ở những sách của ông Dr. Martin Baumamn là 
Giáo sư Tôn Giáo học tại Đại Học Hannover và ngay cả sách 
của bà Dr. Rumpt cũng đã có đề cập đến. Họ là những học 


LỜI KẾT | 285 





giả chuyên ngành nên cách viết, cách trích dịch rõ ràng hơn 
cách viết và cách lập luận của tôi. 

Mai đây chắc chắn rồi tôi cũng phải chết và quý vị cũng 
không thể sống hơn 100 năm nữa để nhìn cuộc thế đổi thay. 
Tuy nhiên những gì xảy ra trong quá khứ là thành quả trong 
hiện tại và những gì trong hiện tại chúng ta đang tạo tác sẽ là 
kết quả của tương lai. Do vậy lịch sử vẫn còn đó, lịch sử phải 
trôi qua và chắc chắn rằng lịch sử không không dừng lại một 
chỗ. Những điều tôi viết hôm nay để tạ ơn nước Đức sẽ còn 
lại ngàn năm sau trong thư viện, trong lòng người chuyển 
tiếp của tử sinh. Vì nơi này đã nuôi tự do cho chúng tôi sống, 
cho hơn 100.000 người Việt nơi đây. Ơn cứu tử ấy chúng tôi 
không thể quên chính phủ và nhân dân Đức được. 


Ngoài ra ông Dr. Ernst Albrecht, ông Dr. Neudeckt, ông 
Dr. Gei6ler, ông Dr. Helmut Schmidt v.v... là những ân nhân 
của chúng tôi mà chắc chắn rằng không có một người Việt 
Nam nào đang sống trên quê hương nước Đức này quên đi 
được những ơn cứu tử này cả. Người ta bảo: “Cứu vật, vật 
trả ơn. Cứu nhơn, nhơn trả oán”, nhưng trong trường hợp 
này nó không đúng với người Việt Nam chúng tôi trong hiện 
tại, lại càng không đúng với những người Phật Tử Việt Nam 
hiện sinh sống nơi đây. Vì kẻ làm ơn bao giờ cũng hay quên 
và người mang ơn bao giờ cũng nên nhớ. 

Đặc biệt ở đây tôi cũng xin cảm ơn ông Dr. Meihorst. Ông 
ta là người đỡ đầu của ngôi chùa Viên Giác này từ khi xây 
dựng đến nay. Quả thật là một người Đức tốt bụng có một 
không hai tại xứ Đức này. Năm 1989 khi khởi công xây cất 
chùa Viên Giác mới này thì chẳng may gặp một chuyện khó 
khăn là ở dưới lòng đất bị đóng bê-tông lâu đời, phải trục lên 
mới làm từng hầm được. Tôi có nhờ ông Steinmann, người 
chủ nhà cho thuê hãng để làm chùa ở đường Eichelkamp, đã 


286 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





giới thiệu cho tôi hãng đấu thầu xây dựng và khoan nền đất 
thử nghiệm trước khi xây. Tuy hãng của ông Mehmel trúng 
thầu, ông Dr. Meihorst không trúng, nhưng ông đã giúp cho 
chúng tôi từ khâu nhờ Luật sư biện hộ để đòi bồi thường 
thiệt hại và thương lượng với hãng thầu Mehmel để chúng 
tôi trả góp trong việc xây dựng v.v... Thế là ông đã trở thành 
cố vấn cho chùa chúng tôi cũng như cho Giáo Hội tại đây. 


Trước khi ông giúp, chúng tôi cũng không biết ông là 
ai, nhưng sau đó qua tìm hiểu thì biết rằng ông là Chủ Tịch 
của Hội Bundesingenieurkammer (Kỹ sư Liên Bang) gồm 
800.000 trí thức, có địa vị trong xã hội Đức. Đồng thời ông 
cũng là Chủ Tịch của Niederesachsische Ingenieurkammer 
(Hội Kỹ Sư của Tiểu Bang). Đúng là một người có chức 
quyền, giàu có, địa vị, nhưng lúc nào cũng khiêm nhường. 
Nhiều khi chúng tôi thiếu hụt tài chánh, chúng tôi nhờ ông 
giúp đỡ, ông cũng đã vui lòng cho mượn không lấy tiền lời. 
Ông và anh Kiến trúc sư Trần Phong Lưu rất đắc ý với nhau 
trong việc xây cất ngôi chùa Viên Giác này. Phải nói rằng ông 
và anh Lưu là hai nhân vật chính trong khi xây dựng chùa 
Viên Giác từ năm 1989-1991, rồi từ 1991-1993 thì nhiệm vụ 
tinh thân ấy mới thư thả một chút. 

Thỉnh thoảng tôi có mời ông tới chùa thăm viếng, ăn 
cơm và đàm đạo Phật Pháp. Tuy ông không phải là Phật Tử, 
nhưng ông hay ngồi Thiền và có chân trong “Hội nhịn đói”. 
Mỗi lần nhịn đói như thế cả một tuần lễ hay vài chục ngày để 
gạn lọc thân tâm. Một hôm tôi nhờ ông đào cho một cái giếng 
để tưới cây trong vườn chùa, ông sẵn sàng kêu thợ tới và sau 
khi đào xong thì ông không đòi trả tiền và xem như việc ấy 
dùng để cúng chùa chứ không có điều kiện gì cả và hầu như 
tất cả những gì ông làm, đều không lấy một đồng tiền nào. 
Vì ông biết chùa chúng tôi là một hội từ thiện, vô vụ lợi. Ông 


LỜI KẾT | 287 





cũng đã cúng cho chùa Viên Giác một bàn thờ bằng gỗ sơn 
son thếp vàng đang ngự trị giữa chánh điện chùa Viên Giác 
và mỗi năm có lễ Phật Đản hay Vu Lan chúng tôi tôi vẫn hay 
mời ông đến phát biểu ý kiến, đã làm cho người Việt Nam 
tham dự lễ rất cảm động. 

Trong xã hội đĩ nhiên có nhiều loại người. Người tốt như 
ông Dr. Meihorst thì ở đâu cũng có, nhất là ở xứ Đức này, 
nhưng đồng thời cũng là người Đức, nhưng cũng có những 
người không đủ tư cách như trộm cắp, rượu chè, tìm cách 
lạm dụng của công v.v... Ở xã hội nào thì cũng chẳng thiếu 
những loại người như vậy, nhất là ở những xã hội kém văn 
minh như một số nước Á Châu, Phi Châu, Trung Đông v.v... 
thì người lãnh đạo có quyền tóm thâu quyền lực, của cải về 
cho mình. Tuy dân chúng có biết nhưng chẳng dám làm gì, 
vì có luật pháp đứng sau lưng để bảo vệ họ. Vả lại ở những 
xã hội như thế các cơ quan ngôn luận, truyền thông vẫn là 
của chính quyền, chỉ loan tin có một chiều thì những sự lem 
nhem, mờ ám đó khó mà phơi bày ra sự thật. Còn các xã hội 
Âu Mỹ ngày nay trình độ dân trí cao, cơ quan truyền thông, 
báo chí v.v... đa phần là độc lập với các cơ quan công quyền 
cũng như luật pháp, nên họ đã nêu lên những trường hợp 
thối nát, bất công trong xã hội để chính quyền lưu tâm và 
người dân lại hưởng được quyền an sinh xã hội. Xã hội dân 
chủ khác với chế độ độc tài là vậy. 

Mới đây một cuộc nghiên cứu cho thấy rằng nước Trung 
Hoa cũng sản xuất phần mềm của computer trong năm 2001, 
nhưng chỉ thu vào được mấy trăm triệu đô-la, trong khi đó 
nước Ấn Độ đã thâu vào được 8 tỷ đô-la. Sau khi nghiên cứu 
kỹ càng thì mới biết rằng: Sở dĩ Ấn Độ có phần thâu vào cao 
như thế. Vì lẽ ở Ấn Độ khi sản xuất có tự do cạnh tranh, tự 
do mậu dịch. Còn tại Trung Hoa chỉ sản xuất có một chiều 


288 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





và làm việc với tinh thần bao cấp của xã hội chủ nghĩa, cho 
nên con người ít mong gì hơn là bảo vệ chỗ làm của mình, 
có chân trong hợp tác xã là quý rồi. Việc lỗ lã đã có nhà nước 
lo. Tại sao phải nhọc công tốn sức cạnh tranh làm gì. Đó là 
thành quả khác biệt của tự do và độc tài, dân chủ và phi dân 
chủ. 

Ngày hôm nay thì thế giới đã toàn câu hóa. Con người trở 
nên nhỏ bé nhưng linh hoạt vô cùng. Vì chỉ trong một giây 
lát, chuyện gì xảy ra trên thế giới người ta cũng đều có thể 
hiểu ra nhanh chóng qua điện thoại, điện thư, Internet v.v... 
Thế nhưng có một điều, tìm cách để hiểu chính mình hay 
những thành viên trong gia đình mình thì hầu như lơ là vắng 
bóng. Đây là thảm trạng của nhân loại trong tương lai. Thất 
nghiệp, ly dị, tự tử, tâm thần v.v... sẽ còn nhiều hơn nữa. Vì 
lẽ con người chỉ tự làm thỏa mãn cái gì cho chính mình về 
phương diện vật chất như phải làm sao cho có cái nhà rộng, 
chiếc xe riêng, cái phòng riêng, cái gì cũng riêng hết là hạnh 
phúc. Trong khi đó cái chung thì chẳng có một cái gì. Vì vậy 
nên Tôn Giáo đóng góp một vai trò rất quan trọng trong cuộc 
sống hằng ngày về cả 2 lãnh vực vật chất cũng như tinh thần. 

Con người sống mà không có phần tâm linh hướng 
thượng thì đâu có khác gì cây cỏ, gỗ đá? Do vậy, một cuộc 
sống đầy đủ là một cuộc sống phải được cân bằng giữa vật 
chất và tinh thần, chứ không thể chỉ sống cho quyền lợi cá 
nhân của mình mà quên đi quyền lợi của kẻ khác. 

Ngày hôm nay tại Âu Châu này, nhất là người Đức, hay 
tin vào Fengshui (Phong thủy). Nghĩa đen có ý là gió và nước. 
Gió và nước là hai vật có thể làm thay đổi cuộc sống của mỗi 
con người, mỗi gia đình. Nghĩa bóng có nghĩa là: phương 
hướng, địa lý, đất đai, nhà ở. Tại Á Châu người Trung Hoa 


LỜI KẾT | 289 





phát minh ra vấn đề này trước. Ngay cả việc chọn ngày giờ 
tốt xấu để làm cưới hỏi, ma chay, xây nhà, xây chùa, xây cung 
điện, xây đền, xây miếu, xây mộ, dựng bia v.v... tất cả đều 
phải xem ngày tháng tốt xấu để hợp với gia chủ, mới mong 
làm ăn phát đạt, ít bệnh hoạn và phát triển nhanh chóng. Do 
vậy mà nhiều người tin vào thuật Phong Thủy này. Dĩ nhiên 
là cũng có cái đúng và có cái sai, chứ không phải hoàn toàn 
đúng hết và hoàn toàn sai hết. 

Ví dụ có một gia đình xây một ngôi nhà rất đẹp, nhưng 
sau khi dọn về ở đó một hai năm lại không thích hợp, con cái 
đau ốm, địa vị mất đần trong xã hội v.v... Gia đình ấy bán 
nhà đi ở chỗ khác. Lại có người đến mua để ở. Gia đình đến 
sau tự nhiên phát đạt, thịnh vượng. Vậy việc này do đâu mà 
có? Nếu đứng về phương diện địa lý, các Thây Fengshui sẽ 
nói rằng: Nhờ gia chủ mới này biết sửa cái cửa xây về hướng 
khác thích hợp hơn, nhờ đổi vị trí giường nằm của vợ chồng 
và con cái, nên mới được vậy. Có thể người ta tin điều đó, 
nhưng có một điều không kém phần quan trọng mà người ta 
không thấy để tin là dưới nền nhà đó có một ngôi mộ cổ, hay 
một dòng nước chảy ngang qua đó. Nếu gia chủ dời phòng 
ngủ đi nơi khác, không nằm trên chỗ có ngôi mộ cổ hoặc 
nơi đòng nước chảy ngang qua thì con cái sẽ hết bệnh và vợ 
chồng sẽ vui vẻ. Nhờ vậy mà nhà cửa lại phát đạt. Còn một 
điều khác nữa mà người có tôn giáo phải tin đó là cái đức 
của gia đình đến sau. Nhờ có đạo đức hay làm phước, bố thí, 
cúng dường, cứu đời, cứu người, nên mọi chuyện tai ương 
đều qua hết. Bởi vậy tôi thường hay nói: Thân ta tuy có đó, 
nhưng sẽ trở thành không. Vì khi đất, nước, gió, lửa trong 
thân thể không còn hòa hợp nữa thì thân cát bụi này sẽ trả về 
cho cát bụi. Còn tâm ta tuy là không, nhưng nó có. Chính nó 
đã tạo nên Thiên đường, Địa ngục, Cực Lạc, chư Thiên chứ 


290 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





không ai khác. Do vậy mà cái đức ấy là do tâm sanh và đây 
là hành động cũng như kết quả, tuy là vô hình nhưng trên 
thực tế là có. 

Ngôi chùa Viên Giác từ khi tạo lập cho đến nay cứ phát 
triển không ngừng. Có người nói rằng tôi có phước nên mới 
được vậy. Hoặc giả nhờ Kiến Trúc Sư đo cửa ra vào nào cũng 
đúng với kích thước của thước Lỗ Ban nên chùa mới thịnh 
như vậy. Có thể cũng không sai mà cũng không đúng. Vì lẽ 
cái chùa, cái nhà, tượng Phật v.v... chỉ là vật vô tri. Mình di 
động hay để yên chúng đều bị lệ thuộc vào mình cả. Do vậy 
mà cái ý hướng cho vấn đề đó mới là quan trọng, chứ cái vật 
bị đặt để hoàn toàn không quan trọng. 

Từ khi xây dựng ngôi chùa Viên Giác này và kể cả trước 
đó hàng chục năm, chính tôi và Tăng chúng cũng như Phật 
Tử mỗi ngày đều tụng kinh bái sám, trì chú, tham thiền, làm 
phước, bố thí, cúng dường v.v... Chính nhờ đó mà ngôi chùa 
được phát triển và tôn tại cho đến ngày nay và một mai đây 
ngôi chùa này sẽ suy vi, nếu những người kế tiếp không tạo 
ra những giọt mật đạo đức để cho ong bướm có thể gần gũi 
thì số người đến chùa càng ngày càng ít đi và sự hỗ trợ vật 
chất cũng như tinh thân sẽ không còn nhiều như xưa nữa. 
Hoặc cũng có thể phát triển nhiều hơn xưa, nếu vị Trụ Trì và 
Đại chúng biết tu học hành trì không cho tạp niệm xen vào 
thì chẳng mấy chốc ngôi chùa này sẽ phát đạt hơn xưa. 

Nói cho cùng thì đất đai cũng rất quan trọng. Nó nuôi 
sống ta trong từng hơi thở và bảo bọc ta trong từng giờ, từng 
phút, từng giây. Do vậy mà phải trân quý mặt đất. Từ mặt 
đất có thể cho ta lương thực như hoa, quả, rau, đậu, lúa, mè, 
khoai, bắp v.v... Và con người cũng sống nhờ vào đất, nhưng 
đôi khi con người cũng vô tình làm cho đất mẹ bị giày vò, đổ 
lên mặt đất ấy không biết bao nhiêu là chất độc thừa thãi, để 


LỜI KẾT | 291 





rồi chính những chất độc này sẽ chảy ra biển làm cho biển bị 
vấn đục. Cá ăn, cá sống trong lòng sông, lòng biển ấy sẽ bị 
nhiễm độc. Con người ăn lại cá, sẽ bị bệnh triền miên. Hoặc 
giả cây cối bị nhiễm độc, chúng ta ăn vào cơ thể cũng sẽ bệnh 
hoạn lây. Vậy chính mình đã hại mình, chứ có ai đã hại mình 
đâu. Khi khổ đau khó nhọc đến thì mình đổ thừa cho cái này 
cái nọ, nhưng khi hạnh phúc đến thì chả ai trân quý chút nào. 

Có lần tôi đọc một câu chuyện của một nữ văn sĩ Việt 
Nam viết về sự hiện hữu của một ngôi chùa tại miền Trung 
đất Việt. Câu chuyện kể rằng: Có một ngôi chùa đó được 
xây lên hoàn thành, nhưng trong 3 năm liền đã phải thay 
đổi 7 đời trụ trì. Lý do giải thích bằng nhiều cách khác nhau, 
nhưng ở đây phải biết rằng đã có 4 người chết sau khi đến 
nhậm chức và 3 vị kia phải đời chỗ ở. Đây là sự thật. Có 
người bảo dưới nền chùa là một nghĩa địa, các vong hồn chết 
chưa có siêu. Có thể nơi đó ma quỷ nhiều lắm, mạnh hơn cả 
phép Phật cho nên phải bị chúng hành hung. Hoặc giả đức 
hạnh của những vị Sư này còn kém, nên mới có hiện tượng 
ấy v.v... 


Tôi được ở yên đây trong 12 năm qua tại ngôi chùa mới 
này là do chư Phật, chư Long Thần Hộ Pháp chở che gia hộ 
và do sự hành trì miên mật thần chú Thủ Lăng Nghiêm của 
chính mình và Đại chúng nên chánh điện chùa Viên Giác có 
một năng lượng rất nhiệm mâu. Ngoài ra chùa Viên Giác còn 
thờ Xá Lợi Phật cũng như thờ các thứ đất thiêng nơi Đức Phật 
sinh ra, nơi thành đạo, nơi thuyết pháp lần đầu tiên và nơi 
nhập Đại Bát Niết Bàn. Do vậy mà vị trí của ngôi chùa vẫn 
còn đứng vững với thời gian. Có thể 100 năm, 200 năm, 500 
năm hay 1000 năm sau những pho tượng, những mô hình 
của ngôi chùa thì vẫn còn đó, nhưng tôi và quý vị thì đã vào 
lòng đất lạnh tự thuở nào, vẫn còn đó sừng sững một bóng 


292 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





hình mà đầu cho năm tháng có trôi qua, lòng người có thay 
đổi, vị trí của nơi ấy không thay đổi. Đó là ngôi chùa Viên 
Giác trong tâm khảm của mọi người Việt cũng như Đức. Do 
vậy, cảm tạ xứ Đức đã dành cho người Phật Tử có một nơi 
chốn như thế để đi về, để lễ bái và nguyện cầu. 

Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi (28.6.2002) đánh dấu 
một chặng đường 53 năm hiện hữu trên cõi thế này. Sinh 
nhật lần thứ 54 này nói theo người Việt Nam thì có gì đặc 
biệt? 

Thứ nhất là tôi đã hoàn thành tác phẩm thứ 34 này trong 
25 ngày, vừa đọc tài liệu tiếng Đức, vừa biên soạn thành sách 
với hơn 300 trang giấy viết tay. Nếu đánh máy sẽ còn độ 200 
trang và sau đó Hạnh Giới sẽ dịch ra tiếng Đức độ 200 trang 
nữa. Tống cộng chừng 400 trang. Đây có thể gọi là một đại 
tác phẩm được chăng? Theo tôi, đây là tác phẩm tôi ưng ý 
nhất từ trước đến nay. Không biết quý vị đọc sẽ nghĩ như thế 
nào? Riêng phân tôi thì đã nói cạn, nói hết cả tấm lòng cho 
quý vị, người Việt cũng như người Đức nghe rồi đó. Tôi đã 
chẳng giấu giếm một điều gì cả. Tất cả những gì tôi viết bên 
trên đều là sự thật. 

Tôi bắt đầu viết vào ngày 4 tháng 6 năm 2002, nghĩa là 
sau gần 10 ngày an cư kiết giới và từ ngày 4 tháng 6 đến nay 
(28.6.2002) tôi đã miệt mài mỗi ngày viết như thế vào buổi 
sáng 2 lần từ 7 giờ 30 đến 8 giờ, sau đó viết từ 9 giờ đến 10 giờ 
rưỡi và buổi chiều viết từ 2 giò rưỡi đến 4 giờ. Nếu ngày đó tôi 
không có giờ học tiếng Phổ Thông hoặc dạy Chúng, hay giảng 
đạy giáo lý cho Phật Tử. Có khi từ 5 giờ đến 6 giò 30 chiều tôi 
cũng có viết tiếp, nếu ý tưởng trong đầu còn diễn tiến. 

Sau 8 chương của quyển sách tôi viết, tôi đã chăng đọc 
lại một lần nào. Vì ý tưởng cứ liên tục như thế mà chảy xuôi, 


LỜI KẾT | 293 





mà nhảy múa trong đầu mình, yên lặng thúc đẩy tôi phải làm 
cho xong cái tổ ấy, như một loài ong hay loài chim đã vì sự 
sống còn mà xây dựng nơi trú ngụ vậy. Văn tôi không là văn 
chương bác học, mà chỉ là loại văn bình dân nhưng mong rằng 
người đọc vẫn sẽ lãnh hội được phần nào khi đọc sách của tôi. 

Ngày hôm nay có một số thiệp chúc mừng gởi đến, trong 
đó có thiệp của ông Dr. Meihorst, người luôn luôn giúp đỡ 
chùa, và nhiều quà kỷ niệm khác nữa. Đồng thời quý Thầy 
đệ tử đi làm Phật sự tại Đan Mạch, Nũrnberg cũng đã về. 
Một số bà con Phật Tử Việt cũng như Đức đã tề tựu nơi hội 
trường để chờ tôi đến. 

Từ Việt Nam xa xôi, anh Bảo Tâm, bào huynh của Hạnh 
Bảo, cũng đã gởi tặng tôi một bài thơ đồng thời có thơ chúc 
mừng sinh nhật cũng như phần mở đầu của một cuốn sách 
mà anh dự định viết về tuổi thơ của tôi. Xin đa tạ tấm lòng 
của người Phật Tử ở phương xa, đồng thời tôi xin chép bài 
thơ ấy vào đây để làm kỷ niệm. 

Về thăm quê Thầu 

Người đi kết chuỗi bồ đề 

Từ làng Xuyên Mỹ lần 0ê Hội An 

Trải qua ba, bốn siới đàn 

Vĩnh Gia, Quảng Đức, đạo tràng Hưng Lơng 
Đạo uàng xen phú ánh hồng 

Hà Linh, Viên Giác, Phước Lâm, Phổ Đà 
Dấu xưa tích cũ gians hà 

Ba mưtơi năm chấn, xót xa chưa 0uềỀ 

Mậu trời xứ Quảng 1 ê 

Cố tri, đồng đạo, tình quê uẫn nồng 
Người ẩ1 ba chục năm ròng 

Đạo oàng tỏa ngát ánh hồng Viễn Tâu. 


294 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Mỗi năm có một ngày sinh như thế để nhớ về sự sinh 
thành dưỡng dục của mẹ cha, phải quý trọng ơn đức này. 
Nếu không có cha mẹ thì ta chẳng có vóc hình. Nếu không 
có Thầy Tổ, chẳng ai có thể nuôi dạy ta thành người. Nếu 
không có hạt cơm của đàn na tín thí làm sao nuôi ta lớn và 
nếu không có quốc gia này chở che, làm sao ta hít thở được 
không khí tự do. Chỉ ngần ấy thứ thôi, đủ thấy ta nhỏ bé, ta 
chẳng xứng đáng gì với những ơn đức cao cả như trên vừa 
kể. Tuy nhiên những người thân, tử đệ tạo cho mình có một 
niềm vui, như thế cũng quý rồi. Chứ chờ lúc chết đầu có 
cúng tế bao nhiêu thứ trái cây, trổi bao nhiêu bài nhạc buồn 
thì mình cũng đâu có thể ngồi dậy được để mà thưởng thức. 

Năm nay cũng là năm thứ 31 tôi đã ở ngoại quốc. Hơn 
ba mươi năm ấy đem tất cả tinh thân và sức lực trong thời 
thanh niên và trung niên để góp mặt với đời và trong hơn 30 
năm ấy biết bao nhiêu là chuyện phải nói, phải làm. Những 
gì đáng nói tôi đã nói, những gì đáng viết tôi đã viết. Tôi 
giống như con tằm chỉ có bổn phận phải nhả tơ để dệt nên 
những gấm hoa cho người đời thưởng ngoạn. Tuy là dâu, 
nhưng nếu không có tằm thì dâu kia sẽ không thành vải. Tuy 
là tằm nhưng nếu chỉ biết ăn dâu mà không tiêu thụ thành 
sản phẩm thì đâu có được những sợi tơ óng ả cho cuộc đời. 

Tôi sống trong cuộc đời này chịu ơn nhiều người, nhiều 
việc. Do vậy mà phải biết cảm ơn ngay từ bây giò. Nếu không 
thì không có cơ hội đâu mà giải bày. Thứ nhất là cảm ơn xứ 
Đức này, như những øì tôi đã bộc lộ bên trên, trong đó có cả 
sự cảm ơn Bộ Nội Vụ Cộng Hòa Liên Bang Đức giúp cả giấy 
mực để in ấn tác phẩm này hình thành mà góp mặt với đời. 
Thiết tưởng ở ngoại quốc này ít có chùa nào và người nào 
được vinh hạnh như thế. 


LỜI KẾT | 295 





Thứ đến là tử đệ, người đánh máy, người in, người đọc 
bài, người chữa lỗi chính tả, người sắp thành sách, người 
đóng gáy, người cắt xén, người đán tem bỏ vào bao thư, 
người gởi đi v.v... thôi thì không biết bao nhiêu là công đoạn. 
Những nghĩa cử ấy, những ơn đức ấy biết lấy gì mà đền đáp 
cho vừa. Hai tiếng cảm ơn suông ư? Như thế chưa đủ, phải 
thể hiện tấm lòng của mình cho mọi người rõ, phải phơi trải 
lòng mình để mọi người cùng tin tưởng mà góp việc chung, 
phải hiến dâng kế sách hoặc khả năng của mình để góp phần 
làm đẹp cho quê hương này cũng như Đạo Pháp. Đó là tất 
cả tấm chơn tình của tôi đối với Đời cũng như với Đạo. Còn 
khen chê, hơn thua, được mất hãy trả lại cho đời, xin để phía 
sau lưng và không cần mang theo hành trang đi vào cõi yên 
tính của cuộc đời. 

Tôi sống rất giản dị và lúc chết có thể cũng thế thôi. Chỉ 
mong sao tình thương trí tuệ luôn hiện hữu trên cuộc đời này 
để xoa dịu những khổ đau tục lụy, để đời còn có cơ hội vươn 
lên và còn có khả năng để tiếp tục cuộc hành trình muôn 
dặm ấy. 

Tôi sẽ gác bút nơi đây để nhìn lại tự thân mình và kiểm 
điểm những gì đã làm được nhân lần sinh nhật thứ 54 này và 
để từ đó có một cái nhìn rạng rỡ hơn khi hướng đến những 
tháng năm còn lại của cuộc đời. 

Xin cảm ơn đời, cảm ơn người, cảm ơn tất cả và trong đó 
không quên cảm ơn xứ Đức như tựa đề của quyển sách đã 
muốn trình bày và cầu nguyện mọi người, mọi loài có một 
cuộc sống tâm linh hướng thượng, nhằm sách tấn nội tâm 
ngày càng cao cả hơn. 


296 


CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





GHòa Sliuitdng Slhích Out (Điển 


5» Thế danh: Lê Cường. Pháp tự: Giải Minh. Pháp hiệu: Trí Tâm 

s+ Sanh: 28.06.1949 tại Xuyên Mỹ, Duy Xuyên, Quảng Nam. 

s+ Học lực: Cử nhân giáo dục và ao học Phật giáo tại Nhật Bản. 

5+ Xuất gia năm 1964 tại Tổ Đình Phước Lâm, Hội An. 

‹* Năm 1971: Thọ Tỳ Kheo giới tại giới đàn Tu Viện Quảng Đức, Thủ Đức. 

‹* Năm 1972: Du học Nhật Bản. 

s* Năm 1977: Đến Đức vào với Visa du lịch; nhưng sau đó xin ty nạn tại Đức và 
ö Đức từ đó cho đến nay. 

+» Tháng 4 năm 1978 thành lập Niệm Phật Đường Viên Giác và sau đó trở thành 
Chùa Viên Giác tại Hannover. 

s» Từ năm 1978, 1979: Sáng lập Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Đức Quốc, thành lập Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt Nam tại Đức. 

5» Năm 1988 được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Thượng Tọa tại giới đàn Đại 
Nguyện chùa Pháp Hoa Marsoille, Pháp quốc. 

5» Ngày 28.6.2008 được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Hòa Thượng tại Đại Giới 
Đàn Pháp Chuyên tại chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc. 

s* Ngày 8 tháng 7 năm 2011 tại Colombo thú đô nước Tích Lan, Hội Đồng Tăng 
Già Tích Lan đã trao giải thưởng cao quý cho HT Thích Như Điển và HT Thích 
Minh Tâm. 

+ Đệ Nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu nhiệm kỳ 2015- 
2020. 

s* Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Thế Giới (World Buddhist Sangha Œouncil 
- WBS0). 

5+» Sáng tác gần 70 tác phẩm và dịch phẩm từ các tiếng Việt, Anh, Hán, Nhật và 
Đức ngữ. 


297 


CÙNG MỘT TÁC GIÁ 


Lịch sử Phật Giáo Việt Nam Hải Việt & Đức ngữ 

Ngoại trước và sau năm 1975 
| 6| lêmhacPh@GAo | Viê&Ðứengg| 8 
| 3|  TmhếugolyPhâGMo | Vệt&ĐAng| 5. 

Đời sống tinh thân của Phật Tử Việt Việt & Đức ngữ 

Nam tại ngoại quốc 

CB —-Pemtewhewo |  veebensl SE. 

Hình ảnh 10 năm sinh hoạt Phật Việt & Đức ngữ 

Giáo Việt Nam tại Tây Đức 
Nghiên cứu Giáo Đoàn Phật Giáo địch từ Nhật 
thời nguyên thủy I, II, II ngữ ra Việt & Đức 


ngữ 


Tường thuật về Đại hội Tăng 


già Phật Giáo thế giới kỳ 5 khóa Ï tại 
Hannover, Đức Quốc 





298 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





21 Khóa giáo lý Âu Châu kỳ 9 Việt & Đức ngữ Sẻ 


Theo dấu chân xưa * (Hành hương Việt ngữ 1228 
Trung quốc ]) 
Sống và chết theo quan niệm của Việt & Đức ngữ 1228 
Phật Giáo 


Tiếp kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma Việt & Đức ngữ 1229 


Vọng cố nhân lầu (Hành hương Việt ngữ 13 
Trung Quốc II) 


Kinh Đại Bi * (dịch từ Hán văn ra Việt Việt & Đức ngữ 2001 
văn) 
28 | Phật thuyết Bỏ Tát Hành Phương Tiện | dịch từ Hán văn ra 2Ö 
Cảnh Giới Thân Thông Biến Hóa Kinh Việt ngữ 


Bhutan có gì la? Su 


Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì dịch từ Hán văn ra PP 
Việt ngữ 


Vệt& Đức ngụ | — 22 


Thư tòa soạn báo Viên Giác trong 25 Việt ngữ 2003 
năm (1979 - 2003, 2004) 
Bồn Sự kinh Dịch từ Hán văn 2 
sang Việt ngữ 
Những đoản văn viết trong 25 năm Việt & Đức ngữ 2003 
qua 
Phát Bỏ Đê Tâm kinh luận Dịch từ Hán văn 2004 
sang Việt ngữ 


Đại Đường Tây Vức Ký Dịch từ Hán nu 
văn sang Việt ngữ 


2004 


ð 
» 


hình 
Gœ 


Ð 
ỚI jH 


ð M 
>¬¬ 


®Ð 
\© 


œ [| 
b | 


œ 
Gœ 


œ 
H 


ỚI 


œ 
= 


œ 
m 


Làm thế nào để trở thành một người Việt ngữ 


tốt 


— 





œ 
œ 


CÙNG MỘT TÁC GIẢ | 299 





œ 
`© 


Đại Thừa Tập Bô Tát Học Luận 


Bô Đề Tư Lương luận 


Hề 
¬ 


Phật nói luận A Tỳ Đàm về việc 


thành lập thế giới 


Hà 
b 


Thiền Lâm Tế Nhật Bản 


Luận về con đường giải thoát 


Luận về bốn chân lý 


Tinh Độ tông Nhật Bản 


dà 
M 


Tào Động tông Nhật Bản 


= 


Những mẩu chuyện linh ứng của 


Đức Địa Tạng Vương Bỏ Tát 


¬ 


Nhật Liên tông Nhật Bản 


ƠI 


Chân Ngôn tông Nhật Bản 


ƠI 


Chết an lạc, tái sanh hoan hỉ 


. 
E 
K 
" 


54 
55 
Những bản kinh căn bản của Tịnh 


ŒI 
la, 


Độ Tông Nhật Bản 





Dịch từ Hán văn 


2005 
2005 


2006 


sang Việt ngữ 
Dịch từ Hán văn 
sang Việt ngữ 
Dịch từ Hán 


văn sang Việt ngữ 


Giai nhân và Hòa Thương sả 


Dịch từ Nhựt 


ngữ sang Việt ngữ 
Dịch từ Hán 
văn sang Việt ngữ 
Dịch từ Hán 
văn sang Việt ngữ 
Dịch từ Nhật 
ngữ sang Việt ngữ 
Dịch từ Nhật 


ngữ sang Việt ngữ 


Phật Giáo và khoa học " 
Pháp ngữ = 


Dịch từ Nhật 


2009 
2009 
2010 


2011 


ngữ sang Việt ngữ 
Dịch từ Nhật ngữ 
sang Việt ngữ 
Dịch từ Nhật 
ngữ sang Việt ngữ 
Dịch chung với T.T. 
Nguyên Tạng từ Anh 


ngữ sang Việt Ngữ 


Chuyện tình của Liên Hoa Hòa Thượng THÊ 
Tư tưởng Tịnh Độ Tông 


2012 


2012 


Việt ngữ 
Dịch từ Đức 


ngữ sang Việt ngữ 


300 | CẢM TẠ XỨ ĐỨC 





Dưới bóng đa chùa Viên Giác Việt ngữ, viết chung 2012 
với Trần Trung Đạo 
Diệu Pháp Liên Hoa kinh / Văn cú Dịch từ chữ Hán 2013 
sang tiếng Việt 


Hương Lúa Chùa Quê (Hoài Niệm |_ Việt ngữ viết chung Phê 
Tuổi Thơ) với H.T. Thích Bảo 


59 
Lạc 
mặc ăx 
Nhật Bản trong lòng tôi 2015 


nỊ 
Nước Mỹ bao lần đi và đến 2017 


Thiền quán về Sống và Chết Dịch từ Anh ngữ 2017 
sang Việt ngữ với TT. 
Thích Nguyên Tạng 
Mối tơ vương của Huyền Trân Công Việt ngữ “Hảo 
Chúa 
Phật Giáo Việt Nam tại Âu Châu Việt ngữ (sắp xuất 2012 
bản) 





301 


Quý vị muốn download những bài giảng pháp 
của Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover 


xin vào trang: www.viengiac.de hoặc www. quangduc.com 
Để có bản sách in trên giấy, xin vào Viên Giác Tùng Thư Online 
tại địa chỉ: https://www.amazon.com/author/thichnhudien/ 


Chùa Viên Giác 
Karlsruher Strasse 6 
30519 Hannover - GERMANY 
Tel: 0511 - 879630 - Fax: 0511- 8790963 
Homepage: htttp://www.viengiac.de 


Email: info@viengiac.de 








@® sư k ` : z .® 
ˆ Thích Như Điển - «,. ® ThíchNhư Điển 
_ Aus đem Vietnaraesischen is 
Deutsche tibertragen vơn Hạnh Tấn & n Giới 


| DANKRE 
GÀMIT]A | SCHỎÖN 


\ 


XU ĐỨC \( | ĐFISGHLAND) 


Cảm Tạ Xú Đúc 





Hòa thượng Thích Như Điển 


#Phương trượng Chùa Viên Giác, Hannover, 
Đức quốc 

#Đương kim Đệ Nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều 
Hành GHPGVNTN Âu Châu 

#Đương kim Phó Chủ Tịch HĐ Tăng Già Thế 
Giới (World Buddhist Sangha Counci] - 
WBSC) 








TSBN ñ17ã-1-ñ"117-811ñ-h 


90000 
NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 


UNITED BUDDHIST PUBLISHER - UBP 








